PGS. TS. NGÔ THÁM - ThS. NGUYỄN VĂN ĐIỀN 
GS. TS. NGUYỄN HỮU DŨNG - PGS. TS. NGUYỄN KHẮC SINH 


KIẾN TRÚC 
J0) 


PGS. TS. NGÔ THÁM - THS. NGUYỄN VĂN ĐIỀN 
GS. TS. NGUYỄN HỮU DŨNG - PGS. TS. NGUYỄN KHẮC SINH 


KIẾN TRÚC 


NĂNG LƯỢNG 
& MÔI TRƯỜNG 


(Tái bản) 


NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG 
HÀ NỘI - 2012 


LỜI NÓI ĐẦU 


Sử dụng năng lượng uà sự ô nhiễm môi trường có mối quan hệ mật 
thiết uới nhau. Hiện nay nhu cầu sử dụng năng lượng phục uụ cho cuộc 
sống của con người, năng lượng cho sản xuất ngày một tăng cao. Quá 
trình sử dụng năng lượng đã sinh ra các chất ô nhiễm gây hiệu ứng nhà 
kính như: CO, CH„ CFC... làm tăng nhiệt độ của Trái Đất, tác động tới 
sự biến đổi khí hậu gây bất lợi cho sự sống. 

Nhằm ngăn chặn những thẳm hoạ do biến đổi khí hộu, tại Hội nghị 
Thượng đình của Liên Hiệp Quốc uê Môi trường uà Phát triển tổ chức ở 
Riode Janeiro - Brazil tháng 6- 1999, gồm có 155 quốc gia tham dự 
(trong đó có Việt Nam), đã ký Công ước chưng uê chương trình hành 
động Bảo uệ môi trường phái triển bên uững của toàn cầu (Agenda 91). 

Hầu hết các nước trên thế giới đã thiết lập chính sách sử dụng năng 
lượng hiệu quả uà thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức 
của các nhà đầu tứ, những nhà quản lý, đã ban hành các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn sử dụng năng lượng tiết biệm uè hiệu quả trong quá trình 
quy hoạch, thiết bế, xây dựng cũng như trong quá trình uận hành công 
trình, sử dụng các thiết bị có hiệu suất năng lượng cao. Việc làm đó 
không những góp phân tiết kiệm năng lượng mà còn tích cực góp phần 
bảo uệ môi trường. 

Chính phủ Việt Nam cũng đã chính thức ban hành Định hướng phát 
triển bên uững quốc gìa. Chương trình Agenda 21 Việt Nam uà chiến 
lược Bảo uệ môi trường quốc gia, Chương trình mục tiêu tiết hiệm năng 
lượng quốc gia. 

Trong những năm qua, từ khi có chính sách mở của kình tế, nhu cầu sử 
dụng năng lượng trong lĩnh uực xây dựng công trình nhà Ở, các công trình 
công cộng... đã gia tăng một cách nhanh chóng. Đây là những đối tượng 
tiêu thụ năng lượng lớn cần phải có chính sách thích hợp để quản lý, 
khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm uà hiệu quỏ, góp phần tích cực 
uèo chương trình mục tiêu tiết hiệm năng lượng Quốc gia. 

Sở dụng năng lượng uà ô nhiễm môi trường có quan hệ một thiết uới 
nhau. Việc làm chủ uà hiểm soát được sự tiêu thụ năng lượng có hiệu 
quả là uô cùng cân thiết, góp phân nâng cao hiệu quả kinh tế uà hạn chế 


ô nhiễm môi trường. Để giúp bạn đọc nhận thức rõ hơn uê uấn đê này 
trong các công trùnh biến trúc, chúng tôi biên soạn cuốn sách này. 


Rết cấu nội dung cuốn sách gồm 13 chương: Chương 1: Năng lượng 
uà môi trường trong công trình xây dựng; Chương 3: Kiến trúc sinh thái 
uà biến trúc bên uững; Chương 3: Kinh nghiệm biến trúc truyền thống 
Việt Nam uà sử dụng tiết hiệm năng lượng trong các công trình xây dựng 
ở một số nước trên thế giỏi; Chương 4: Giải pháp quy hoạch thiết kế 
công trình xây dựng; Chương 5: Giải pháp thiết kế lớp uỗ công trình; 
Chương 6: Hệ thống chiếu sáng; Chương 7: Hệ thống thông gió uà điều 
hòa không khí; Chương 8: Hệ thống trang thiết bị công trành; Chương 9: 
Tiêm năng tiết kiệm năng lượng - Cúc thiết bị có hiệu suất năng lượng 
cao; Chương 10: Các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường trong công 
trình xây dựng; Chương 11: Thực hiện công tác đánh giá tác động môi 
trường trong các dự án quy hoạch uà đầu tư xây dụng; Chương 12: 
Phòng cháy, chống chúy cho nhà uò công trình, Chương 13: Thí dụ mình 
họa nâng cao hiệu suất năng lượng sử dụng trong các tòa nhà. 


Quyển sách ra đời mong muốn giúp ích cho các nhà thiết kế, các nhà 
đầu tư xây dựng, các nhà quản lý, sinh uiên các trường đại học chuyên 
ngành những thông tin cần thiết trong oiộệc quy hoạch, thiết hế công 
trình, lựa chọn hệ thống trang thiết bị đáp úng yêu cầu sử dụng tiết biệm 
năng lượng uà bảo uệ môi trường trong các công trình xây dựng. 


Tuy đã có nhiều cố gắng, song chắc chắn quyển sách không tránh 
khỏi các thiếu sót. Rất mong bạn đọc quan tâm, góp ý hiến bổ sung để 
sách được hoàn thiện hơn. Mọi góp ý xin gửi uê: Phòng Biên tập sách 
Khoa học hỹ thuật - Nhà xuất bản Xây dựng, 37 Lê Đại Hành - Hà Nội. 
Điện thoại: 04 9741954. 


Tập thể tác giả 


Chương 1 


NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG 
'TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 


1.1 NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG 


Sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của Khoa học kỹ thuật và Công nghệ 
(KHKTCN) đang làm chất lượng cuộc sống của con người không ngừng được nâng 
cao. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn có được từ những thành tựu khoa học 
công nghệ thì chúng ta cũng phải trả một cái giá rất đắt là môi trường sống của chúng 
ta đang bị hủy hoại từng ngày từng giờ. Con người trong quá trình lao động sản xuất ra 
của cải vật chất đã thải vào môi trường lượng chất thải khổng lồ, bên cạnh đó, cùng với 
những toan tính lợi ích cá nhân, họ còn gây ra các cuộc chiến tranh, xung đột hoặc tàn 
phá, khai thác triệt để những nguồn tài nguyên của Trái Đất... Có thể thấy rằng từ 
trước đến nay sự phá hoại môi trường tỷ lệ thuận với sự tăng trưởng kinh tế và sự văn 
minh của loài người, và nếu cứ tiếp tục như vậy thì cuộc sống của các thế hệ tương lai 
sẽ ra sao? Trước tình hình đó, một yêu cầu bức thiết được đặt ra là làm thế nào để song 
song phát triển phồn vinh về kinh tế, công bằng về xã hội, môi trường sinh thái trong 
lành và đảm bảo trường tồn. 

Là một trong những quốc gia cam kết thực hiện Phát triển bền vững, Việt Nam đã 
tích cực thực hiện những công việc nhằm tạo tiền để cho quá trình phát triển bền vững. 
Phát triển bên vững của Việt Nam đã trở thành quan điểm chủ đạo và được khẳng định 
trong Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản toàn quốc lần thứ IX, trong Chiến lược Phát 
triển Kinh tế - Xã hội 10 năm 2001-2010 và trong Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã 
hội 5 năm 2001-2005 là: “Phát triển nhanh, hiệu quả và bên vững, tăng trưởng kinh tế 
đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường” và “Phái triển 
kinh tế - xã hội gắn chặt với bảo vệ và cải thiện môi trường, bảo đảm sự hài hòa giữa 
môi trường nhân tạo với môi trường thiên nhiên, giữ gìn da dạng sinh học”. Chiến lược 
quốc gia về Bảo vệ Môi trường trong thời gian 10 năm 2001-2010 đã được soạn thảo 
với sự tham gia rộng rãi của các tổ chức chính phủ, các đoàn thể xã hội và đại biểu các 
tầng lớp nhân dân. Kèm theo đó là hàng loạt văn bản pháp luật và các chương trình 
trọng điểm quốc gia trong tất cả các lĩnh vực then chốt vẻ phát triển kinh tế, ổn định 
xã hội và bảo vệ môi trường. 


Tuy nhiên, là một nước có nên kinh tế chậm phát triển, sự phát triển của Việt Nam 
hiện nay vẫn còn dựa trên việc chú trọng khai thác tài nguyên nhằm tăng sản lượng theo 
chiều rộng, dựa trên mô hình tiêu thụ nhiều năng lượng và nguyên liệu. Trong khi đó, 
dân số tăng nhanh, nạn đói nghèo, mức độ đáp ứng chưa đầy đủ đối với những dịch vụ 
công cộng cơ bản như giáo dục và y tế, các tệ nạn xã hội gia tăng vẫn còn là những vấn 
đề xã hội cấp bách. Nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt và sử dụng 
lãng phí. Môi trường thiên nhiên ở nhiều nơi bị phá hoại và suy thoái đến mức báo động. 

Việt Nam chưa có đủ những chính sách và công cụ thể chế cần thiết để lồng ghép 
một cách có hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường. Chiến lược Phát 
triển Kinh tế - Xã hội 10 năm 2001-2010 và Chiến lược Bảo vệ Môi trường 10 năm 
2001-2010 đã được song song xây dựng, nhưng còn thiếu tham chiếu đầy đủ và lồng 
ghép chặt chẽ với nhau. 

Nhằm khác phục thiếu sót này và thực hiện Công ước Quốc tế vẻ Phát triển bền vững 
(Rio Delaneiro 1992), Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chương trình Nghị sự 21 về 
phát triển bền vững của Việt Nam. 

Có thể thấy Phát triển bên vững đang là định hướng phát triển của toàn nhân loại. 
Mỗi một cá nhân, cộng đồng dân cư, một lãnh thổ hay Quốc gia đều phải có tránh nhiệm 
trong mọi hoạt động của mình để phát triển thế giới hài hòa, bền vững, trường tồn cho 
muôn đời sau. 


1.1.1. Năng lượng và môi trường 


Năng lượng là yếu tố không thể thiếu trong sự phát triển của loài người. Để duy trì 
mọi hoạt động lao động sản xuất và các hoạt động khác, con người phải sử dụng đến 
những nguồn năng lượng để vận hành máy móc, các trang thiết bị... phục vụ cuộc sống. 

Trong thời kỳ sơ khai của loài người, mọi hoạt động diễn ra còn đơn giản nên như cầu 
sử dụng và sự khám phá nguồn năng lượng từ thiên nhiên chỉ là rất nhỏ so với trữ lượng 
vốn có của trái đất như đốt lửa để sưởi ấm và nướng chín thức ăn hay lợi dụng dòng 
nước, sức gió cho việc di chuyển trên sông. 

Dân dần cùng với sự phát triển về nhận thức, con người đã khám phá thêm nhiều 
nguồn năng lượng mới và sử dụng chúng để phục vụ cuộc sống của mình. Những nguồn 
năng lượng có sẩn trong tự nhiên được con người sử dụng nhiều nhất từ trước đến nay 
phải kể đến than đá và dầu mỏ - nguồn năng lượng đó tưởng chừng như vô tận nhưng 
tương lai sẽ không thể đủ trước các hoạt động sản xuất khổng lồ và đang ngày càng phát 
triển của loài người. Với sự trợ giúp của KHKTCN, con người đang tìm và khai thác 
thêm những nguồn năng lượng mới như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, địa nhiệt, 
năng lượng vũ trụ, năng lượng nguyên tử... Tuy nhiên việc khai thác, sử dụng năng 
lượng có ảnh hưởng xấu trực tiếp vào môi trường sống. Một trong những nguồn chính 
gây ô nhiễm là nhiên liệu hóa thạch, thải ra khí CO,, NO,, SO, và các chất độc hại khác. 


6 


Theo dự báo, riêng tại khu vực các nước APEC, khí thải CO; sẽ tăng khoảng 47% trong 
giai đoạn 1995-2010, tức là tăng khoảng 2,6%/năm, so với 2,2%/năm trong giai đoạn 
1980-1995. Múc thải khí CO; trong khu vực sản xuất điện tăng nhanh hơn 66% so với 
mức tăng này ở tất cả các khu vực khác. Các hợp chất độc hại trong quá trình khai thác 
dầu mỏ, than đá,...đang làm bầu không khí trái đất ô nhiễm nặng nể, tầng ozon bị phá 
hủy, trái đất đang bị nóng lên đần với cái gọi là “hiệu ứng nhà kính”. Sức khỏe và tính 
mạng con người bị đe dọa nghiêm trọng. Rồi các rủi ro do tai nạn trong quá trình khai 
thác như việc rò rỉ của nhà máy điện nguyên tử công nghệ cũ, hay các vụ đắm tàu chở 
đầu trên biển đã gây biết bao thảm họa cho con người và môi trường xung quanh không 
chỉ khi đó mà hậu quả còn kéo dài tới tận bây giờ v.v... 

“Theo các nghiên cứu của Cơ quan Năng lượng thế giới (IEA), trong giai đoạn 1995- 
2020, công suất sản xuất điện trên thế giới dự kiến sẽ tăng từ 3079GW lên 5915GW. 
Công suất mới phải xây dựng trong cả giai đoạn là 3503GW, kể cả 667GW các nhà máy 
hiện có nhưng sẽ hết hạn sử dụng trong cùng kỳ, Khoảng 1/3 công suất sản xuất điện 
được xây mới thuộc khối các nước OECD và khoảng 1/2 thuộc Trung Quốc và các nước 
đang phát triển khác... cho thấy nhu cầu sử dụng năng lượng không ngừng gia tăng. 

Sự xác định rõ những ảnh hưởng tác động lên môi trường là rất cân thiết để hoạch 
định một chiến lược lâu dài trong khai thác, sử dụng năng lượng trên cơ sở phát triển 
bền vững. Khái niệm Năng lượng sạch đã được dùng để chỉ những nguồn năng lượng 
có nguồn gốc từ mặt trời (như gió, quang năng, hải lưu, khí quyển...) hay những 
nguồn năng lượng có nguồn gốc từ vũ trụ (như địa nhiệt). Năng lượng sạch không gây 
ra những tác hại xấu đến môi trường trong quá trình khai thác, bên cạnh đó nó lại có 
một trữ lượng khổng lồ so với những nguồn năng lượng gây ảnh hưởng tới môi trường 
như than đá, dầu mỏ...Nếu lấy 1 tấn than đá làm năng lượng quy chuẩn thì nguồn 
năng lượng từ mặt trời là 100 nghìn tỷ tấn, năng lượng gió là 2 nghìn tỷ tấn v.v...Nếu 
có phương pháp khai thác hiệu quả nguồn năng lượng đó thì con người sẽ được sử 
dụng nguồn năng lượng vô tận mà không làm hủy hoại môi trường của chính mình. 
Cần phải có một chương trình và chính sách để phát triển năng lượng hiệu quả và lành 
mạnh về mặt môi trường. 

Những nước đang phát triển như Việt Nam cân phá vỡ mối liên hệ lịch sử giữa tăng 
trưởng kinh tế và tăng tiêu dùng năng lượng, giữa sử dụng năng lượng với hủy hoại môi 
trường. Phải định ra hướng đi đúng đắn như cải cách và sắp xếp lại ngành năng lượng, 
bằng cách cho cạnh tranh, áp dụng các nguyên tắc thương mại và đầu tư của tư nhân, 
như vậy sẽ tăng được hiệu quả của ngành. Giá cả thị trường là những tín hiệu đúng đắn 
cho người sản xuất và người tiêu dùng. Các nguồn năng lượng thay thể mới sẽ không bị 
tiạn chế nữa và các doanh nghiệp có hiệu quả sẽ sử dụng năng lượng một cách khôn 
ngoan hơn. Có các chương trình nghiên cứu hiệu quả năng lượng, chuyển sang những 
nguồn năng lượng ít gây ô nhiễm hơn. như vậy là lành mạnh cả về mặt kình tế và môi 
trường. Ở những vùng nông thôn không được tiếp cận với lưới điện, các nguồn năng 


3 


lượng tái tạo hữu hiệu với chí phí hiệu quả như năng lượng mặt trời, gió, có thể thay thế 
dầu diesel, dầu hỏa và ác quy. Chiến lược môi trường cho năng lượng phải bao gồm cả 
những biện pháp khác nữa. Công việc của ngành môi trường - năng lượng là cần thiết để 
giúp Chính phủ đặt ra các ưu tiên. Các tiêu chuẩn về ô nhiễm không khí cần phải được 
phân loại rõ, xăng phải được khử chì. Việc phát triển những công nghệ lành mạnh về 
mặt môi trường và xã hội như thủy điện, công nghệ than sạch và khí đốt cần được thúc 
đầy. Và việc can thiệp, chẳng hạn như cho đóng cửa và làm sạch môi trường cần được áp 
dụng để giải quyết những hậu quả của việc tàn phá môi trường. 


1.1.2. Các yếu tố Năng lượng 


Tiêu thụ năng lượng trong công trình xây dựng là kết quả của nhiều yếu tố. Tuy 
nhiên. những ảnh hưởng được biết đến như là các yếu tố năng lượng có thể được chia 
thành 3 nhóm chính. Mỗi người trong số chúng ta tác động tới yếu tố khác bằng phương 
thức phức tạp đến nỗi thật là khó để xác định xem yếu tố nào có động lực mạnh hơn yếu 
tố nào. Những yếu tố năng lượng đó bao gồm (1) Vị trí và Khí hậu, (2) Công trình và các 
Hệ thống, và (3) Người sử dụng và vận hành (xem sơ đồ). 


~ Độ dốc của đất 
~ Khối lượng nước. 
~ Các yếu h) khác (v.v...) 
~ Điều kiện khí hậu 
~ Thực vật 
- Bao nh mặt đất 
~ Dung lượng nhiệt 


~ Lớp vỏ công trình ~ Quản lý 
~ Hệ thống công trinh ~ lịch đa) động 
~ Hệ thốngcơ khí ~ Điều khiển 
- Hệ thống chiếu sáng ~ Bảo dưỡng 
-Hệ thống an toàn ~ Vận hành 
- Các yếu tố khác (v.v...) ~ Các yếu tố khác (v.v...) 


Sơ đồ: Các yếu tổ năng lượng. 
1.1.3. Môi trường trong các công trình xây dựng 
Vào cuối thế kỷ 19, con người vẫn sử dụng chủ yếu là gỗ và than để sưởi ấm, nấu ăn 


và chiếu sáng cho nhà ở. Những nguyên liệu này làm cho nhà của họ mất vệ sinh và có 


§ 


những ảnh hưởng xấu với sức khỏe. Phát minh ra điện năng mở đường cho kỷ nguyên 
công nghệ mới và có một ảnh hưởng to lớn tới cách thức con người sinh sống ngày nay, 
điều kiện sống đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên sự tiến bộ trong công nghệ xây 
dựng cùng với những trào lưu kiến trúc mới đã phát sinh ra hàng loạt các công trình kiến 
trúc mang chủ nghĩa biểu hiện, hình thức mà quên đi sự thích ứng của công trình với 
môi trường xung quanh. Các kiến trúc sư bù đắp lại sự thiếu hụt đó bằng cách tận dụng 
triệt để KHKTCN tạo ra các môi trường nhân tạo với ánh sáng, khí hậu, nhiệt độ.... hoàn 
toàn do máy tạo ra. Hậu quả dẫn đến sự lãng phí nguồn năng lượng tiêu phí cho các hoạt 
động của máy móc gây ô nhiễm môi trường, tăng giá thành bảo trì công trình, gây cảm 
giác khó chịu với hoạt động của con người trong các công trình đó. 


Môi trường trong các công trình xây dựng ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động 
hàng ngày của con người. Đó là một yếu tố thiết yếu cần phải tính đến ngay từ khâu 
thiết kế. Việc kết hợp hài hòa giải pháp kiến trúc phù hợp với môi trường cùng ứng dụng 
của KHKTCN sẽ đem lại hiệu quả to lớn, bên cạnh việc tăng hiệu quả làm việc của con 
người cũng như khả năng mang lại những không gian nghỉ ngơi thoải mái cho việc tái 
sản xuất sức lao động do có môi trường sống hợp lý, xã hội còn tiết kiệm được một 
nguồn năng lượng không phải hao phí cho các máy móc thiết bị tạo khí hậu giả, môi 
trường giảm được sự ô nhiễm đáng kể. 

Mỗi vùng lãnh thổ, quốc gia đều có những đặc điểm riêng về điều kiện thời tiết, khí 
hậu. Trong quá trình ngiên cứu thiết kế đồi hỏi người kiến trúc sư phái có sự giải quyết 
thỏa đáng. Quan điểm vẻ “ngôi nhà xanh” hay "công trình sinh thái” đang là hướng đi 
cho các công trình xây dựng với việc áp dụng các nguyên tắc thiết kế sinh khí hậu, bảo 
tồn năng lượng và vật liệu, lựa chọn thiết bị dùng năng lượng hiệu quả để cung cấp dịch 
vụ cho công trình, dùng năng lượng sạch và tái tạo được, áp dụng các phương pháp quản 
lý nước và chất phế thải. Trong lúc hạn chế tối đa các ảnh hưởng xấu tới môi trường bên 
ngoài, cải thiện môi trường sống bên trong, các công trình xanh sẽ cung cấp tiện nghỉ tốt 
hơn cho người sử dụng, nâng cao năng suất, giảm giá thành hoạt động và bảo trì 
v.v..."Ngôi nhà xanh" trong từng điều kiện môi trường, cơ sở vật chất cụ thể sẽ được 
tính toán để xây dựng sao cho hợp lý nhất. Nhiều kiến trúc sư thành công trong việc kết 
hợp hài hòa giữa việc xem xét tác động của yếu tố khí hậu với các yêu cầu khác về mật 
công năng, hình thức công trình. Như theo quan điểm của kiến trúc sư Charles Corea 
(Ấn Độ): “Từ những xuất phát điểm đơn giản, những giải pháp kiến trúc đã được hình 
thành với không gian kiến trúc linh hoại, sự chuyển đổi trong-ngoài hầu nhu không có 
giới hạn”. Hay quan điểm của Kiến trúc sư về Kiến trúc Sinh thái Ken Yeang: “Khi thiết 
kế cân phải xem xét, tập hợp các mối quan hệ mà kiến trúc công trình sẽ phải thiết lập 
với địa điểm xây dựng..." đã cho thấy mối quan hệ hữu cơ giữa tự nhiên với các công 
trình kiến trúc, điều đó kết hợp với sự hỗ trợ của KHKTCN sẽ luôn đem lại môi trường 
sinh hoạt tốt nhất trong công trình xây dựng. 


2.2. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 


Khái niệm Phát triển bền vững xuất hiện từ những năm 1970 trong phong trào bảo vệ 
môi trường. Đến nay, Phát triển bền vững mang một nội dung rộng rãi hơn, vượt ra khỏi 
khuôn khổ bảo vệ môi trường. Định nghĩa được nêu ra trong báo cáo của Hội đồng Thế 
giới về Môi trường và Phát triển (WCED) của Liên Hợp Quốc nhan đề “Tương lai chung 
của chúng ta” (1987) hiện được sử dụng rộng rãi nhất trên quy mô quốc tế là: “Phát 
triển bền vững là sự phát triển đáp ứng những yêu cầu của hiện tại, nhưng không gây trở 
ngại cho việc đáp ứng những nhu cầu của các thế hệ tương lai”. 

Phát triển bền vững nhằm mục đích nâng cao tối đa chất lượng cuộc sống của nhiều 
thế hệ con người trong khuôn khổ cho phép của hệ thống sinh thái. Quá trình Phát triển 
bền vững nhằm đồng thời vươn tới sự phồn vinh về kinh tế, công bằng về xã hội, môi 
trường sinh thái trong lành và được đảm bảo trường tồn. Các khía cạnh kinh tế, xã hội, 
môi trường, văn hóa phải được phối hợp với nhau một cách hài hòa. 

Với những mục tiêu tốt đẹp nhưng đầy thách thức, quan điểm về Phát triển bền vững 
đã được cộng đồng quốc tế chấp nhận rộng rãi và trở thành trào lưu hiện thực. Hội nghị 
thượng đỉnh của Thế giới về Môi trường và Phát triển được tổ chức ở Rio DeJaneiro 
(Braxin), 179 nước tham gia Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Rio DeJaneiro về Môi 
trường và Phát triển, gồm 27 nguyên tắc cơ bản, và Chương trình Nghị sự 2l (Agenda 
21) về các hành động phát triển bền vững chung của toàn thế giới trong thế kỷ 21. 

Chương trình Môi trường của LHQ (UNEP) trong tác phẩm “ Cứu lấy trái đất - chiến 
lược cho một cuộc sống bền vững”, 1991 đã nêu ra 9 nguyên tắc của một xã hội bền 
vững. Tuy nhiên các nguyên tắc này thực sự khó áp dụng trong thực tế của một thế giới 
đầy các biến động về chính trị, kinh tế, văn hoá. Thực tế này đòi hỏi cần thiết lập một hệ 
thống nguyên tắc khác có tính khả thi và sát thực tế hơn. Luc Hens (1995) đã lựa chọn 
trong số các nguyên tắc của Tuyên bố Rio vẻ Môi trường và Phát triển để xây dựng một 
hệ thống 7 nguyên tắc mới của phát triển bền vững. Những nguyên tắc đó là: 

- Nguyên tắc về sự uỷ thác của nhân dân; 

- Nguyên tắc phòng ngừa; 

~ Nguyên tắc bình đẳng giữa các thế hệ, 

- Nguyên tắc bình đẳng trong nội bộ; 

~ Nguyên tắc phân quyền và uỷ quyền; 

~ Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền; 

~ Nguyên tắc người sử dụng phải trả tiền. 

Bên cạnh việc đưa ra những tuyên bố và nguyên tắc, Hội nghị Rio cũng khuyến nghị 
từng nước căn cứ vào điều kiện và đặc điểm cụ thể của mình mà xây dựng Chương trình 
Nghị sự 21 ở tâm quốc gia và ở các vùng, các địa phương. 


10 


Chương trình Nghị sự 2! về phát triển bền vững của Việt Nam là một khuôn khổ 
chiến lược chung, nêu lên những định hướng phối hợp hành động nhằm nhanh chóng 
tiến tới sự Phát triển bên vững trong thế kỷ 21 này. Với quan niệm phát triển là một quá 
trình tổng thể của tăng trưởng kinh tế, không ngừng nâng cao công bằng xã hội trên cơ 
sở sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Chương trình Nghị sự 21 nêu lên 
những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt, để ra những chủ trương, chính sách 
và những lĩnh vực hoạt động cần được ưu tiên để có thể phát triển bền vững trong thế kỷ 
21. Là một văn bản định hướng chiến lược phát triển dài hạn, Chương trình Nghị sự 21 
sẽ được thường xuyên xem xét để bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình cụ 
thể của các giai đoạn phát triển và tương thích với những kiến thức mới và với nhận thức 
ngày càng được hoàn thiện hơn vẻ con đường Phát triển bên vững của Việt Nam. Dựa 
trên hệ thống kế hoạch hóa hiện hành, Chương trình Nghị sự 21 tập trung vào những 
hoạt động cần được ưu tiên cho 10 năm trước mắt, 

Văn bản Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam bao gồm 5 phần: 

~ Phần 1: Đánh giá quá trình phát triển của Việt Nam trong thời gian 10 năm vừa qua, 
nêu lên những nguyên tắc cơ bản của chiến lược Phát triển bền vững trong thời gian tới. 

- Các phần 2, 3, 4: Trình bày những vấn đề then chốt của chiến lược phát triển bền 
vững vẻ các mặt kinh tế, xã hội, môi trường. Đối với mỗi một vấn đề, trên cơ sở đánh giá 
thực trạng, phân tích yêu cầu phát triển, Chương trình Nghị sự 21 nêu lên những định 
hướng để hoạch định những hoạt động ưu tiên. 

- Phần 5: Trình bày những vấn đề chủ yếu có liên quan tới việc tổ chức thực hiện 
chiến lược Phát triển bền vững. 

1.2.1. Mục tiêu của chiến lược 

Mục tiêu tống quát của phát triển bên vững là đạt được sự đầy đủ về vật chất, sự giàu 
có về tỉnh thần và văn hoá, sự bình đẳng của các công dân và sự phát triển đồng thuận 
của xã hội, sự hài hoà giữa con người và tự nhiên; phát triển phải kết hợp chặt chẽ, hợp 
lý và hài hoà được ba mặt là phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. 

1.2.2. Nguyên tắc của chiến lược 

8 nguyên tắc chính để thực thi chiến lược: 

- Con người là trung tâm của của phát triển bên vững. 

~ Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm của giai đoạn phát triển sắp tới. 

- Bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường phải được coi là một yếu tố không thể 
tách rời của quá trình phát triển. 

- Quá trình phát triển phải đáp ứng một cách công bằng nhu cầu của thế hệ hiện tại 
mà không gây trở ngại tới cuộc sống của các thế hệ tương lai. 


1H 


- Khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá, 
thúc đẩy phát triển nhanh, mạnh và bền vững đất nước. 

- Phát triển bền vững là sự nghiệp của toàn Đảng, các cấp chính quyền, các bộ, ngành 
và địa phương; của các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, các cộng đồng dân cư và 
mọi người dân. 

- Gắn chặt việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế để phát triển bền vững đất nước. 

- Kế hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường với 
đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. 


1.2.3. Những lĩnh vực hoạt động cần ưu tiên 


a) Về lĩnh vực kinh tế 

- Duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định trên cơ sở nâng cao không ngừng tính 
hiệu quả, hàm lượng khoa học công nghệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và 
cải thiện môi trường. 

~ Thay đổi mô hình và công nghệ sản xuất, mô hình tiêu dùng theo hướng sạch hơn 
và thân thiện với môi trường, dựa trên cơ sở sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên 
không tái tạo lại được, giảm tối đa chất thải độc hại và khó phân huỷ, duy trì lối sống 
của cá nhân và xã hội hài hoà và gần gũi với thiên nhiên. 

- Thực hiện quá trình “công nghiệp hoá sạch”, nghĩa là ngay từ ban đầu phải quy 
hoạch sự phát triển công nghiệp với cơ cấu ngàng nghề, công nghệ, thiết bị đảm bảo 
nguyên tắc thân thiện với môi trường; tích cực ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm công nghiệp, 
xây dựng nền “công nghiệp xanh”. 

- Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững. Trong khi phát triển sản xuất ngày 
càng nhiều hàng hoá của thị trường, phải đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo tồn 
và phát triển được các nguồn tài nguyên: đất, nước, không khí, rừng và đa dạng sinh học. 

- Phát triển bên vững vùng và xây dựng các cộng đồng địa phương phát triển bền vững. 

b. Về lĩnh vực xã hội 

- Tập trung nỗ lực để xoá đói, giảm nghèo, tạo thêm việc làm; tạo lập cơ hội bình 
đẳng để mọi người được tham gia các hoạt động xã hội, văn hoá, chính trị, phát triển 
kinh tế và bảo vệ môi trường. ‹ 

- Tiếp tục hạ thấp tỷ lệ gia tăng dân số, giảm bớt sức ép của sự gia tăng dân số đối với 
các lĩnh vực tạo việc làm, y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giáo dục và đào tạo nghệ 
nghiệp. bảo vệ môi trường. 

- Định hướng quá trình đô thị hoá và di dân nhằm phát triển bển vững các đô thị; 
phân bố hợp lý dân cư và lực lượng lao động theo vùng, bảo đảm sự phát triển kinh tế, xã 
hội và môi trường bền vững ở các địa phương. 


12 


~ Nâng cao chất lượng giáo dục để nâng cao dân trí, trình độ nghề nghiệp thích hợp 
với yêu cầu của sự nghiệp phát triển đất nước. 

- Phát triển vẻ số lượng và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khoẻ 
nhân dân, cải thiện các điều kiện lao động và vệ sinh môi trường sống. 

©) Về lĩnh vực tài nguyên môi trường 

- Chống thoái hoá, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất. 

~ Bảo vệ môi trường nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước. 

~ Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản, 

- Bảo vệ môi trường biển, ven biển, hải đảo và phát triển tài nguyên biển. 

~ Bảo vệ và phát triển rừng. 

- Giảm ô nhiễm không khí ở các đô thị và khu công nghiệp. 

- Quản lý có hiệu quả chất thải rắn và chất thải nguy hại. 

- Bảo tồn đa dạng sinh học. 

- Giảm nhẹ biến đổi khí hậu và hạn chế những ảnh hưởng có hại của biến đổi khí hậu 
góp phần phòng, chống thiên tai. 


13 


Chương 2 
KIẾN TRÚC SINH THÁI VÀ KIẾN TRÚC BỀN VỮNG 


2.1. KHÁI NIỆM 


“Trái Đất đang trải qua những biến đổi lớn lao và bất lợi về khí hậu. Gần đây có xuất 
hiện một loạt các khuynh hướng thiết kế kiến trúc có liên quan hữu cơ với nhau nhằm 
đảm bảo tiện nghỉ sử dụng với con người nhưng đồng thời cũng đảm bảo hòa hợp với hệ 
sinh thái và thiên nhiên: 

- Kiến trúc Sinh thái (Ecological Architecture). 

- Kiến trúc Môi trường (Environment Architecture). 

~ Kiến trúc Xanh (Green Architecture). 

~ Kiến trúc Bên vững (Subtainable Architecture). 

- Kiến trúc Hiệu quả Năng lượng (Energy-Efficien of Architecture). 

2.1.1. Kiến trúc Sinh thái và kiến trúc Bên vững 

* Là kiến trúc đảm bảo mối quan hệ hài hòa: “Con người — Kiến trức ~ Thiên nhiên ¬ 
Môi trường" (tức là kiến trúc có tính đến điều kiện khí hậu của địa điểm trong mối tác 
động đến côn người). Trong đó: 

- Kiến trúc Bên vững (Subtainable Architecture): 

Không chỉ xét về độ bền lâu của công trình, tuy đó cũng là một nội dung nghiên cứu 
quan trọng. Đây là bền vững của hệ sinh thái, của môi trường sống, cũng là một nội dung 
của Kiến trúc Môi trường, Kiến trúc Sinh thái. Kiến trúc Bền vững lưu tâm đến sự phát 
triển của cả hệ sinh thái, môi trường sống và toàn bộ sự phát triển của xã hội con người. 

- Kiến trúc Sinh thái (Ecological Architectie): 

Xem xét tổng thể và tổng quan hơn và rộng hơn về ảnh hưởng của kiến trúc đến hệ 
sinh thái khu vực cũng như một vùng lãnh thổ, một quốc gia hay toàn cầu. Trong hệ sinh 
thái, người ta có thể xét đến cả những yếu tố tỉnh thần, tập quán, nếp sống, văn hóa xã 
hội trong kiến trúc. 

* Trong sự phát triển về kinh tế, xã hội, văn hóa của loài người, con người và trái đất 
đang phái đối mặt với những biến đổi lớn lao về sinh khí hậu trên toàn cầu, đặt con 


14 


người trước những bài toán thực tế phải giải quyết, làm sao để phát triển phù hợp, tiện 
nghỉ và bền vững. Trước thực tế đó, đã xuất hiện một số quan điểm về Kiến trúc Sinh 
thái của các Kiến trúc sư nổi tiếng trên thế giới. 

Theo như Kiến trúc sư Briand Edward phát biểu tại một hội nghị vào năm 2000, các 
yếu tố quan trọng theo thứ tự từ dưới lên trong Kiến trúc Sinh thái là: “Năng lượng — 
Môi trường — Sinh thái — Xã hội — Bên vững”. 

Quan niệm của Kiến trúc sư Kenneth Yeang (Kiến trúc sư sinh thái nổi tiếng thế giới 
người Malaysia) về phát triển bền vững trong kiến trúc là: “Phát triển không phải để bảo 
tổn những gì dược để lại mà phải đảm bảo sự tồn tại lâu dài của sinh quyển như một 
tổng thể". Theo Kenyang, Kiến trúc Sinh thái phải: 

~ Tạo ra môi trường vỉ khí hậu, tiện nghỉ bằng cách tận dụng các yếu tố tự nhiên giảm 
bớt các tác động xấu của khí hậu ngoài nhà đến công trình và môi trường trong nhà. 

- Công trình không phải là gánh nặng cho môi trường xung quanh mà hòa nhập với 
thiên nhiên. 

- Giảm năng lượng tiêu thụ trong nhà, tận dụng năng lượng tự nhiên như là một mũi 
tên nhấm tới hai đích. 

- Quan điểm về nhà cao tầng như một thành phố theo chiều đứng với các đường 
ngang, vườn cây và trung tâm giao tiếp. 


2.1.2. Các tiêu chí thiết kế kiến trúc Sinh khí hậu 


Xuất phát từ những khái niệm, quan điểm về Kiến trúc Bên vững hay Kiến trúc Sinh 
thái, xác định nên những điều kiện tiện nghỉ và một số chỉ số đánh giá điều kiện tiện 
nghỉ, để xuất ra một số tiêu chí cơ bản cho Thiết kế Kiến trúc Sinh thái sau: 

- Cách nhiệt cho kết cấu vỏ bao che công trình, sử dụng vật liệu và cấu tạo làm tăng 
nhiệt trở của kết cấu duy trì nhiệt độ bên trong ở mức mong muốn. 

- Giảm thiểu nhiệt qua khe hở do rò rỉ, áp dụng cho vùng có mùa đông lạnh, khi cần 
có thể đóng kín cửa để sưởi ấm, cũng có ý nghĩa trong việc chấn gió lạnh xâm nhập và 
hiện tượng gió lùa. Tiêu chí này cũng rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất của 
hệ thống điều hòa không khí, tiết kiệm năng lượng. 

- Giảm thiểu năng lượng bức xạ mặt trời (Bức xạ mật trời nung nóng kết cấu rồi 
truyền vào phòng hoặc trực tiếp qua cửa sổ - có hoặc không có kính). Giải pháp là che 
chắn nắng và vật liệu phản xạ. 

- Tăng cường thông gió làm mát có ý nghĩa lớn vẻ vệ sinh và vi khí hậu, đặc biệt là 

. khí hậu nóng ẩm. Giải pháp thông gió xuyên phòng gần như là bát buộc. 

- Tăng cường làm mát thông qua bức xạ nhiệt vào bầu trời. Sử dụng vật liệu có khả 
năng bức xạ cao, hoặc nghiên cứu cấu tạo chỉ tiết để nâng cao tốc độ và khả năng bức xạ 
nhiệt để làm mát. 


15 


~ Làm mát bằng bay hơi, dùng nước phun sương lên kết cấu để chuyển đổi nhiệt bức 
xạ mặt trời thành nhiệt độ của hơi nước. Tiêu chí này có ý nghĩa quan trọng với khí hậu 
khô nóng. 

- Làm mát bằng địa nhiệt: làm mát bằng nhiệt độ đất. 

- Chống đọng sương trên bề mặt kết cấu trong nhà. 

- Sử dụng cây xanh, mặt nước, tận dụng địa hình có ý nghĩa quan trọng về cải tạo vì 
khí hậu, nâng cao điều kiện vệ sinh, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường địa phương và 
quốc gia. 

- Sử dụng năng lượng mặt trời chủ động khi cẩn thiết, dùng các công nghệ mới để 
nhận và trao đổi nhiệt. 

- Sử dụng thông gió cơ khí nhằm tăng vận tốc chuyển động của không khí trong 
phòng, tạo vận tốc gió trên một yếu tố quan trọng là số lần toàn bộ năng lượng không 
khí trong phòng được trao đổi trên một đơn vị thời gian chứ không chỉ là sự xáo trộn 
không khí trong phòng. 

- Chỉ áp dụng điều hòa không khí nhân tạo khi điều kiện tự nhiên không thỏa mãn. 

- Khai thác các kinh nghiệm truyền thống trong các giải pháp thiết kế phù hợp điều 
kiện khí hậu. 

- Lựa chọn mầu sắc vật liệu nội ngoại thất phù hợp với khí hậu vùng. 


2.1.3. Cơ sở để thiết kế Kiến trúc Sinh thái, Kiến trúc Bên vững 


Đó là “thiết kế kiến trúc phù hợp với khí hậu địa phương”. Đây là một trong những 
giải pháp để tạo nên những công trình kiến trúc có bản sắc. Kiến trúc sư tạo ra nơi cư 
ngụ cho con người với các mục đích khác nhau như: ở, làm việc, vui chơi giải trí v.v... 
tránh các điều kiện bất lợi của môi trường, đó là những công trình kiến trúc. Mỗi một 
công trình kiến trúc khi ra đời đều có một mục đích rõ ràng và tồn tại ở một vị trí nhất 
định, với các điều kiện tự nhiên, khí hậu tương ứng. Các công trình này phải luôn đảm 
bảo các chức năng sử dụng, đảm bảo các điều kiện tiện nghỉ về môi trường, vi khí hậu 
trong và ngoài nhà... Cùng với những quan điểm về Kiến trúc Sinh thái, Kiến trúc Bên 
vững về các công trình xây dựng có hiệu suất năng lượng, đây cũng được khẳng định 
là một xu hướng thiết kế của thời đại hiện nay. Việc tạo dựng một công trình kiến trúc 
phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương trên cơ sở sử dụng hiệu quả năng lượng 
là thước đo đánh giá sự phù hợp, hài hòa và thành công của công trình kiến trúc đó. 
“Tạo điều kiện tiện nghỉ vi khí hậu trong công trình kiến trúc trên cơ sở hiệu suất năng 
lượng và quan điểm Kiến trúc Sinh thái là tiết kiệm, giảm tối đa những điều kiện nhân 
tạo, lãng phí về tiêu hao năng lượng. Sự thành công phải được đánh giá thông qua 
những giải pháp thiết kế kiến trúc giúp công trình đạt được điều kiện tiện nghỉ nhất về 
vi khí hậu mà ít gây lãng phí năng lượng nhất. Ứng với mỗi vị trí địa lý, điều kiện khí 


16 


hậu, kinh tế, văn hóa địa phương và bản sắc dân tộc cần có những giải pháp kiến trúc 
phù hợp. Cần có những nghiên cứu về kiến trúc dân tộc, tìm hiểu những kinh nghiệm 
dân gian phù hợp với khí hậu địa phương (một ví dụ tiêu biểu tại Việt Nam về vấn để 
này là ngôi nhà đân gian truyền thống với các bố cục mặt bằng, cấu tạo mái, vật liệu 
sử dụng... đó là một thành công trong thiết kế kiến trúc phù hợp với điều kiện khí hậu 
địa phương, là thành tựu của một quá trình phát triển lâu dài, sự đúc rút kinh nghiệm 
qua các đời của cha ông ta). 


2.2. KIẾN TRÚC HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG 


Năng lượng được sử dụng trong các tòa nhà phục vụ cho việc chiếu sáng, tạo điều 
kiện vi khí hậu như làm mát, sưởi ấm, hút ẩm... và vận hành công trình để đắm bảo tiện 
nghỉ (như thang máy, máy giặt, bình đun nước...). 

Sử dụng năng lượng kém hiệu suất sẽ tạo ra những tác động xấu tới môi trường bên 
trong công trình và khu vực xung quanh như gia tăng ảnh hưởng của CO;, SO;, NO;, bụi 
khói, nhiệt thừa tới môi trường. 

Nhu cầu sử dụng năng lượng trong công trình phụ thuộc các yếu tố khí hậu (nhiệt độ, 
độ ẩm tương đối, tốc độ gió, số lần trao đổi không khí trong một đơn vị thời gian, cường 
độ bức xạ và trực xạ của mặt trời, cường độ và độ rọi của ánh sáng tự nhiên). 

Khái niệm công trình có hiệu suất năng lượng hoặc còn goi “Công trình Sinh thái” 
được sử dụng để mô tả các công trình xây dựng có quy hoạch thiết kế, thỉ công và trang 
thiết bị nội ngoại thất sử dụng tiết kiệm năng lượng mà vẫn dắm bảo những yêu câu về 
tiện nghỉ sử dụng và các chức năng hoại động theo yêu cầu. Mặt khác không ảnh hướng 
tới hệ xinh thái môi trường. 

Những trang thiết bị được sử dụng và lắp đặt trong công trình hiệu suất nãng lượng 
cũng phải là những thiết bị có hiệu suất năng lượng cao. 

Những giải pháp để nâng cao hiệu suất năng lượng sử dụng bên trong công trình cao 
tầng và công trình xây dựng bao gồm: 

- Giải pháp Thiết kế khí hậu sinh học (Bioclimatic Design) - làm mát thụ động 
(Passive Cooling) tạo thông thoáng tự nhiên, tranh thủ ánh sáng tự nhiên, trên cơ sở khai 
thác những kiến trúc truyền thống. 

- Giải pháp cách nhiệt tốt cho vỏ bao che công trình (mái, tường ngoài, cửa sổ, cửa đi, 
sàn...) để hạn chế truyền dẫn nhiệt giữa bên trong và bên ngoài công trình. 

- Sử dụng kết cấu che chắn nắng rọi xuyên phòng, để hạn chế ảnh hưởng của bức xạ 
nhiệt mặt trời. 

~ Sử dụng trang thiết bị trong công trình có hiệu suất năng lượng cao (trên 20-30%), 
dễ sử dụng và dễ vận hành, không gây tác nhân ảnh hưởng đến mòi trường. 


17 


2.3, CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC SINH KHÍ HẬU 


2.3.1. Tiện nghi vi khí hậu bên trong công trình xây dựng 

* Vi khí hậu bên trong công trình xây dựng được đặc trưng bởi 4 yếu tố: 

~ Nhiệt không khí trong phòng; 

- Độ ẩm không khí trong phòng; 

- Vận tốc chuyển động của không khí; 
- Nhiệt độ các bể mặt bên trong phòng. 

* Sự cân bằng nhiệt là cốt lõi của điều kiện sống mà ta còn gọi là tiện nghỉ nhiệt. Sự 
trao đổi nhiệt giữa con người và môi trường thể hiện dưới các dạng: 

~ Nhiệt trao đổi bằng đối lưu; 

~ Nhiệt trao đổi bằng bức xạ; 

~ Nhiệt trao đổi bằng đẫn nhiệt; 

~ Nhiệt từ bức xạ mặt trời; 

~ Nhiệt mất đi do bài tiết mồ hôi và nhận thêm do hít thở. 

* Kiến trúc sinh khí hậu trước hết phải đảm bảo mối quan hệ hài hòa: “Con người — 
Kiến trúc — Thiên nhiên — Môi trường”. Trong quá trình vận hành sử dụng công trình, 
kiến trúc Sinh thái phải thỏa mãn một số yếu tố như: 

~ Giảm ô nhiễm đối với môi trường bên ngoài (khí, nước thải, rác thải...). 

~ Giảm tiêu thụ năng lượng. 

~ Vật liệu sử dụng có khả năng tái tạo. 

~ Giảm tác động xấu đến môi trường. 

- Thỏa mãn các tiện nghỉ vỉ khí hậu của người sử dụng bên trong công trình. 

2.3.2. Nguyên tác sử dụng năng lượng có hiệu quả trong công trình xây dựng 

- Quy hoạch và hướng công trình hợp lý để tận dụng năng lượng tự nhiên và tránh tác 
động xấu của bức xạ mặt trời. 

- Thiết kế mặt bằng và kết cấu ngăn che hợp lý để tận dụng ánh sáng và thông gió 
tự nhiên. 

- Thiết kế và bố trí cửa sổ hiệu quả, sử dụng các loại chắn nắng để điều tiết bức xạ, 
tránh làm tăng nhiệt độ nội thất công trình. 

- Lựa chọn mầu sắc nội ngoại thất công trình phù hợp khí hậu nhiệt đới. 

~ Lựa chọn thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất cao. 

- Bố trí và quản lý thiết bị một cách khoa học và tiết kiệm. 


- Nâng cao ý thức sử dụng của cộng đồng và nhận thức về năng lượng trong kiến trúc. 


18 


2.3.3. Các giải pháp thiết kế kiến trúc sinh khí hậu 

a) Các giải pháp đã được áp dụng 

Thời kỳ từ 1990 trở về trước, do nhiều nguyên nhân, các loại vật liệu xây dựng, cách 
nhiệt chưa có nhiều ở thị trường xây dựng Việt Nam, các nhà thiết kế xây dựng đã áp 
dụng một số biện pháp để tiết kiệm năng lượng sử dụng trong các công trình: 

- Chọn hướng nhà và công trình: Thường thì theo hướng Nam và Đông Nam để lấy 
gió mát mùa hè, ánh nắng ấm của mặt trời vào mùa đông, tránh nắng nóng hướng Tây và 
gió mùa Đông Bắc. Trong điều kiện không thể chọn được hướng tốt thì tìm các giải pháp 
quy hoạch thiết kế xây dựng để hạn chế các bất lợi về điều kiện khí hậu. Đã có một số 
công trình nghiên cứu về khí hậu học xây dựng, 

- Sử dụng các vật liệu truyền thống, các giải pháp về kiên trúc, kết cấu và tổ chức mặt 
bằng, công nghệ sử dụng... kết hợp với thông thoáng tự nhiên để tiết kiệm năng lượng, 
được quy định tại các tiêu chuẩn: TCVN 4319-86; TCVN 4430-87; TCVN 4452-87; 
TCVN 4601-88; TCVN 5065-90; TCVN 4318-86; TCVN 4605-88; TCVN 5687-92... 

- Tổ chức khối tích xây dựng: Một số các công trình nhà ở, các công trình công cộng 
đã được các kiến trúc sư và kỹ sư xây đựng quan tâm tổ chức khối tích của từng gian 
phòng; chiều đầy tường bao quanh; vật liệu nhẹ cách nhiệt, cách âm của các bức tường. 
ngăn, kết hợp với các cửa số, lỏ thông hơi để hút gió và thông thoáng tự nhiên. Một số 
nhà công nghiệp nhiều tầng do yêu cầu của công nghệ đã xây dựng tường bao 3 lớp, 
trong đó lớp giữa là vật liệu cách nhiệt. 


- Các giải pháp cất tạo kiến trúc về mái nhà đã được quan tâm chống nóng, chống 
nứt và thấm nước mưa. như đã dùng giải pháp mái 2 lớp: Bên trên là mái bêtông cốt 
thép. lợp thêm lớp mái tôn hoặc fibrôxitnäng. 

b) Các giải pháp thông gió tự nhiên 

~ Quy hoạch thành phố thành những hành lang và không gian mở để đưa gió mát từ 
khu mật độ thưa vào trung tâm. 

- Quy hoạch tạo vùng bóng gió rộng lớn. Các đại lộ tạo thành góc 20-30” so với 
hướng gió chính. 

- Tận dụng hiệu ứng gió cạnh công trình. 

~ Thiết kế công trình có mật bàng lỏng, sàn hở rộng, cách nhau bởi các khoảng trống 
để thông gió cho các bộ phận. 

~ Tạo hiệu ứng ống khói giữa các khối cao thấp của công trình. 


- Sử dụng máy quạt đơn giản: quạt thổi gió và quạt tại chỗ. 

e) Giải pháp che nắng, tạo bóng 

- Dùng mái vòm bằng chớp bêtông clie nắng màu trắng. các nan chớp có góc nghiêng 
điều chỉnh để đón nắng buổi sáng và phản xạ bức xạ buổi chiều (Ví dụ như nhà mái 
chồng mái ở Kưala Lumpur — KTS. Kenneth Yeang). 


19 


- Tạo hiên thoáng bằng mái hở có vườn cây (Pergola), tận dụng bóng đổ lên công 
trình để giảm sức nóng mặt trời (Tòa nhà British Council ở New Delhi - KTS. C. Corea). 

~ Dùng tấm che nắng vừa che ánh nắng trực tiếp, giảm chói và bổ sung ánh sáng vào 
phòng nhờ ánh sáng phản xạ từ mặt trên tấm chấn nắng. 

- Dùng kết cấu che nắng thoáng hở, mở rộng kết cấu bao che, cho dòng không khí có 
thể tích lớn nhưng vận tốc nhỏ qua phòng. 

- Dùng kết cấu chắn nắng ngang và đứng kết hợp, có độ nghiêng tương ứng với quỹ 
đạo mặt trời. 

- Dùng mái tầng bậc, vừa là chắn nắng và tạo nhiều cửa lấy sáng, cho phép phản xạ 
qua lại ánh sáng giữa các tấm để đưa ánh sáng vào nội thất. 

~ Dùng cây xanh lọc ánh sáng. 

~ Dùng kiến trúc sân trong để tạo thông gió, chiếu sáng tự nhiên. 

đ) Cách nhiệt 

- Hiệu quả cách nhiệt tăng khi biết tận dụng kết hợp: Hệ số bức xạ trung bình của hai 
bể mặt đối diện khe không khí, hệ số hấp thụ bức xạ mặt trời của tường ngoài, mức độ 
thông gió của khe không khí. 

- Dùng mái hai lớp tạo ra các khe không khí hở hai đầu cho phép không khí nóng đi 
qua, kết hợp dùng màu sáng để giảm hấp thụ nhiệt, tăng phản xạ. 

~ Thiết kế công trình theo nguyên tắc khối nhiệt, hút nhiệt ban ngày, làm mát ban 
đêm nhờ thông gió. 

- Đánh giá tỷ lệ hợp lý của hai thông số: T1 - giữa Diện tích vỏ bao che/Thể tích 
không gian kín của nhà; T2 - giữa Diện tích vỏ bao che/Diện tích sàn. Hai hệ số càng 
nhỏ thì càng giảm sự hấp thụ nhiệt hoặc mất nhiệt. 

- Kết hợp đúng mức giữa bố cục kiến trúc phân tán (tăng độ thông thoáng và ánh 
sáng tự nhiên nhưng làm diện tích vỏ bao che lớn) và bố cục kiến trúc chặt đặc (giảm 
điện tích vỏ bao che). 

e) Cây xanh và khoảng trống 

- Quy hoạch tạo các không gian mở phân bố đều (hiệu quả hơn một công viên lớn), 
các đường phố hướng vào công viên để đón gió mát. 

- Cây xanh làm giảm nhiệt độ không khí, táng độ ẩm. Với khí hậu nóng, làm mát do 
hiệu quả bay hơi. Với khí hậu nóng ẩm, làm mát nhờ che bóng. 

~ Dùng khu vực thực vật đặt giữa biển và điểm dân cư để nhờ gió mang hơi nước vào 
thành phố (giải pháp ở Lima - Pêru, nơi có khí hậu khô). 

~ Dùng kết hợp nhiều sân trong với cây xanh tạo bóng che cho tường. Kết cấu cửa sổ 
có che nắng và lưới mất cáo lọc ánh sáng và thông gió. Cửa sổ mở ra sân trong lớn, cửa 
số mặt ngoài công trình nhỏ (Ví dụ ở Arab Saudi): 


20 


© NIỆT ĐỘ KHÔNG lGÍ BÊN NGOÀI =36*C 


Ì RiờCÁC ỨC bộNG CủA MÔ TƯỜNG YNG GUAM 


NIỆTBỘIGIỆNG Kí MỚI BÓNG CẤY =#C 'OONNGƯỜ CỔ HẾ CẮM NHẬN DƯỢC MIỆT ĐỘ DƯỚI 2# C 


Hình 2.1 

0) Làm mát nhờ đất 

- Sử dụng 3 dạng nhà lợi dụng đất chính: Dạng chìm trong đất, dạng nổi, dạng 
sườn đồi. 

- Lấy ánh sáng tư bầu trời qua cửa mái, qua cửa sổ ở một hoặc hai phía. 

- Tận dụng thông gió để thay đổi hơi ẩm và nhiệt. 

- Giải pháp “nổi” tạo nên một vườn trũng để tăng khả năng tránh gió lạnh vào mùa 
đông và cách nhiệt (Nhà ở của KTS. F.L.Wright). 

- Dùng hồ nước cạnh nhà làm mát không khí thổi vào trung tâm và thoát qua đỉnh 
công trình, kết hợp dùng quạt ®ền thờ Bahai, KTS. Sahba). 

8) Sử dụng năng lượng mặt trời 

- Sử dụng các “phòng mặt trời” tích lãy nhiệt mặt trời ban ngày, sưởi ấm ban đêm. Có 
vác dạng phòng mặt trời: Chung ba mặt tường với tòa nhà; Chìm trong không gian chính 
của tòa nhà; Hoặc lắp thêm vào nhà chỉ có một tường chung. 

- Nhiệt hấp thu tại phòng mặt trời được trao đổi với không gian chính nhờ đối lưu qua 
vác cửa mở, qua máy quạt hoặc ống dẫn nhiệt. 

- Sử dụng pin quang điện lấp thành băng ngắn trên tường kính, phòng mặt trời được 
dật ở phía trước thông với khối phục vụ đặt ở hướng tốt. 

h) Một số ví dụ tiêu biểu trong khu vực 

- Là một Kiến trúc sư Sinh thái nổi tiếng thế giới, KTS. Kenneth Yeang (Malaysia) đã 
ứng dụng những quan điểm và lý luận vẻ kiến trúc sinh thái của mình vào rất nhiều công 


21 


trình thực tiễn. Có thể kể tới tòa nhà mái chồng mái ở Kuala Lumpur-Malaysia: dùng 
mái vòm bằng chớp bêtông nghiêng che nắng màu trắng, các nan chớp có thể điều chỉnh 
để đón nắng buổi sáng và phản xạ bức xạ buổi chiều. 

- Một ví dụ khác: Tòa nhà Merana Mesimaga với các hiên lõm (sân trời) với cây xanh 
chạy vòng theo tầng nhà, các cửa sổ Đông Tây được che nắng, các hướng tốt được lắp 
tường kính để lấy sáng và tạo tầm nhìn. Các lõi trong công trình đặt bên ngoài ở hướng 
có bức xạ lớn nhất để che nắng, lấy được ánh sáng và gió tự nhiên. 

- Tòa tháp MBF Penang, Malaysia, với phần cao có các sân trong thông hai tầng để 
thông gió, trồng cây, là nơi giao tiếp và là điểm nhấn của công trình. 


0) Một số sơ đồ các giải pháp 


Hình 2.3. Nhiệt độ giảm 3C tại các khu vực có mặt nước hoặc bóng cây 


2 


Chương 3 
KINH NGHIỆM KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM 
VÀ SỬ DỤNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG 
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 


3.1. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM 


Nhìn chung khí hậu nước ta thuộc loại khí hậu nhiệt đới ẩm và chịu tác động của gió 
mùa. So sánh với các vùng nhiệt đới khác, khí hậu nước ta có nhiệt độ trung bình thấp 
hơn và đồng thời có mưa và độ ẩm cũng cao hơn. Khí hậu Việt Nam có thể chia thành 
hai miền rõ rệt: 

A- Miễn khí hậu phía Bác, nhiệt đới ẩm gió mùa với đặc điểm 

- Có nhiệt độ mùa đông thấp đáng kể với 4-5" thấp hơn so với các địa điểm khác cùng 
vĩ tuyến. 

- Không có bốn mùa rõ rệt khí hậu theo mặt trời mà chỉ có hai mùa theo gió mùa, với 
thời kỳ chuyển tiếp ngắn giữa hai mùa đó là vào tháng TV và cuối tháng X và tháng XI. 
Mùa đông lạnh, ít mưa và mùa hạ nóng, mưa nhiều. 

~ Diễn biến khí hậu phức tạp. 

- Chịu tác động gió "Phơn" đã hình thành một kiểu thời tiết khô nóng rất đặc trưng là 
thời tiết gió tây ở miễn Trung. 

B- Miền khí hậu phía Nam, nhiệt đới gió mùa điển hình với đặc điểm 

- Nhiệt độ trung bình cao với chênh lệch ít không quá 4-5° giữa lúc nóng nhất và thời 
điểm mát nhất gần như không thay đổi quanh năm. 

~ Khí hậu ít biến động và ôn hoà, nhất là trong chế độ nhiệt. 

- Chia thành hai mùa theo mưa ẩm: mùa khô trùng với mùa đông còn mùa mưa là 
mùa hè. 

3.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM 


Lãnh thổ Việt Nam kéo dài I5 vĩ độ, từ Cà Mau (vĩ độ: §8'30°B) đến Đồng Văn (vĩ độ 
23'22'B), nằm gọn trong vùng nội chí tuyến Bắc với đặc điểm chính là mặt trời đi qua 


23 


thiên đỉnh hai lần trong một năm. Tuy nhiên, do lãnh thổ nước ta kéo dài nên đặc điểm 
hoạt động của mặt trời không giống nhau (hình 3. L). 


Š 


ˆ 
NT 
=3 
cư 
}2 `4 
“S6 <9) 


Hình 3.1 


3.3. PHÂN VÙNG KHÍ HẬU XÂY DỰNG VIỆT NAM 


Theo TCVN 4088-85, Việt Nam chia ra 2 miễn khí hậu lớn với 7 vùng khí hậu nhỏ 
(hình 3.2). l 


24 


102 


104 106 108 110 


| 


TT —#zz 


(Qu#ờ di 
Hằng ta 


h 
Ị 
| 
Trương Sa 


112 


Hình 3.2. Bản đô phản vùng khí hậu xây dựng Việt Nam 


25 


3.3.1. Miền khí hậu phía Bác 

Miền khí hậu phía Bắc kéo dài từ biên giới các tỉnh phía Bắc đến Hải Vân và được 
chia thành ba vùng khí hậu: A1, A2, A3. 

- Vàng AI: 

Vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc, bao gồm các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, 
Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Tây, Phú “Thọ, phần phía Đông dãy núi Hoàng 
Liên Sơn thuộc các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hoà Bình, phần phía Bắc tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc 
Giang và hầu hết tỉnh Quảng Ninh. 

~ Vùng A2: 

'Vùng núi Tây Bắc và bắc Trường Sơn, bao gồm các tỉnh: Lai Châu, Sơn Lá, phần phía 
tây dãy Hoàng Liên Sơn thuộc các tỉnh Yên Bái, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, nghệ 
An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế với đặc điểm: có mùa đông 
lạnh, tuy có ấm hơn hai vùng A1 và A3. Chịu ảnh hưởng của thời tiết gió Tây khô nóng, 
khí hậu mang tính lục địa. Trên phần lớn vùng này, hàng năm có mùa khô trùng với thời 
kỳ lạnh. Không có mưa phùn lạnh ẩm hay nồm ẩm. 

- Vàng A3: 

Vùng đồng bằng Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Bao gồm toàn bộ đồng bằng và trung du 
nửa phần phía Bắc thuộc các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Quảng 
Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hoá, 
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. 

Đặc diểm có mùa đông lạnh, nhưng ẩm hơn vùng A1 do gần biển. Nhiệt độ thấp nhất 
ít khi đưới 0°C đối với phía Bắc và 5°C đối với phía Nam. Nhiệt độ cao nhất có thể đạt 
40°C. Mưa nhiều, cường độ mưa khá lớn. 


3.3.2. Miền khí hậu phía Nam 

Bao gồm toàn bộ lãnh thổ phía Nam đèo Hải Vân được chia thành hai vùng khí hậu 
B4. B5. 

- Vùng B4: 

Vùng núi Tây nguyên, bao gồm toàn bộ vùng núi cao trên 100m của nửa phần phía 
Nam thuộc các tỉnh Gia Lai, Công Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai. Bình Dương và 
Bình Phước. 

Đặc điểm có mùa đông ít chịu ảnh hưởng của gió mùa cực đới lục địa. Mùa hè ở khu 
vực thung lũng, nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 40°C. Ở độ cao 1500m trở lên không có 
mùa nóng. Phần phía Tây có một số nét của khí hậu lục địa. Mùa mưa và mùa khô tương 
phản nhau rõ rệt. Mùa khô thường nhiều bụi, thiếu nước. 


26 


- Vùng BS: 


Vùng đồng bằng Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Bao gồm toàn bộ vùng đồng bằng và đổi 
núi thấp dưới 100m thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, 
Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Bến Tre, Long An, Tiền 
Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. 

Đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa, không có mùa đông lạnh. Nhiệt độ cao nhất 
không vượt 40°C và thấp nhất không dưới 10°C. Hàng năm có hai mùa khô và mưa. 
Cường độ mưa khá lớn ở Nam Bộ và khá nhỏ ở Nam Trung Bộ. 


3.4. KINH NGHIỆM XỬ LÝ KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM 


Sinh tổn trong một môi trường khí hậu nóng ẩm, từ xa xưa ông cha ta đã có nhiều 
kinh nghiệm xử lý kiến trúc truyền thống từ chọn hướng xây dựng ngôi nhà ở, bố cục và 
tổ chức không gian khuôn viên đến lựa chọn vật liệu xây dựng, đào ao hồ, trồng cây 
xanh....để xử lý ngôi nhà của mình phù hợp với điểu kiện tự nhiên nhằm tạo một cuộc 
sống thích nghỉ nhất phù hợp với tâm sinh lý của người Việt trong điều kiện kinh tế cho 
phép. Những kinh nghiệm này không những giúp người dân cải thiện được điều kiện vì 
khí hậu mà còn góp phần tích cực sử dụng tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống. 


3.4.1. Bố cục, tổ chức không gian khuôn viên ngòi nhà truyền thống 


Bố cục khuôn viên ngôi nhà truyền thống cũng có những nét riêng, đặc sắc rất Việt 
Nam, đó là một quần thể bao gồm những ngôi nhà nhỏ, giản dị, được tổ chức, bố cục 
phân tán vây quanh ngôi nhà chính với không gian đệm là cái sân rộng gắn liền trước 
ngôi nhà chính (hình 3.3). Cách sắp xếp nhà ở, tổ chức sân vườn, ao cá, chuồng trại chăn 
nuôi, công trình sản xuất phụ.... trong ngôi nhà truyền thống đều mang đậm bản sắc, hài 
hoà với cảnh quan thiên nhiên đã tạo nên được một bố cục tương đối hoàn chỉnh, cân 
bằng và ổn định. Cái sân trong nhà ở dân gian Việt Nam đã có nhiều tác dụng rõ rệt: Đó 
là nơi sản xuất, phơi phóng, là nơi tạo ra những luồng gió đối lưu thông thoáng cho ngôi 
nhà đồng thời là nơi đều tổ chức hội họp, ma chay, cưới hỏi, giỗ lạt... (hình 2.4). Sân 
phơi đa chức năng thường nằm ngay trung tâm của bố cục quần thể khuôn viên và chúng 
ta có thể xem nó như là "trái tìm- lá phổi" của vùng nông thôn nhiệt đới nóng ẩm, vì đó 
không những là nơi diễn ra các sinh hoạt chủ yếu của một gia đình mà còn làm nhiệm vụ 
điều hoà, cải tạo điều kiện vi khí hậu góp phần tích cực phục hồi sức khoẻ cho người dân 
sau một ngày lao động vất vả, nặng nhọc. Tương phản nhiệt độ giữa mặt sân đã được 
nung nóng và bóng mát vườn cây đã góp phần tạo nên dòng khí mát đối lưu hai chiều 
trong những ngày hè nóng bức. Từ những kinh nghiệm tổ chức sân vườn này đã được 
ông cha ta ấp dụng vào trong ngôi nhà ống phố cổ và ngày nay đã được các nhà quy 
hoạch, thiết kế vận dụng sáng tạo trong nhà ở có giếng trời, đã góp phần nâng cao tiện 
nghỉ sống cho người dân đô thị hôm nay cũng như đã góp phần giúp họ tiết kiệm trong 
sử dụng năng lượng. 


270 


17180 


2 


S#\ : 'D 
8 
b ¡ng nước. E 
|Nha chịn| n 
§ nã] 


Hình 3.3a. Nhà ông Hoàng Văn Bầu - xã Tiên Phong - Phổ Yên - Thai Nguyên 


f 2800. | 5920. 4800 11200, 


m- = Gềng 
g l 
sả lốp + Chuông lợi gì Í 
" Vườn rau Š l @® 
Vườn rau ___ Đổngtm (Nhà chính : 
8 
Š I9Em) 
H h 
3 
@ F h 
lắng nước _ tý 
Chuối Vườn rau 


qq§yyy. 
ì 


Hình 3.3b. Nhà ông Hoàng Văn Bản - xã Tiên Phong - Phổ Yên - Thái Nguyên 


29 


Nhà bàng xóm 


Hình 3.4a. Sân dùng tổ chức ma chay, cưới hỏi... 


30 


TP 


tho 
s9, 


465. 


mm” 


TỶ LỆ XÍCH 
lQ) TA NHIẾP „ = 


Hình 3.4b. Sân gạch để phơi thác, lúa, rơm rạ... 


31 


tư, 


TỶ LẺ XICH 
_—.._— 


Hình 3.4c. Bố trí ao trước nhà đón gió mát 


32 


3.4.2. Chọn hướng xây dựng ngôi nhà truyền thống 


Chọn hướng xây dựng ngôi nhà là một việc làm quan trọng, việc làm trước tiên của 
người dân Việt Nam khi xây dựng ngôi nhà ở. Như chúng ta đã biết khí hậu nước ta 
mùa hè ẩm ướt có gió mát thổi từ biển vào (gió nam, đông nam), mùa đông khô có gió 
lạnh từ lục địa (gió bắc, đông bắc). Đề đón được gió mát của mùa hè và tránh được gió 
rét của mùa đông, nhà ở nhân dân ta thường chọn quay về hướng Nam hay Đông Nam. 
Mặt khác nhà quay vẻ hướng này sẽ tránh được nắng tây xiên khoai bất lợi và chịu 
được gió bão lớn. Các công trình phụ được tổ hợp quây quanh công trình chính, ôm lấy 
cái sân rộng chừng vài chục mét vuông. Các công trình phụ hầu như được ẩn mình 
trong các vòm cây xanh của khu vườn, như cố tình nhờ sự chở che, đàm bọc của cây lá 
để chống chọi với gió bão, đồng thời tranh thủ tận hưởng luồng gió mát và bầu không 
khí trong lành từ những làm cây này. Những kinh nghiệm về giải pháp tổ chức sân 
vườn như "ao trước - vườn sau, chuối sau - cau trước", không những đã có giá trị về 
mặt tổ chức cảnh quan khuôn viên ngôi nhà ở mà còn thể hiện được tính khoa học 
trong kinh nghiệm chống nóng bức, làm mát ngôi nhà, cải thiện điều kiện vi khí hậu, 
tạo được môi trường cư trú thích nghỉ, góp phần tiết kiệm sử dụng năng lượng (hình 
3.3b; hình 3.4a,b,e). 


3.4.3. Tổ chức cây xanh, mặt nước 


Từ xưa tới nay, cây xanh mật nước bao gồm mảnh vườn, cái ao đã trở thành một yếu 
tố quan trọng, không thể thiếu trong bố cục khuôn viên truyền thống của người dân đất 
Việt chúng ta. 

Ao có thể xem như một nhân tố cơ bản tạo nên môi trường sống của người dân, đặc 
trưng cho hệ sinh thái nhà ở thôn xóm. Ao đã giúp người dân cải tạo địa hình khu dất, 
giúp cho việc tiêu nước được nhanh chóng, chống lây lội, ngập úng đồng thời là nguồn 
dự trữ nước để tưới cây, trồng trọt và cũng là phương tiện hữu hiệu góp phần cải tạo điều 
kiện vi khí hậu, cải thiện điều kiện kinh tế gia đình. Vườn và ao trong khuôn viên gia 
đình nông dân đã trở thành một hệ cân bằng sinh thái (Vườn - Ào - Chuồng). Ao đã góp 
phần tích cực trong bố cục khuôn viên của ngôi nhà, thông thường ao đặt ở phía trước 
hay bên cạnh sườn ngôi nhà chính, cạnh lối ngõ vào sân, một mặt bố cục này thuận lợi 
cho công việc tưới cây, rửa chân tay khi làm đồng về, mặt khác khi ao đặt đầu gió sẽ tạo 
điêu kiện thông gió cho sân, các phòng ngủ cũng như các bộ phận khác của ngôi nhà 
(hình 3.5a,b). 

Cùng với ao, vườn cây cũng là nhân tố quan trọng - cấu thành bố cục khuôn viên nhà 
ở truyền thống. Vườn cây đã góp phần tích cực chống trả bão lụt tạo cho ngôi nhà có 
một môi trường vi khí hậu thuận lợi: Mùa hè cho bóng mát, mùa đông che chấn gió 
lạnh. Mặt khác vườn cũng đã góp phần cải thiện điều kiện kinh tế cho người dân. 


33 


34 


TỶ LỆ XÌCH 


Hình 3.5a. Áo bao bọc quanh nhà 


XS AI 


Hình 3.5b. Bố trí ao cạnh nhà 


35 


Ao vườn kết hợp với nhau tạo nên điều kiện tiện nghỉ cho môi trường sống nhất là 
trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nước ta. Chúng đã hút bớt năng lượng nhiệt và 
bức xạ, tạo ra một không khí trong lành, mát mẻ (cây xanh có khả năng hấp thụ năng 
lượng mật trời 40 - 45%, không khí nóng thổi qua thảm cỏ xanh nằm trong bóng mát 
cây xanh có thể hạ thấp nhiệt độ 2-3°C. Cây xanh còn có tác dụng lọc bụi, làm giảm độ 
ô nhiễm không khí từ 25 - 40%, ngăn cản được tiếng ồn...). 

Vào những ngày nóng bức, sự chênh lệch nhiệt độ và áp suất giữa không khí trên mặt 
sân bị nung nóng và trong bóng mát của vườn cây đã góp phần tạo ra những luồng gió 
"đối lưu" từ sân, vườn, nhà với nhau, có tác dụng cải tạo điều kiện vi khí hậu trong 
khuôn viên ngôi nhà ở truyền thống cũng như trong toàn bộ thôn xóm. 

Ngôi nhà vườn ở xứ Huế cũng có những nét đặc trưng riêng. Nhà và vườn là hai yếu 
tố tạo nên môi trường sống đã gắn bó lâu đời với người dân xứ sở này. Quanh khuôn 
viên của các hộ gia đình ở đây được rào bằng những hàng cây phía trước thường rào 
bằng cây chè tàu, đâm bụt, ô rô....được cất xén rất công phu, cẩn thận, vừa có tác dụng, 
ngăn tầm nhìn, vừa tạo điều kiện thông thoáng dễ dàng, đón gió mát vào nhà. Phía sau 
nhà thường trồng bụi tre gai dày, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ vừa để chắn gió bất lợi thổi từ 
phía sau đến (hình 3.6). 


3.4.4. Cấu trúc tường mái 


Nước ta là một nước có điều kiện khí hâu khắc nghiệt, mùa hè nắng nóng, lượng bức xạ 
mặt trời lớn, miền Bắc mùa đông lạnh (nhất là ở các tỉnh miền núi phía bắc), độ ẩm cao. 
Để khắc phục vấn để này ông cha ta trên mỗi vùng khác nhau của đất nước đã có những 
kinh nghiệm riêng trong việc sử dụng vật liệu, cấu trúc tường, mái chắn mưa nắng... 

- Vùng Đông Bắc có mùa đông lạnh ngắt, có nơi có tuyết rơi, có sương muối vì vậy 
ngôi nhà cổ truyền thống ở đây là nhà trình tường đất dày 40cm, nhà mở ít cửa và cửa số 
thường có kích thước nhỏ. Ngôi nhà này rất đặc trưng, mùa hè thì mát mẻ, mùa đông thì 
ấm áp. Ngoài ra người dân nơi đây còn sử dụng loại nhà sàn để tránh ẩm mốc, tránh lũ 
lục, thú dữ. 

- Nhà ở dân gian vùng đồng bằng Bắc Bộ, ngoài việc lựa chọn hướng nhà, ông cha ta 
còn chú ý kết hợp với các loại hình thức che chắn khác như : trồng cây, treo mành che, 
dựng các tấm phên đại...để ngăn chặn bức xạ mặt trời mùa hè, che chắn gió lạnh mùa 
đông. Ngôi nhà luôn luôn được thoáng đãng, chống được ẩm mốc. 

- Nhà ở đân gian miền Trung hay ở đồng bằng sông Cửu Long thường có loại tường 
mỏng: vách đan bằng tre, nứa, gỗ hay bằng đất trộn rơm trát lên khung tre. Với loại cấu 
tạo tường này thì vào buổi trưa thường bị bức xạ mặt trời xâm nhập dễ dàng nhưng lúc 
xế chiều nó lại tạo điều kiện cho khí nóng thoát ra khỏi nhà một cách nhanh PM" làm 
cho ngôi nhà chóng mát hơn. 


36 


Hàng rào „ 
chè tàu 


§Cổng vào 


« Ngọc Sơn Công chúa Từ 
Viên ø Mặt bằng tổng thể 


Hình 3.6. Nhà vườn công chúa Ngọc Hân - Thành phố Huế 


Kử/ 


3.5. KINH NGHIỆM THIẾT KẾ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ SỬ DỤNG VÀ QUAN 
ĐIỂM THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG Ở MỘT 
SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 


3.5.1. Kinh nghiệm thiết kế xây dựng và quản lý sử dụng các công trình tiết 
kiệm năng lượng một số nước trên thế giới 


3.5.1.1. Quản lý sử dụng và bảo toàn năng lượng trong công trình ở Singapore 

Ban công tác xã hội Public Works Departemernt (PWD) là ban chuyên gia về công 
trình kiến trúc của Singapore đã hoạt động liên quan tới việc bảo toàn năng lượng trong 
công trình kể từ khi có cuộc khủng hoảng năng lượng nổ ra vào những nám 1970. PWD 
xuất bản một cuốn sách hướng dẫn về bảo tồn năng lượng trong các công trình kiến trúc. 
Trong đó tiêu chuẩn đáng chú nhất là tổng giá trị truyền tải nhiệt (OTTV: Overall 
Thermal Transfer Value) tối đa là: 45W/m đối với vỏ ngoài công trình có điều hoà 
không khí. Tất cả các công trình xây dựng sau năm 1979 đều đáp ứng đầy đủ các tiêu 
chuẩn về năng lượng. Các công trình xây dựng trước năm 1979 cũng đã được nâng cấp 
để phù hợp với tiêu chuẩn này. 


Những chỉ dẫn của Ủy ban đã được tập hợp lại trong các quy định về quản lý công 
trình (không gian, ánh sáng, thông gió) công bố vào tháng năm 1979 và có hiệu lực 
đối với một số tiêu chuẩn về bảo toàn năng lượng. Những tiêu chuẩn này gồm những 
vấn để như tổng giá trị truyền nhiệt, cách nhiệt mái, quỹ năng lượng chiếu sáng, hệ 
thống điểu hoà không khí và tiện nghỉ nhiệt trong công trình không có điều hoà 
không khí... 


Một số tiêu chuẩn nổi trội cần được chú ý là: 

- Tổng giá trị truyền nhiệt lớp vỏ ngoài công trình của công trình được điều hoà 
không khí sẽ không vượt quá 45 W/mẺ. 

- Tổng giá trị truyền nhiệt mái của công trình có điều hoà không khí: không vượt quá 
25W/n?. 

Phê chuẩn quy hoạch công trình 


Trong đệ trình quy hoạch công trình, các tính toán tổng giá trị truyền tải nhiệt và giá 
trị hệ số sử dụng phải đệ trình lên phòng quản lý công trình (BCD) để được phê chuẩn. 
Chứng nhận hợp pháp cho các công trình chỉ được cấp sau khi hoàn thành theo đúng quy 
hoạch đã được phê duyệt. 


Năm 1982 Viện nghiên cứu Công nghiệp và Tiêu chuẩn Singapore (nay là Bộ Tiêu 
chuẩn và Năng lượng Singapore) đã xuất bản bộ luật thực hiện CP24 về bảo toàn năng 
lượng trong dịch vụ công trình để bổ sung vào các quy định về quản lý công trình. 


38 


Biện pháp khuyến khích cho việc thực hiện tiêu chuẩn về năng lượng 

Song song với việc ban hành bộ luật, chính phủ Singapore thông báo kế hoạch 
khuyến khích hay không khuyến khích tạo ra động lực thúc đẩy chủ các công trình đang 
có nâng cấp tổng giá trị truyền nhiệt của vỏ công trình vào cuối năm 1979, trong đó quy 
định chủ công trình có thẻ sử dụng 40% chỉ phí nâng cấp tổng giá trị truyền nhiệt từ lợi 
nhuận kinh doanh, thu nhập cho thuê hay thuế tài sản của mình. Ngược lại đối với những 
người không làm được như vậy trong vòng 2 năm gia hạn sẽ phải trả thêm khoản phạt 
bằng 20% hoá đơn điện của họ. Phí trả thêm 20% hoá đơn điện là bắt buộc kể từ ngày 1- 
1- 1982, sau đó tăng lên 50% vào năm 1984 để thúc ép một số ít chủ công trình ngoan 
cố còn lại phải xúc tiến theo tiêu chuẩn OTTV. Kết quả là tất cả các công trình thương 
mại đang tồn tại đều đã phù hợp với tiêu chuẩn OTTV vào năm 1986. 

St áp dụng tiêu chuẩn OTTV của PWD: 

Kể từ 1979, tất cả các toà nhà chính phủ mới được thiết kế và xây dựng đều phù 
hợp hoàn toàn với các tiêu chuẩn năng lượng. Đối với các toà nhà chính phủ đã xây 
dựng không đủ tiêu chuẩn OTTV mới, Ban công tác xã hội (PWD) đưa ra chương 
thình nâng cấp chúng cho phù hợp hoàn toàn với tiêu chuẩn đã quy định với thời hạn 
đầu tháng 1 - 1982. 

Hệ thống BMS cho các công trình mới: 

Từ cuối năm 1970, PWD đã sử dụng BMS để điều hành và quản lý hệ thống điện và 
máy móc (M&E) trong phần lớn các toà nhà chính phủ. BMS đã chứng minh khả năng 
giảm mức tiêu thụ năng lượng trong công trình với đặc tính tiết kiệm năng lượng. 

Trong hai thập kỷ gần đây, chính phủ Singapore đã tiến hành thúc đẩy việc bảo toàn 
năng lượng dịch vụ công trình thông qua những biện pháp khuyến khích về luật và thuế, 
từ đó đã đảm bảo rằng các tiêu chuẩn năng lượng được giữ cập nhật và các dịch vụ công 
trình được thiết kế sao cho có hiệu quả năng lượng cao. 


3.5.1.2. Sử dụng và bảo toàn năng lượng tại Malaysia 

Các hoạt động nhằm nâng cao hiệu suất về năng lượng trong xây dựng nhà ở của 
Malaysia đã được bắt đầu từ thập kỷ 80 thông qua các hoạt động vẻ kiểm toán năng 
lượng phối hợp giữa Ban năng lượng, Bộ năng lượng, Viễn Thông và Bưu điện 
Malaysia. Năm 1982 kiểm toán chỉ tiết đã được tiến hành bởi tập đoàn dầu khí 
Victoria (tập đoàn khí và nhiên liệu) của úc thực hiện trong khuôn khổ chương trình 
của CHOGRM (cuộc gặp gỡ khu vực các lãnh đạo chính phủ khối thịnh vượng 
chung). Bốn toà nhà (một văn phòng, một cụm cửa hàng, 2 khách sạn) đã được kiểm 
toán với sự tham gia của đối tác địa phương. Năm 1985 Bộ năng lượng Malaysia đã 
chỉ định tư vấn địa phương là J&A Associates người mà đã cùng với Danggroup 


39 


International thực hiện kiểm toán ở 15 công trình (6 văn phòng, 5 toà nhà buôn bán 
và 4 khách sạn) trong đó có 4 công trình được kiểm toán chỉ tiết. Kết quả là năng 
lượng tiêu thụ cho các công trình giống nhau là rất khác khau. Điều này dẫn đến yêu 
cầu về hiệu suất cho các toà nhà cần phải được cứu xét. 

Tháng 8- 1986 Bộ năng lượng Malaysia để cử ban tư vấn và nghiên cứu của một 
trường đại học địa phương để soạn thảo những yêu cầu về hiệu suất năng lượng mà có 
thể tạo nên một phần của "Luật nhà cửa đồng bộ". Những lĩnh vực chính được tập trung 
là: Điều hoà không khí, ánh sáng, các bộ phận vỏ công trình. Một phần công việc của họ 
đã được thực hiện với sự trợ giúp của dự án ASEAN - Hoa Kỳ về chống mất mát, lãng 
phí năng lượng trong các toà nhà do cơ quan phát triển quốc tế của Hoa Kỳ và được phối 
hợp với phòng thí nghiệm LARENCE ở Becli (Bang California). 

Yêu cầu dự kiến đã tập trung vào các yếu tố năng lượng quan trọng nhất: Năng lượng 
mặt trời trên vỏ công trình, mái và tường xung quanh. Tháng 12 năm 1989 chính phủ 
phát hành "Hướng dẫn về hiệu quả năng lượng trong các công trình xây dựng". Hướng 
dẫn này đã được phổ biến rộng rãi ở các vụ, giới chuyên môn, đặc biệt là các kỹ sư, kiến 
trúc sư, 

Giá trị giới hạn cho phép của OTTV ở Malaysia được cố định ở mức 45 W/m?. 
Giá trị giới hạn cho phép của RTTV (của mái) được cố định ở mức 25W/mỶ. Với việc 
áp dụng công nghệ lớn nhất trong lĩnh vực chiếu sáng và hệ thống điều hoà không 
khí cho phép giảm năng lượng tiêu thụ điện đến 50%. Các nỗ lực của hội đồng thành 
phố địa phương nhằm xếp hạng sao cho các toà nhà cũng đang được tiến hành và 
hiệu quả năng lượng cũng là một trong những nhân tố đánh giá quan trọng nhất trong 
nỗ lực này. 

3.5.1.3. Sử dụng và bảo toàn năng lượng tại khách sạn Intercontinental ở Sydnay-Úc 

Khách sạn Intercontinental ở Sydney là khách sạn 5 sao, xây dựng trên vòng đai ở 
Sydney CBD - Úc, có 498 phòng và 500 nhân viên, 4 phòng tiệc rộng rãi và phục vụ các 
phòng 24/24 giờ. Chuẩn bị ăn, giặt là vệ sinh là những việc cố định. Khách sạn đã cam 
kết giảm tiêu thụ năng lượng và mục tiêu giảm 25% vào năm 1997 so với năm trước đó. 
€6 một số biện pháp nhằm giảm tiêu thụ năng lượng và nước, tuy nhiên những biện pháp 
này không được làm ảnh hưởng tiêu cực đối với tiện nghỉ của khách hay đối với an toàn 
của nhân viên. 

Bao gồm: 

1- Về ánh sáng 

Giờ vận hành và cường độ ánh sáng được rà soát lại. Nhiều điểm được đánh giá là 
quá sáng, đã thay thế loại đèn tròn công suất 150 W bằng loại công suất 100W; 


40 


2 - Về điêu hoà nhiệt độ 

Điều hoà nhiệt độ cũng là một trong những trang thiết bị góp phần đáng kể vẻ lãng 
phí năng lượng. Để giải quyết vấn đề này người ta đã tiến hành một số biện pháp như: 

~ Yêu cầu độ lạnh và việc kiểm soát nó đã đựoc rà soát lại. 

- Khâu kiểm soát trung tâm được tăng cường nhằm điều chỉnh luông nhiệt trong toà 
nhà của khách sạn. 

- Năm 1995 đã lắp đặt hệ thống quản lý toà nhà Building Management System 
(BMS), nhằm điều chỉnh một cách tế nhị giữa cấc điều kiện vẻ tiện nghỉ và giảm thiểu 
lãng phí. Khách sạn đã lắp đặt bộ phận hạn chế nước ở vòi hoa sen và giảm lượng nước 
từ 22 lí/phút xuống còn 12 lít/phút (sau khi thí nghiệm phương pháp này đã được sử 
dụng đại trà và đã không gặp phản ứng từ người sử dụng). 

- Thiết kế và lấp đặt thiết bị thu hồi nước của chu trình giũ quần áo và đưa trở lại 
dùng vào giai đoạn bắt đầu giặt. 

3- Lợi ích về môi trường và kinh tế 

Các sáng kiến về môi trường và tiết kiệm năng lượng của khách sạn đã mang đến lợi 
ích về môi trường: Hàng năm giảm lượng thải CO ; ra không khí là 1581,749 tấn, lượng 
nước bẩn thải ra cũng giảm 24950mˆ mỗi năm. Hàng năm số tiền khách sạn tiết kiệm 
được thông qua công tác tiết kiệm năng lượng là 250.000 USD. 


3.5.2. Quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả ở một số nước trong khu vực 

3.5.2.1. Kinh nghiệm của Thái Lan 

Xây dựng bộ tiêu chuẩn bảo toàn năng lượng tổng thể ENCON gồm 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng. 

- Đẩy mạnh sử dụng và phát triển các tầng năng lượng tái sinh. 

~ Phát triển rộng các công nghệ bảo tồn năng lượng. 

- Đẩy mạnh sử dụng lâu dài các tầng năng lượng tự nhiên bảo vệ môi trường. Phân 
thành công trình bắt buộc và công trình tự nguyện phải thực hiện biện pháp tiết kiệm 
năng lượng. 

1) Công trình bắt buộc cho những đối tượng sau: 

~ Các tòa nhà xây mới của Chính phủ như tòa nhà làm việc của các ủy ban, cơ quan, 
các nhà máy hoặc các tòa nhà loại này khi nâng cấp phải áp dụng các biện pháp tiết 
kiệm năng lượng. 

~ Các đơn vị được chỉ định. 

~ Các đơn vị khác tự nguyện. 


4 


Tài trợ cho các đối tượng này buộc phải thông qua các mức sau: 

- Cho kiểm toán%. 

~ Đầu tư cho dự án bảo toàn tiết kiệm năng lượng (cho vay 60 % kinh phí). 

- Cơ sở mới được trợ cấp tiền xây dựng kế hoạch tiết kiệm năng lượng hay thay đổi 
thiết kế. 

2) Chương trình tự nguyện: 

~ Tài trợ cho các tổ chức thực hiện dự án. 


- Khuyến khích và vận động cá nhân, tổ chức đầu tư vào các thiết bị tiết kiệm năng 
lượng và sử dụng công nghệ tái tạo năng lượng. 


3) Tổ chức thực hiện: 

- Dự án phải được lập rõ ràng chỉ tiết. 

- Chỉ phí dự án hợp lý. 

- Khả năng thành công cao, lập luận hợp lý. 

- Ảnh hưởng tới tiết kiệm, bảo toàn năng lượng và môi trường. 
3.5.2.2. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 


Để thực hiện việc quản lý sử dụng năng lượng chính phủ Hàn Quốc đã triển khai một 
số chương trình sau: 


- Chương trình quản lý các ngành công nghiệp và toà nhà sử dụng nhiều năng lượng. 
- Chương trình hợp tác 5 năm của các doanh nghiệp thực hiện tiết kiệm năng lượng. 
- Chương trình hỗ trợ kỹ thuật và thanh tra năng lượng. 

- Chương trình tăng cường tái sử dụng và tận dụng nhiệt thải. 

- Chương trình hỗ trợ hoạt động của các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn về năng lượng. 
3.5.2.3. Kinh nghiệm của Úc 


- Quản lý thẩm quyền xây dựng và quy định pháp luật về bảo tổn và tiết kiệm 
năng lượng 


- Thành lập các tổ chức về bảo tồn và tiết kiệm năng lượng để giám sát việc thực hiện 
liên quan tớí sử dụng năng lượng. 


~ Giảm sản xuất các sản phẩm tiêu thụ nhiều năng lượng. 
- Tạo điều kiện sử dụng công nghệ hiện đại có khả năng tái tạo lại năng lượng. 
~ Tiến hành đăng ký bắt buộc với sản phẩm điện tử gia dụng. 


- Với công sở và nhà ở: xếp hạng về mức tiêu hao năng lượng. 


42 


3.5.3. Quan điểm thiết kế kiến trúc thích ứng khí hậu, tiết kiệm năng lượng của 
một số kiến trúc sư trên thế giới 


- Kiến trúc sư Kenneth Yeang (Malaysia) được coi là một trong những KTS thiên tài 
có tính thách thức và cách tân nhất trong thiết kế nhà chọc trời xứ nhiệt đới. Ông cho 
rằng việc tiêu hao năng lượng thấp có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của người sử 
dụng và sự nhạy bén cao độ đối với địa hình điều phải bất nguồn từ sự phản ứng trước 
môi trường chung quanh của kiến trúc. Toà nhà thương mại Menara là một toà văn 
phòng cao 15 tầng, diện tích 10340m”. Trong và ngoài công trình kiến trúc đều áp dụng 
thủ pháp 2 thứ khí hậu, làm cho nó thành một công trình tiêu hao năng lượng thấp, thích 
nghỉ với khí hậu nhiệt đới. Cây cối được trồng trên các lôgia xoáy ốc lên cao dần, tạo ra 
môi trường vừa che nắng vừa giàu oxygen. Trong quá trình thiết kế công trình ông đã 
xem xét trước khả năng lắp pin mặt trời sau này. Mái che nắng là một không gian tròn 
có dàn thép hợp kim che ở trên. Toà nhà thương mại Menara giới thiệu cho ta thấy khả 
năng thiết kế nghiên cứu và phát triển của một toà nhà văn phòng phức tạp như "cái máy 
lọc khí hậu" vậy. 

Ông là một trong số những kiến trúc sư đã trung thành với quan điểm vẻ kiến trúc 
trong mối quan hệ hữu cơ với tự nhiên từ thiết kế các công trình thấp tầng đến thiết kế 
các công trình cao tầng hiện đại. Theo quan điểm của ông, khi thiết kế người kiến trúc 
sư xem xét tập hợp các mối quan hệ tương tác giữa công trình với điạ điểm xây dựng 
chúng và phải phân tích được một cách kỹ càng những mối quan hệ nào là thích hợp với 
từng địa điểm và thời gian cụ thể. 

~ Kiến trúc sư Charles Corea - một trong số các KTS hàng đầu của kiến trúc đương 
đại Ấn Độ. Ấn Độ là một trong những đất nước rộng lớn, vì vậy thiết kế kiến trúc không 
thể chỉ đựa vào cấu trúc và trang thiết bị công trình mà trong các phương án thiết kế bắt 
buộc phải có sự quan tâm đến tác động của khí hậu. Ông đã đưa ra 5 quan điểm trong 
thiết kế kiến trúc, nhất là đối với thiết kế nhà ở - trong hoàn cảnh mà phần đông người 
dân không dùng điều hoà nhiệt độ: 

1- Bố cục mặt bằng có mái hiên chạy xung quanh: Không gian sinh hoạt chính trong 
nhà có khoảng không gian đệm là hàng hiên trước khi tiếp xúc với môi trường bên 
ngoài. Vì vậy việc tiếp xúc giữa môi trường trong và ngoài nhà qua cửa đi và cửa sổ của 
ngôi nhà không bị đột ngột gây bất lợi cho sức khoẻ của người sử dụng. 

2- Trong điều kiện khí hậu có gió mát, không gian giao thông đóng vai trò ống hút 
gió. Các không gian sinh hoạt được bố trí xung quanh trục giao thông. Vì vậy tất cả các 
phòng trong ngôi nhà đều được thông gió. 

3- Lôgia được tổ chức như một không gian đệm để bảo vệ cho không gian sinh hoạt 
bên trong không bị thiêu đốt bởi ánh nắng hướng Tây, nhưng vẫn phải đáp ứng được yêu 


4 


cầu thông gió. Quan điểm này đã được áp dụng trong thiết kế nhà nhiều tầng ở Mumbai 
(Bombay - Ấn Độ). 

4- Chia nhỏ khối tích xây dựng thành những đơn vị nhỏ hơn kết nối bằng các lối có 
mái che và sân trong. Việc tổ chức như vậy sẽ tạo điều kiện cho gió thổi qua các khu vực 
khác nhau của công trình tạo nên sự thông thoáng tối đa. 

5- Trong trường hợp nhà chia lô, lúc đó thông gió của ngôi nhà hoàn toàn dựa vào hai 
đâu hồi nhà và mái. Vì vậy để cho việc thông gió đạt hiệu quả phương án thiết kế cần 
phải tạo được sự chênh lệch áp suất không khí để hút gió - hiệu ứng Venturi. 

Từ các quan điểm trên chúng ta nhận thấy rằng các kiến trúc sư trên thế giới nói 
chung như: Le Corbusier, Michel Kagan, Richard Meier, HansWilhelm Druen... và 
các kiến trúc sư trong khu vực nói riêng như; Kenzo Tange, Kenneth Yeang, Charles 
Corea... khí thiết kế luôn chú ý mối quan hệ giữa kiến trúc và môi trường sinh thái. 


44 


Chương 4 
QUY HOẠCH THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 


4.1. MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC 


Mọi hoạt động của con người cần gắn liền với môi trường tự nhiên. Điều đặc biệt này 
có quan hệ trực tiếp đến các công tác xây dựng nhà cửa, công trình, hệ thống giao thông, 
hệ thống đường ống kỹ thuật: cấp ga, cấp điện, cấp thoát nước... Vì vậy, chúng ta cần 
nắm bắt được các quy luật của thiên nhiên để sử dụng nó đúng quy luật nhằm chống lại 
các tác hại xấu của thiên nhiên, phục vụ lợi ích cuộc sống con người. 

Khi tổ chức môi trường đô thị, làng xóm, khu công nghiệp, khu nhà ở, vùng cây 
xanh... cần chú ý lựa chọn địa điểm xây dựng các công trình phải hợp lý tuân theo quy 
hoạch chung. Cần chú ý dành đất đai cho sự mở rộng và phát triển trong tương lai. 

Những vấn đề dẫn đến giải pháp trong xây đựng công trình trên các môi trường khác 
nhau, có các điểm đặc biệt cho mỗi loại công trình bởi vì chúng sẽ cho ta nhận xét sự 
phân bố hợp lý. Ở đây cân tuân theo một số nguyên tắc chung sau: 

- Đưa các công trình có trọng tâm nhất vào cảnh quan để đặt được tổng thể không cân 
xứng, có thể tạo nên sự thích ứng nhất với điều kiện khu đất đã cho toàn bộ khu vực xây 
dựng được thống nhất. 

- Khi bố trí công trình trong môi trường thiên nhiên một cách tự do nhiều công trình 
nhỏ bé cần có sự thống nhất trong tổng thể. Ngược lại có nhiều công trình lớn sẽ tạo ra 
môi trường xấu. Trong trường hợp đó thì phân chia chúng ra cho thích hợp để có thể đạt 
được tỉ lệ cảnh quan phù hợp trong môi trường thiên nhiên. Nếu không được phải tìm 
giải pháp khác như tạo ra các đơn nguyên nhỏ kèm theo giải pháp chiếu sáng tốt. 

- Tạo ra các công trình có hình dáng và tỉ lệ đẹp được đưa ra ở các vị trí khác nhau 
theo nguyên tác tương phản nặng nhẹ cao thấp, to nhỏ trái ngược nhau về hình khối và 
bố trí trên đồng bằng hay cảnh quan ven biển. 

- Khi xây dựng các công trình phải sử dụng hợp lý vật liệu địa phương tạo ra ấn tượng 
thẩm mỹ đặc sắc công trình đối với môi trường xung quanh. 

- Đạt được kết quả mỹ mãn khi áp dụng màu sắc tương phản. Cây cầu trắng trên nền 
cảnh quan xanh tươi, mặt nước in bóng công trình lung linh. Màu sắc đó phải đạt được 
sự điều hoà chung cho tổng thể công trình. 


45 


“Trong môi trường đô thị mỗi công trình cần được bố trí với sự tính toán phát triển của 
khu vực trong tương lai, linh hoạt cho các yếu tố khác sẽ xuất hiện sau khi xây dựng. 


4.2. XÁC ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TRÌNH 


Khi quy hoạch, thiết kế, xây dựng công trình, bước đầu tiên vô cùng quan trọng đó là 
chọn hướng định vị công trình, vì nếu chọn hướng công trình không đúng sẽ dẫn đến sự 
tốn kém do phải khắc phục những hậu quả do nó để lại như chỉ phí tổ chức hệ thống kết 
cấu che nắng cũng như sử lý vật liệu làm tường...Mặt khác nếu chọn hướng công trình 
sai sẽ dẫn đến điều kiện ví khí hậu trong nhà không tốt ảnh hưởng đến sinh hoạt của 
những con người sử dụng công trình đó (bị nóng về mùa hè và bị lạnh mùa đông). Do 
đó, khi chọn hướng công trình người thiết kế cần tìm hiểu kỹ chế độ gió, chế độ bức xạ 
mặt trời địa phương xây dựng để định hướng công trình tốt nhất là hướng có hiệu quả 
cao trong việc thông gió cho mùa hè và tránh được gió lạnh về mùa đông. 

~ Về bức xạ nhiệt 

Hướng công trình tốt nhất là hướng có thể tránh được càng nhiều bức xạ mặt trời 
trong mùa nóng. 

Các nghiên cứu cho thấy nếu công trình được đặt vuông góc với hướng gió sẽ nhận 
được một lượng gió mát lớn nhất, còn nếu đặt lệch 45° so với hướng gió chính thì chỉ 
nhận được 1/2 luồng gió mát thổi vào nhà mà thôi. Vì vậy, góc giữa hướng gió chủ đạo 
và đường vuông góc với mặt phẳng cửa sổ chỉ cho phép thay đổi trong giới hạn 30°. 

Trên cơ sở nghiên cứu liều lượng bức xạ, ổn định của chế độ bức xạ địa phương xây 
dựng mà chọn hướng công trình nhằm đem lại một lượng bức xạ mặt trời trực tiếp tôí 
thiểu vào mùa hè. 

- Về mặt bảo vệ chống các tỉa mặt trời: 

Ở Bắc bán cầu thì các bẻ mặt hướng về phía Nam nhận ít nhiệt vẻ mùa hè và ngược 
lại nhận được lượng nhiệt tối đa về mùa đông. Còn các bể mặt hướng về phía Đông và 
Tây đều bị đốt nóng mạnh cả về mùa hè lẫn mùa đông. 

Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, hướng công trình theo hướng Nam - Bắc là hướng 
lợi nhất về bức xạ mặt trời và đồng thời công trình hướng Nam - Bắc cũng giảm bớt chỉ 
phí che nắng, chống chói và chiếu sáng tự nhiên. Ngoài ra các phòng chính trong công 
trình cũng cần được ưu tiên bố trí ở hướng tốt để đảm bảo yêu cầu chống nóng, yêu cầu 
thông gió có hiệu quả và đảm bảo yêu cầu chiếu sáng tự nhiên 


4.3. KHOẢNG CÁCH CÔNG TRÌNH VÀ THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN TRONG 
KHU ĐẤT XÂY DỰNG 


Giải pháp quy hoạch khu đất xây dựng có ảnh hưởng lớn đến tổ chức thông gió tự 
nhiên cho toàn khu xây dựng và tạo điều kiện tốt để thông gió cho các công trình. Giải 


46 


pháp tổ hợp tổng mặt bằng công trình khu đất xây dựng, tổ chức hệ thống giao thông, 
sản, bãi, bố trí cây xanh, ao,hồ, tổ chức cảnh quan, mật độ xây dựng...có ảnh hưởng lớn 
đến thông gió tự nhiên cho khu đất xây dựng và trực tiếp đến các công trình, điều đó 
cũng đồng nghĩa với việc sử dụngnăng lượng trong các công trình đó. để giải quyết tốt 
vấn để này cần nghiên cứu mối quan hệ có tính toàn diện giữa nhiều yếu tố: khoảng 
cách giữa các công trình, quy hoạch mật bằng tổng thể, hình dáng công trình, hình thức, 
vị trí và kích thước cửa... 


4.3.1. Khoảng cách giữa các công trình 


Khoảng cách giữa các công trình có ảnh hưởng đến nhiều yếu tố như: điều kiện vệ 
sinh, khí hậu, phòng chữa cháy, hệ thống giao thông, hệ thống đường ống kỹ thuật, diện 
tích chiếm đất và trực tiếp ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong xây dựng 
các công trình của khu đất xây dựng cũng như của toàn thành phố. 

Nếu chỉ xét đơn thuần về mật kinh tế thì khoảng cách giữa các công trình càng nhỏ 
càng kinh tế, nhưng nếu xét theo điều kiện thông hơi thoáng gió, điều kiện chiếu sáng tự 
nhiên, điều kiện vệ sinh, điều kiện phòng hỏa... thì lại không đảm bảo yêu cầu. Vì vậy 
khi xác định khoảng cách giữa các công trình cần phân tích cụ thể các yếu tố nêu trên để 
lựa chọn được khoảng cách hợp lý nhất. 

4) Khoảng cách giữa các công trình xây dựng ảnh hưởng đến yêu câu chiếu nắng 

Với các công trình nhà an dưỡng, bệnh viện, nhà trẻ, nhà mẫu giáo, trường học...thì 
yêu cầu chiếu sáng là vô cùng cần thiết. Nước ta là một nước nhiệt đới vì vậy năng lượng 
bức xạ mặt trời rất lớn, mùa nóng thường kéo dài, do đó các công trình ở các vùng trên 
khắp đất nước có yêu cầu chiếu nắng thấp, mặt khác nước ta nằm ở vĩ độ thấp mặt trời 
thường có độ cao lớn. Về mùa hè mặt trời đi qua đỉnh đâu nên dễ chiếu nắng cho các 
công trình. Còn về mùa đông ngày đông chí là ngày có vị trí mặt trời thấp nhất thì độ 
cao mặt trời cũng lớn hơn 45°. Vì vậy đặt hướng nhà Đông Nam đến Tây Nam, khoảng 
cách giữa các công trình lớn hơn hay bằng chiều cao công trình cũng dễ đàng thoả mãn 
yêu cầu chiếu sáng. 

b) Khoảng cách giữa các công trình xây dựng ảnh hưởng đến thông gió tự nhiên 

Theo khí động học, khi gió thổi tới một vật chấn sẽ tạo thành khu vực quẩn gió và 
lặng gió ở ngay cạnh và sau nó. Nếu công trình được đặt trong khu vực quẩn gió và lặng 
gió thì điều kiện thông gió tự nhiên cho công trình đó sẽ xấu, nếu công trình đó có thải 
chất độc hại, bụi bẩn thì lại càng bất lợi cho môi trường. Khu vực quần gió và lặng gió 
thường phụ thuộc vào các yếu tố sau đây: 

~ Hình dáng mật bằng công trình. 

- Kích thước hình học của công trình (chiều cao, dài, rộng). 


- Hướng gió thối vào công trình (góc gió thổi ). 


47 


1. Phụ thuộc vào chiêu cao công trình 

Bằng phương pháp mô hình chúng ta xác định được phạm vi vùng sau công trình lặng 
gió phụ thuộc vào chêu cao của nó. Công trình càng cao, vùng lặng gió càng lớn tuy 
nhiên nó không tăng theo bậc nhất. 

2. Phụ thuộc vào chiêu dài công trình 

Công trình càng dài thì khu vực lặng gió càng lớn nhưng cũng không tăng theo hàm 
bậc nhất mà khi chiều đài công trình tăng gấp 3 lần thì chiều rộng khu vực lặng gió chỉ 
tăng 1,5 lần, khi chiều đài nhà tăng 6 lần thì chiều rộng khu vực lặng gió tăng 2,5 lần 
(hình 4.1a). 

3. Phụ thuộc vào chiêu cao và độ dày của công trình. 

Độ dày công trình càng nhỏ thì khu vực lặng gió càng lớn (hình 4.1b). 

4- Phụ thuộc vào hình đáng công trình và hướng gió thổi (hình 4.1). 

§- Phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai đầu hồi công trình. 

Hai công trình cùng một dãy cũng có ảnh hưởng rất lớn đến trạng thái thông gió thâm 
nhập vào các dãy phía sau. Chọn khoảng cách đầu hồi công trình chủ yếu phụ thuộc vào 
độ dày công trình, thông thường có thể lấy > 1,5 độ dày công trình. 

Qua phân tích ở trên chúng ta có thể đưa ra kết luận sau đây: 


- Với mọi khoảng cách giữa các công trình khác nhau néu hướng gió thổi vào công 
trình nghiêng một góc từ 30° - 45° điều kiện thông gió tự nhiên sẽ tốt hơn trường hợp 
hướng gió thổi nghiêng một góc nhỏ hơn bay thẳng góc. 

- Thông thường thì khoảng cách công trình càng lớn điều kiện thông gió trong khu 
đất xây dựng càng tốt hơn, nhưng khi hướng gió thổi vào công trình nghiêng quá nhỏ 
tương đương bằng 0, nếu khoảng cách công trình tăng lên cũng không có ảnh hưởng lớn 
đối với việc cải thiện thông gió tự nhiên. 

- Trường hợp khoảng cách nhỏ, hướng gió thổi vào lớn thì điều kiện thông gió tự 
nhiên sẽ tốt hơn trường hợp ngược lại. 

- Khi khoảng cách công trình tăng thì tỷ lệ % tốc độ gió ở các dãy nhà dân dần 
tiến tới bằng nhau, khi hướng gió thổi vào công trình với góc bằng 30° đến 45" và tỷ 
lệ giữa khoảng cách và chiều cao công trình /h bằng 1 thì gió trong khu đất xây 
dựng sẽ xấu, đồng thời hiệu quả thông gió trong trường hợp /⁄h = 1,5 — 2 và !n>2 
khác nhau rất ít. 

Vì vậy xem xét tổng hợp các điều kiện nêu ở trên ta nên lựa chọn khoảng cách /⁄h = 
1.5 và hướng gió chủ đạo tạo với công trình một góc = 30° - 45° là hợp lý vì vừa thoả 
mãn cả yêu cầu thông gió và yêu cầu chiếu nắng cho công trình. 


48 


hình 41a, b,e. Sơ dù ch hò của nhà phụ thuộc vào hướng gió 


49 


4.3.2. Bố cục mặt bằng tổng thể 


Trong khu đất xây dựng người ta thường quy hoạch, sắp xếp các công trình theo 
nhiều kiểu khác nhau như : xếp thắng hàng song song, xếp so le, xếp giật khấc, kiểu bao 
chư vi, kiểu hỗn hợp...Một vấn để cần được chú ý là quy hoạch theo kiểu nào chúng ta 
cũng phải tạo ra sự phân bố hợp lý để không ngăn cản gió mắt. Kiểu sắp xếp thẳng hàng 
song song đã được áp dụng nhiều trong xây dựng các khu nhà ở thành phố Hà Nội như : 
khu Kim Liên, khu Nguyễn Công Trứ, khu Trung Tự, khu Thành Công, khu Giảng 
Võ...Cách sắp xếp này yêu cầu khoảng cách giữa các nhà lớn, vì vậy gây lãng phí đất 
xây dựng, dễ gây cho tổ hợp không gian kiến trúc đơn điệu, rời rạc, nhàm chán và buồn 
tẻ. Khoảng cách giữa các nhà ở thường lấy là I,5 đến 2 lần chiều cao cho trường hợp gió 
thổi thẳng góc với mặt nhà. Đối với loại bố trí này khi gió thay đổi thì tốc độ gió trong 
khu xây dựng thay đổi. Nếu chúng ta cải tiến bố trí kiểu so le thì gió thổi vào nhà sẽ dễ 
dàng hơn. Với cách bố trí này cho phép rút ngắn khoảng cách giữa các nhà xuống còn 1 
đến 1,5 lần chiều cao trong trường hợp gió thổi thẳng góc với mặt nhà. Còn khi góc gió 
thổi vào nhà là 45° thì khoảng cách chỉ cần bằng 1 lần chiều cao là đảm bảo yêu cầu. 

Trong trường hợp điều kiện địa hình và quy hoạch cho phép có thể bố trí nhà theo 
kiểu giật khấc thì điều kiện thông gió càng tốt hơn. 

Còn cách bố trí theo hình thức chu vi thì không phù hợp với điều kiện khí hậu nóng 
ẩm của nước ta vì gió không thể thâm nhập vào trong khu đất xây dựng vì vậy hiệu quả 
thông gió kém và một số nhà còn bị nắng thiêu đốt trong mùa hè. 


4.3.3. Lựa chọn hình dáng và bố cục mặt bằng công trình 


4.3.3.1. Lựa chọn hình dáng công trình 
Hình 4.1c đã cho chúng ta kích thước và hình dáng vùng im gió ở phía sau của bốn 
thể loại mặt bằng công trình: Hình chữ nhật, hình chữ L. hình chữ T và hình chữ ÚU. Qua 
hình vẽ ta thấy rằng khi hướng gió không thay đổi mà hướng công trình thay đổi thì 
vùng im gió sẽ thay đổi. 
Ví dụ: 
* Đối với mặt bằng hình chữ nhật, khi góc gió thổi (œ) hướng tới công trình: 
- œ = 0°thì chiều rộng vùng im gió L = 3D. 
- œ =30° thì chiều rộng vùng im gió L = 3D. 
- œ =45° thì chiều rộng vùng im gió L = 1D. 
* Đối với nhà hình chữ U: 
- Khi œ =0° thì L = 3D và khi œ = 45° thì L = 2D. 


Theo tài liệu nghiên cứu của các tác giả nước ngoài che ta thấy: 


50 


- Khi góc gió thổi nghiêng với công trình từ 30° — 45° với mọi khoảng cách giữa các 
công trình khác nhau thì điều kiện thông gió đều tốt hơn trường hợp có góc gió thổi nhỏ 
và thổi thẳng góc. 

- Trường hợp khoảng cách nhỏ, góc gió thổi lớn thì điều kiện thông gió tự nhiên tốt 
hơn trường hợp khoảng cách lớn mà góc thổi nhỏ. 

4.3.3.2. Bố cục mặt bằng công trình 

Muốn tổ chức thông gió tự nhiên tốt, các phòng trong ngôi nhà nên tổ chức thông gió 
xuyên phòng. Điều này phù hợp với điều kiện tổ chức nhà có hành lang bên. Trong 
trường hợp nhà có hành lang giữa việc tổ chức thông gió tự nhiên sẽ khó khăn hơn. hành 
lang có thể tổ chức một hoặc hai bên, phụ thuộc vào khí hậu địa phương xây dựng, nhất 
là chế độ bức xạ mặt trời. Ở các vùng nhiệt đới có vĩ độ cao hành lang nên bố trí một 
bên về hướng Nam hay hướng Bắc. 


4.3.4. Lựa chọn vị trí, hướng và kích thước cửa sổ 


Chất lượng thông gió tự nhiên phụ thuộc hoàn toàn vào tổ chức không gian, hình thức 
tổ chức thông gió của công trình cũng như vị trí, hướng và kích thước cửa sổ. Chọn vị trí, 
hướng, kích thước cửa sổ một cách thận trọng là một công việc hết sức cần thiết để đảm 
bảo việc sử dụng hiệu quả năng lượng mặt trời. Cửa sổ là yếu tố chất lọc năng lượng mặt 
trời làm ấm ngôi nhà về mùa đông. 

Cũng như mặt trời chuyển động từ Đông sang Tây, cửa sổ được bố trí ở hướng Nam 
sẽ chất lọc tốt nhất bức xạ mật trời trong suốt cả ngày. Trong khi đó cửa sổ được mở ở 
hướng Đông và hướng Tây chất lọc được ít hơn bức xạ mật trời vì vậy mà hiệu quả tận 
dụng ánh sáng mặt trời sẽ ít hơn. Bố trí cửa số ở hai hướng Tây và Đông sẽ nhận được 
ánh nắng lúc hoàng hôn và lúc bình minh, tuy nhiên vì góc chiếu của ánh sáng mặt trời 
thấp vì vậy nếu muốn có hiệu quả che nắng tốt cho hai hướng này phải che phủ gần hết 
kích thước cửa sổ do đó sẽ cản chở tầm nhìn cuả chúng ta. Mặt khác bố trí cửa số ở 
hướng Tây, vào các buổi chiều là thời điểm có nhiệt độ cao nhất trong ngày, ánh nắng 
mặt trời sẽ chiếu trực tiếp lên cửa kính chứa đây tiềm ẩn nhiệt. Sự tích trữ nhiệt do đốt 
nóng các cửa kính này sẽ bức xạ nhiệt ra vào ban đêm khi nhiệt độ ngoài trời giảm. 

Sau đây xin giới thiệu vị trí của cửa sổ ảnh hưởng đến chất lượng thông gió tự nhiên 
(hình 4.2). 

“Trong trường hợp tổ chức thông gió xuyên phòng thì tỷ lệ kích thước cửa sổ ở hai 
phía là vô cùng quan trọng vì nó không chỉ làm tăng lưu lượng không khí mà còn có khả 
năng làm tăng tốc độ gió qua phòng. 

“Theo G. N. Prozorovski và V.E. Konstantinova, lưu lượng không khí tối đa có thể đạt 
được khi ta bố trí kích thước lỗ cửa gió vào và lỗ cửa gió ra bằng nhau. Nhưng theo 


31 


GS. TSKH Phạm Ngọc Đăng, vận tốc chuyển động của không khí trong phòng sẽ tăng 
lên khi tỷ lệ kích thước các lỗ cửa gió ra và gió vào xấp xỉ 1,5 lần. Tốt nhất trong các 
công trình tổ chức đón gió xuyên phòng như ký túc xá, phòng học...thì chúng ta bố trí 
điện tích cửa hai phía bằng nhau. 


& 
[| 


" —=. 


Hình 4.2. Ảnh hưởng của vị trí cửa đến thông gió tự nhiên 


-Ï 


=—] 


Theo kiến nghị của GS. TS. Nguyễn Việt Châu, khi thiết kế các công trình trường học 
ở điều kiện khí hậu nóng ẩm kích thước cửa số được xác định như sau: 


52 


~ Đối với phòng học, phòng thí nghiệm, chiều rộng cửa sổ nên bố trí suốt dọc chiều 
dài phòng còn chiều cao có giá trị bằng 0,4 đến 0,5 chiều cao phòng. Khoảng cách từ 
sàn đến mép dưới cửa số lấy là 0,8m đến 1m. 

- Đối với ký túc xá, chiều cao cửa sổ lấy bằng 0,4 đến 0,5 chiều cao phòng còn 
chiều rộng mở tối đa có thể đạt được và không được phép nhỏ hơn 0,5 chiều rộng của 
phòng (theo chiều đọc nhà). Khoảng cách từ sàn đến mép dưới cửa sổ không nên vượt 
quá 0,8m. 


4.4. CÂY XANH VÀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI 


4.4.1. Mối quan hệ giữa cây xanh, mặt nước với công trình kiến trúc 


Đặc điểm khí hậu nước ta là khí hậu nóng ẩm; mưa nhièu, có gìó rét vào mùa đông 
vì vậy nhân dân ta thường xây dựng nhà ở của mình nằm trọn trong vườn cây. Cây 
xanh, mặt nước có vai trò to lớn trong tổ hợp không gian kiến trúc: Từ rặng tre làng, ao 
làng, cây đa, giếng nước...trong các làng Việt xưa cho đến các hàng cây, công viên, 
sông, hồ...trong các đô thị hiện đại đã góp phần vộ cùng to lớn trong việc cải tạo môi 
trường vi khí hậu, làm giảm bức xạ mặt trời, làm giảm nhiệt độ không khí và nhiệt độ 
các bẻ mặt, hút bớt các chất độc hại, bụi bẩn, cản tiếng ồn, tăng cường độ không khí, 
cải thiện chế độ gió...Mật khác cây xanh, mặt nước còn góp đáng kể trong việc tổ chức 
môi trường cảnh quan làng xóm, đô thị, gián tiếp góp phần tích cực trong việc tiết 
kiệm năng lượng. 


4.4.2 Cây xanh có tác dụng làm giảm nhiệt độ và độ ẩm không khí 

Sự khác nhau về chế độ nhiệt giữa khu cây xanh và khu đất xây dựng công trình tạo 
nên không khí nóng hơn, đẩy không khí khu xây dựng theo chiều đứng, gây nên sự di 
chuyển không khí lớp trên, từ đó tạo ra sự thông thoáng cho môi trường. 

Cây xanh có khả năng hấp thụ, hạn chế bức xạ mặt trời. làm giảm nhiệt độ bao quanh 
nó. Cây xanh cải thiên điều kiện vi khí hậu, được biểu thị bằng 3 yếu tố: Nhiệt độ, độ 
ẩm và tốc độ không khí. Nhiệt độ không khí trong các vườn cây thường thấp hơn chỗ 
trống 2 đến 3 độ, nhiệt độ mặt sân cỏ thường nhỏ hơn nhiệt độ mặt đất khô 3 đến 6 độ. 
Cây xanh giảm nhiệt độ rất nhanh khi hết nắng trong khi đó bề mặt đá vẫn tiếp tục kéo 
dài vài giờ sau, Trong thực tế khu cây xanh có khả năng làm tăng độ ẩm không khí do 
việc bốc hơi bề mặt của lá. 


4.4.3. Cây xanh ảnh hưởng tới chế độ gió 


Cây xanh có tán lớn được trồng đọc các trục đường giao thông có vai trò quan trọng 
trong hệ thống tổ chức cây xanh đô thị, nó khòng chỉ thực hiện chức năng quy hoạch 
ngăn ngừa bụi và tiếng ồn, tạo cảm giác tươi mát cho cảnh quan quy hoạch, kiến trúc đô 


33 


thị mà còn góp phần điều chỉnh vi khí hậu, mặt khác cây xanh còn có tác dụng làm giảm 
sự nhiễu động của không khí trên các đường phố vì vậy góp phần làm giảm bụi từ mặt 
đường bay lên công trình đọc các trục đường giao thông trong đô thị. Cây xanh được 
trồng hai bên đường phố còn có tác dụng như những hành lang thông gió mát cho đô thị. 
Nếu có giải pháp bố trí cây xanh đô thị đạt hiệu quả tốt nó sẽ giúp chúng ta thay đổi 
hướng gió mát vào những khu vực theo ý đồ quy hoạch thiết kế. 


4.4.4. Cây xanh góp phản bảo vệ môi trường 


Đô thị là nơi tập trung một khối lượng lớn các công trình sản xuất, mật độ dân cư 
đông đúc, mật độ xây dựng cao, vì vậy môi trường sống thường bị ô nhiễm nặng nề bởi 
khói bụi, độc hại, tiếng ồn... Do đó việc sử dụng cây xanh để góp phần bảo vệ môi 
trường cũng là một giải pháp tích cực nhằm hạn chế những ảnh hưởng bất lợi do con 
người sinh ra đối với môi trường. 

Có những loại cây xanh có phản ứng đổi với các chất ô nhiễm, đặc biệt là đối với các 
loại hóa chất độc hại nhanh nhạy hơn con người và động vật, vì vậy chúng ta có thể 
trồng một số loại cây xanh thích hợp ở bên trong hay chu ví các nhà máy để có tác dụng 
như là một vật chỉ thị hay là "máy phát hiện" nồng độ chất độc hại trong không khí. 

Cây xanh còn có tác dụng làm giảm tiếng ồn, sóng âm thanh truyền qua các giải cây 
xanh sẽ bị suy giảm nàng lượng, vì vậy tùy theo cường độ âm thanh để lựa chọn loại 
cây, kích thước làm cây, chiều rộng giải đất để trồng cây cho thích hợp. Cây xanh còn 
có tác dụng to lớn trong việc tổ chức môi trường nghỉ ngơi, giải trí cho con người, nhất 
là công nhân sản xuất công nghiệp sau giờ lao động mệt nhọc, căng thẳng. Tạo cho họ 
có được một tâm hồn sảng khoái, góp phần phục hồi sức khỏe để tiếp tục tái sản xuất. 

Cây xanh được trồng xung quanh công trình kiến trúc cũng góp phân cải thiện chất 
lượng không khí, không khí sẽ mát hơn và có độ ẩm cao hơn. 


54 


Chương 5 
GIẢI PHÁP THIẾT KẾ LỚP VỎ CÔNG TRÌNH 


5.1. LỚP VỎ CÔNG TRÌNH 

Lớp vỏ công trình bao gồm toàn bộ hệ thống kết cấu bao che công trình giới hạn giữa 
không gian công trình với không gian bên ngoài công trình và môi trường thiên nhiên. 

Hệ thống kết cấu bao che này bao gồm toàn bộ hệ thống tường ngoài trên mặt đất, 
mái che và hệ thống cửa sổ, cửa đi, hành lang, lô gia, ban công ... 

Lớp vỏ công trình có nhiệm vụ chống bức xạ mặt trời, nhiệt thẩm thấu qua tường 
ngoài và mái chống mưa hắt, gió bão ... 

Lớp vỏ công trình giữ vai trò như bộ lọc khí hậu, đảm bảo cho điều kiện vị khí hậu và 
môi trường bên trong công trình tránh được các ảnh hưởng tiêu cực của điều kiện khí 
hậu tự nhiên ngoài công trình. Lớp vỏ ngoài công trình giữ vai trò quan trọng trong việc 
tạo lập hình khối và mĩ quan của công trình xây dựng. 

5.2. HƯỚNG NÀO CHO NHÀ LÀ TỐT NHẤT 

Rất nhiều người thích chọn nhà họ hướng về phía Đông, hoặc ít nhất các thành phần 
trong nhà của họ hướng về phía mật trời mọc. Nhưng sự chuyển động của mặt trời luôn 
thay đổi trong năm. 

Khi chọn hướng nhà ở nước ta cần phải xét cả hai mặt gió và bức xạ mặt trời: 

- Gió - hướng nhà tốt nhất là hướng có hiệu quả cao trong việc thông gió vào mùa hè 
và tránh được gió lạnh về mùa đông (đối với miền Bắc và núi cao) 

- Bức xạ nhiệt - hướng nhà tốt nhất là hướng có thể tránh được càng nhiều bức xạ 
mùa nóng càng tốt. 

Ở nước ta hai yêu cầu này trong nhiều trường hợp lại trái ngược nhau, do đó giải pháp 
hợp lý là giải pháp mang tính nhân nhượng và ưu tiên cho thông gió (trừ những nhà đóng 
kín cho việc sử dụng điều hòa nhân tạo) và kèm theo đó là các hình thức thiết kế chống 
nắng nóng về mùa hè. 

Ở miền khí hậu phía Bắc, hướng gió mát mùa hè theo thứ tự ưu tiên là Đông Nam, 
Nam và Đông, Miền khí hậu phía Nam nóng quanh năm, hướng gió mát là Đông Nam, 
Tay Nam, Đông và Tây. 


35 


Các nhận xét quan trọng: 

- Trục thế giới luôn tạo với mặt phẳng chân trời một góc đúng bằng góc vĩ độ địa lý 
V của điểm quan sát. 

- Ngày Xuân phân và Thu phân, quỹ đạo ngày của mặt trời trùng với xích đạo bầu 
trời. Mặt trời mọc ở chính Đông và lặn ở chính Tây. 

- Ngày Hạ chí, quỹ đạo mặt trời ở xa nhất, về phía Bắc xích đạo bầu trời một góc là 
2327. 

- Ngày Đông chí, quỹ đạo mặt trời ở xa nhất về phía Nam của xích đạo bầu trời với 
góc lệch là -23"27). 

- Quỹ đạo mật trời một ngày bất kỳ nằm trong giới hạn giữa ngày Hạ chí và Đông 
chí. Ta có thể xác định dễ dàng nếu biết góc lệch của ngày đó. 

Quá trình định vị được khởi điểm như thế nào? 


Cần xác định rằng việc định hướng ngôi nhà của bạn là cả quá trình mà việc thu thập 
tất cả các thông tin có liên quan đến vị trí theo thứ tự để làm các bản vẽ phân tích. Thứ 
tự các bản vẽ gồm có; 


- Khi đã có được bản mặt bằng hình khối khu nhà của bạn và xoay nó sao cho phía 
trên của tờ giấy và bản vẽ được coi là hướng Bắc. 


- Đánh dấu vị trí mọc, lặn và điểm giữa của mặt trời vào mùa Đông và mùa Hè. 
- Đánh dấu hướng nhìn và chú thích hướng đó nhìn ra đâu. 

- Đồng thời ghi nhận hướng gió của cả hai mùa Đông và Hè. 

- Chú thích độ dốc của vị trí đất 

Và bây giờ bạn đã có một bản vẽ phân tích vị trí đã được hoàn thiện. 


- Phòng ngủ hướng Bắc không nhận được nhiều ánh mặt trời và sẽ bị lạnh vào mùa 
Đông nhưng lại trở nên mát mẻ hơn những phần khác trong nhà vào mùa Hè. 


- Phòng ngủ hướng Tây sẽ rất nóng vào mùa Hè trừ khi được che nắng tốt. 
~ Định vị ngôi nhà theo hướng mặt trời. 


5,3. ĐỊNH VỊ CỬA SỐ 


Định vị cửa số một cách thận trọng là một việc hết sức cần thiết trong việc thiết kế 
hiệu quả chiếu sáng thụ động (chiếu sáng tự nhiên). Cửa sổ đem lại những lợi ích tốt 
nhất sẵn có trong ánh sáng mặt trời, ngay cả khi mùa hè cũng như mùa đông. 

Khung cảnh xung quanh công trình sẽ thường là kim chỉ nam cho vị trí và việc 
thiết kế ngôi nhà. Hình dảng và đặc thù tự nhiên của đất và có thể là sự cân nhắc cho 
kiểu cách công trình, người thiết kế sế có những quyết định trước những cân nhắc về 


36 


vị trí cửa sổ. Nhiệt lượng và sự cách nhiệt bên trong công trình phải được xác định và 
kiểm soát. 

Cũng như mặt trời chuyển động từ Đông sang Tây trên bầu trời, cửa sổ hướng Nam sẽ 
là sự chất lọc tốt nhất bức xạ mặt trời trong suốt cả ngày. 

Nhưng nếu một cửa sổ được đặt tại bất kỳ góc nào khác thì sự chất lọc đó sẽ giảm 
ngay. Nếu góc tạo bởi mặt phẳng của cửa sổ và trục Đông Tây càng lớn thì hiệu quả chất 
lọc ánh sáng mặt trời càng thấp: nắng hàng ngày đổ vào đó với tỷ lệ nhỏ hơn nếu như 
góc đó tăng. Tuy nhiên, sự biến đổi của 20° Bắc lệch Tây và 30° Bắc lệch Đông cũng như 
sự cho phép cửa sổ ánh sáng mặt trời đã được cân nhắc kỹ lưỡng. 

Ánh sáng mặt trời xuyên phòng không phải lúc nào cũng là cần thiết, như ánh nắng 
nóng không mong muốn của mặt trời mùa hè trên đường vòng cung bầu trời lệch về 
phía Nam, có thể tránh được nó đơn giản và ít tốn kém bằng việc sử dụng ôvãng che 
bóng ngang. 

Bên cạnh đó cửa số hướng Tây hoặc Đông chất lọc ít hơn bức xạ mật trời và vì thế 
hiệu quả tận dụng ánh sáng mặt trời thấp hơn. Cũng vì thế chúng đặt ra những vấn để 
nảy sinh khi phải chống lại những tia nắng nóng của mùa hè. 

Cửa số được đặt ở hướng Đông và mặt đường hướng Tây nhận được ánh nắng lúc 
bình minh và hoàng hôn hàng ngày. Điều đó cũng có nghĩa là góc chiếu của ánh sáng 
mặt trời sẽ rất thấp, khó mà có thể chắn nắng thích hợp cho các cửa sổ hướng Đông và 
Tây mà không phải che phủ hết cả cửa sổ. Nó sẽ làm cẩn trở tầm nhìn một cách tự nhiên, 
hoặc làm lộ ra những chỉ tiết kém hấp dẫn của công trình. 

Tuy nhiên, nếu không thể tránh được cửa số hướng Tây và Đông, hãy gắn thêm tấm 
che nắng mặt trời ban ngày chiếu trực tiếp lên kính sẽ làm thích hợp cho việc che ngăn 
nắng hè đổ vào phòng từ hướng Tây. 

Cửa sổ hướng Tây lại đem đến thêm những vấn đề khác nữa. Thời gian ánh sáng mặt 
trời ban ngày chiếu trực tiếp lên kính sẽ chứa đây tiểm ẩn nhiệt (vào buổi chiều) và theo 
kinh nghiệm thì đó cũng là thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày. Sự tích tụ nhiệt đó sẽ 
phình ra thành lượng lớn nhiệt nóng trên cửa sổ và bức xạ nhiệt ra vào ban đêm khi nhiệt 
độ ngoài trời giảm. 

Nơi gắn cửa sổ trên tường hướng Tây hoặc Đông có thể gắn thêm chúng với loại cửa 
chớp có thể mở được, hoặc gắn thêm cửa gió lưới thép. Có thể thay đổi hướng cửa số 
như vậy có thể chuyển cửa thành hướng Nam hoặc Đông Nam. 

Cửa sổ hướng Bắc có một điều trở ngại là ánh nắng mặt trời chỉ chiếu trực tiếp vào 
chúng lúc ban mai và chiều muộn khi cao điểm vào mùa hè. Còn vào mùa đông, khi thời 
điểm thuận lợi để tập trung ánh nắng mặt trời làm ấm không khí bên trong công trình, 
không có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào chúng. Khi kết thúc năm, cửa sổ hướng 


57 


Bắc là một nguồn lãng phí năng lượng, tuy nhiên nó sẽ trở nên nhỏ nhất khi thực hiện 
theo quan điểm thiết kế năng lượng mật trời. 

Tất cả các cửa sổ cẩn có đầy đủ rèm bên trong hoặc cửa gió và rèm phụ đẻ hạn chế 
thất thoát nhiệt, đặc biệt là vào ban đêm mùa đông. 


5.4. LỖ THÔNG HƠI 


Lỗ thông hơi được sử dụng như là một cửa sổ nhỏ nhưng chỉ với vai trò chính duy 
nhất là đảm bảo lưu thông không khí khi các cửa sổ và cửa ra vào vì nhiều lý do mà phải 
đóng kín. Không dùng để lấy ánh sáng và cũng không cả để lấy hướng nhìn, chính vì 
vậy mà chúng chỉ cần kích thước vừa đủ cho thông thoáng trong phòng và vị trí của nó 
cũng phải xác định. 

Vai trò của lỗ thông hơi cũng càng được khẳng định đối với những công trình đặc 
biệt có hướng mà không thể lắp đặt cửa sổ được như hướng vào một nguồn tiếng ồn, ô 
nhiễm, hay vì lý do riêng tư nào khác. 

Đối với nhà ở xây theo kiểu truyền thống ở nông thôn thì lỗ thông hơi là một phần 
không thể thiếu. Tất nhiên là vị trí của chúng thường ở trên cao phía bên khuất gió để 
đảm bảo thông thoáng tốt, nhất là miền Nam bộ, nơi mà quanh năm nóng thì đó là điều 
có lợi. Miễn Bắc và Bắc Trung bộ, nơi có gió mùa Đông Bác thì đôi khi lỗ thông hơi lại 
góp phần đưa không khí lạnh vào nhà nếu xử lý sai hướng gió. 

Còn tại thành thị thì chủ yếu dùng lỗ quạt hút gió do có thể không có nhiều điều kiện 
chọn hướng thoát cho việc thông thoáng tự nhiên (thụ động), vì lẽ đó mà đôi khi lỗ 
thông hơi là nguyên nhân làm thất thoát khí nhiệt từ bên trong công trình ra bên ngoài. 
Do đó cần chọn đúng hướng cho lỗ thông hơi, chiều cao, kích thước cũng như phải có 
cửa lật có thể che kín khi cần thiết. Có thể sử dụng cửa lật nhẹ tại lỗ hút để khi không có 
gió thì cửa tự đóng. 

Việc chọn thiết kế cho những lỗ thông hơi cần đảm bảo những yêu cầu sau: 

- Xác định tiết diện, số lượng lỗ thông hơi dựa trên nhu cầu thông thoáng và thẩm mỹ 
(thể tích, diện tích, mục dích sử dụng v.v...). 

~ Đối với lỗ hút được đặt phía đầu hướng gió luôn ở vị trí thấp hơn so với lỗ thoát nằm 
trên cao hơn ở phía khuất gió (nếu sử dụng ở cả hai hướng). 


5.5. THIẾT BỊ CHE NẮNG 


Các thiết bị che nắng bên ngoài như giàn cây leo, mái đua cho phép ánh sáng và 
thông thoáng tự nhiên vào không gian của cửa sổ một cách có điều tiết. Các thiết bị chc 
bên trong ngăn hết ánh sáng ban ngày và bất buộc phải có chiếu sáng bên trong - nó 
cũng làm nóng phòng lên do thêm nhiệt ngoài ý muốn. 


38 


Những thuận lợi của việc sử dụng các thiết bị che nắng gắn cố định bên ngoài: 

- Cho phép vẫn sử dụng ánh sáng tự nhiên. 

- Cho phép mặt cửa số có thể mở để thông thoáng ngay cả khi nắng nóng. 

- Rất chắc bền do không phải dịch chuyển. 

- Có thể được sáp nhập vào ngay với thiết kế ban đầu và vì thế dáng nhà đã phân nào 
được hình thành. 

- Không nhất thiết phải kéo dài thời gian làm lại hoặc chỉnh sửa. 

- Có thể là những nét nồi bật chính của thiết kế. 

- Có thể áp dụng cho các kiểu cổ. 

~ Nhiều loại vật liệu cũng như thiết kế có thể khai thác được. 

Những thuận lợi của việc sử dụng các thiết bị che nắng bên ngoài nhà mà có thể dịch 
chuyển được: 

- Có thể sửa chữa được để dùng được cho nhiệt trái mùa. 

- Có thể chỉnh lý cho các mức tiện nghỉ riêng theo nhu cầu của mỗi người. 

- Cho phép tận dụng được tốt nhất năng lượng mật trời vào mùa đông. 

- Có thể điều chỉnh để cho phép kéo dài thời gian của mùa. 

Các phương tiện che ngang là tốt nhất cho các loại cửa sổ hướng Đông, Nam và Tây. 
Các cửa số hướng Bắc, Đông - Bắc và Đông - Tây tốt nhất là được che bởi các thiết bị 
che dọc thẳng bên ngoài (được gắn chắc cố định hoặc có thể dịch chuyển được). 


5.6. THÔNG THOÁNG TỰ NHIÊN 

Tổ chức thông thoáng không khí bên trong công trình là sự thay đổi không khí đã 
được tính toán kỹ càng giữa bên trong và bên ngoài. Đây chính là sự khác biệt với việc 
rò rÍ thất thoát không khí ra bên ngoài khi không kiểm soát được qua các lỗ hồng của vỏ 
công trình. 

5.6.1. Lưu thông không khí cần thiết cho mỗi công trình với ba lý do 

- Thay thế không khí đã sử dụng, có mùi ở bên trong cùng với nồng độ Cacbondioxit 
cao, hơi nước và các chất ô nhiễm. 

- Làm mát cho người sử dụng bên trong nhà vào mùa hè. 

- Làm mát cho bản thân công trình và các thiết bị sử dụng bên trong nó vào mùa hè. 

Chi phí cho việc thông thoáng trong một công trình hiện nay phải không được tốn 


kém hơn những công trình theo kiến trúc truyền thống. Nó cũng thường đáp ứng đầy 
đủ bảo đảm rằng các cửa sổ và cửa đi đã được định vị đúng chỗ và đúng kích thước để 


59 


có thể tạo điều kiện cho dòng khí chuyển động xuyên qua công trình một cách dễ 
dàng. Sự sửa chữa, thay đổi tạo ra trên mặt bằng hoạch định một loại hình thích hợp để 
cung cấp thông thoáng tương ứng nhằm đưa vào trong khoản chỉ sẽ là không chắc chắn 
để tăng thêm chỉ phí của công trình. Đó là chưa chắc chắn rằng sẽ phải cần sử dụng 
thêm vật liệu. 

Lum thông không khí được Ào như thế nào? 

Lưu thông không khí được đo bởi sự thay đổi không khí xảy ra trong khoảng thời 
gian đồng hồ đo được. Lượng không khí thay đổi trong một giờ được định nghĩa khi toàn 
bộ không khí bên trong được thay thế hoàn toàn bởi không khí bên ngoài trong khoảng 
thời gian là một giờ đồng hồ. 

Thông thường khái niệm một nửa lượng khí thay đổi trong một giờ xảy ra khi một 
nửa lượng khí ở bên trong được thay bằng không khí bên ngoài trong một giờ đồng hồ. 

Một công trình xây dựng bình thường có một số khe hở nhỏ và lỗ hồng mà sẽ thường 
cho phép một nửa đến toàn bộ không khí bên trong vòng một giờ đồng hồ trong trường 
hợp tất cả các cửa ra vào và cửa sổ đều đóng. Đó là vừa đủ cho yêu cầu an toàn tối thiểu 
cho việc lưu thông không khí, nhằm để thay hết không khí ôi bằng không khí sạch. Sự 
chuyển động này của không khí không thể tạo ra sự chú ý và nó chỉ có thể di chuyển 
trong khoảng từ 0,1 đến 0,4 m/§s. 


5.6.2. Thông thoáng làm mát con người như thế nào 


Để có được hiệu quả làm mát trên cơ thể con người, tốc độ không khí cần thiết cao 
hơn so với tốc độ không khí được tạo bởi những lỗ thoát tự nhiên (Đó chính là những 
thất thoát ngoài ý muốn). 

Khi không khí được cho là tươi sạch và ngọn lửa trên cây nến đung đưa lập lòe (Tốc 
độ không khí lúc đó vào khoảng 0,5 m/s) cơ thể sẽ có cảm giác khoảng 2° mát hơn so 
với 25" của không khí. 

Khi không khí xào xạc có thể làm bay giấy tờ trên mặt bàn và sự chuyển động đó của 
không khí làm cho con người có cảm giác dễ chịu và thanh thản (và rất dịu êm trong một 
buổi tối ấm cúng) tốc độ khí có thể đạt tới 1m/s. Cơ thể lúc đó sẽ có cảm giác 3° mát 
hơn so với 25" của không khí. 

Khi không khí ban đầu có cảm giác chuyển động quá nhanh làm bay hết giấy tờ trên 
mặt bàn tốc độ không khí đạt tới 1,5m/s. Cơ thể sẽ có cảm giác 3,5° mát hơn 25° của 
không khí. 


5.6.3. Không khí chuyển động làm mát con người đã được làm ra như thế nào 


Để có hiệu quả làm mát như vậy bạn cũng có thể cần thêm cả quạt trần hoặc quạt gắn 
tường để tạo luồng gió hoặc bằng cách mở cửa đi và cửa sổ cho phép luồng gió mát thổi 
vào nhà. 


60 


Š.6.4. Lưu thông gió làm mát nhà như thế nào 

Để làm mát nhà, việc thông thoáng đòi hỏi nhiều hơn rất nhiều là cung cấp theo kiểu 
lỗ khe thông tự nhiên ngoài sự kiểm soát. Làm mát nhà bằng không khí bên ngoài chỉ có 
thể xảy ra khi nhiệt độ bên ngoài lạnh hơn bên trong. Để đạt hiệu quả thay đổi không 
khí từ 10 đến 30 độ cần mất một tiếng đồng hồ. 

5.6.4.1. Có thể làm mát bằng ba cách 

- Hiệu quả cửa mái: không khí nóng tăng lên thành luồng lớn hoặc bốc lên trần cao 
của ngôi nhà và thoát ra ngoài cửa sổ mái. Không khí mát bên ngoài vào nhà bằng cửa 
mở ở bên dưới hấp thụ hết không khí nóng trước đó trong nhà. Khi khí nóng dần dâng 
cao thoát ra ngoài cửa mái là đã hoàn tất một vòng tuần hoàn. 

- Ấp suất gió: gió có thể được phếp thổi vào trong công trình theo một phía và xuyên 
qua phía khác, thay hết không khí bên trong bằng không khí mát bên ngoài. Không khí 
mát một lần nữa hấp thụ hết nhiệt lượng của công trình đem ra bên ngoài. 

- Biện pháp cơ khí: quạt thông gió có thể được dùng để hút ra ngoài khí nóng, tạo 
chênh áp kéo khí mát từ bên ngoài công trình vào để thay thế khí nóng bên trong. 

$Š,6.4.2. Làm thế nào để thiết kế một ngôi nhà đạt được sự thông thoáng thích hợp 

Có năm bước cơ bản trong thiết kế ngôi nhà được lưu thông thích hợp: 

- Xác định đâu là hướng gió mát tự nhiên tới; 

- Xác định những điều kiện địa phương có thể thay đổi hướng gió mát như thế nào; 

- Xác định vị trí và kích thước của những vị trí mở mà sẽ cho lượng gió vào; 

- Sắp xếp bố trí mặt bằng nội thất làm sao cho không khí có thể xuyên qua đễ dàng; 

~ Thiết kế cho sử dụng quạt nếu thông thoáng tự nhiên không đủ. 

+ Định hướng gió tự nhiên: 

Để xác định hướng gió đến một cách tổng quát nhất, bạn cần thực hiện hai điều. Thứ 
nhất, thiết lập được hoa gió cho khu vực của công trình xây dựng từ cuốn cẩm nang thiết 
kế hàng năm của Chính quyền hoặc Cục Khí tượng Thuỷ văn tại địa phương của bạn. 
“Thứ hai, bạn phải xác định những cái đó nói lên cho bạn điều gì với những khu vực ở dài 
hạn, Tại địa phương của bạn ai sẽ là người có nhiều hiểu biết về điều kiện của địa 
phương. Tỉ dụ như, bạn có thể tiến hành với những thông tín nơi mà bạn đang có ý định 
xây dựng tại Hà Nội, gió mát mùa hè đến chủ yếu từ Đông Nam và gió mùa đông chủ 
yếu từ Đông Bắc. 

+ Định vị và kích thước của các khoang mở: 

Bước tiếp theo là xác định những vị trí để mở trong thiết kế để mang lại những luồng 
gió mát đó. 


61 


Cả cửa ra vào và cửa số đều có thể được sử dụng cho mục đích này. Cẩn xác định rõ 
trong thiết kế cho phép mở cả một hướng vào và một hướng thoát ra. Với chỉ riêng lối 
vào, tốc độ không khí bên trong công trình sẽ chỉ khoảng 4% so với bên ngoài, nhưng 
nếu mở cửa vơí cả hai đầu vào và ra thì tốc độ không khí bên trong sẽ đạt tới 44% luồng 
gió bên ngoài. Trường hợp các cửa mở tạo lệch nhau với hướng gió một góc làm tăng 
thêm tốc độ gió bên trong nhà thêm 9% so với các cửa mở và thoát thẳng hàng (từ 35% 
đến 44%). 

Thiết kế mặt hướng thoát của gió bằng hoặc to hơn mặt hướng đón gió. Với trường 
hợp mở cả hai bên bằng nhau, tốc độ chuyển động không khí bên trong sẽ đạt khoảng 
35% so với bên ngoài. Tăng diện tích bên mặt thoát gió thì tốc độ gió sẽ đạt được kết 
quả cao hơn là 44% tốc độ không khí bên ngoài. 

Là lý tưởng khi mở ra ít nhất là một nửa bức tường, nhưng trong nhiều trường hợp, 
điều đó là không thực tế. Tuy nhiên thiết kế để đạt được lý tưởng đó càng nhiều như khả 
năng có thể được càng làm cho tăng hiệu quả thông thoáng. 

Sử dụng khôn khéo kết hợp giữa cửa số và cửa đi như là những vật hút trợ giúp cho 
việc tập trung đón gió hướng chính. Cửa đi và cửa sổ có gắn bản mặt một phía sẽ là 
những phương tiện đón gió rất tốt, nhưng những tấm ôvăng không thể như một vật đón 
gió được. 

Bạn có thể dùng lan can, ôväng và cửa sổ mở được thiết kế làm lệch hướng gió vào 
phòng cao hoặc thấp tuỳ theo yêu cầu (thấp hơn là phòng ngủ, phòng khách cần cao hơn). 

Dùng cửa đón khí ở vị trí thấp hơn so với cửa thoát làm cho tốc độ gió thổi chậm hơn 
và cửa đón không khí ở vị trí cao hơn cho tốc độ gió thổi mạnh hơn. 


Ở vị trí bụi bặm cửa mở phải ở vị trí cao nhằm làm giảm lượng lớn bụi theo gió vào nhà. 
5.7. HẤP GIẢI NHIỆT 


Hấp giải nhiệt là giai đoạn dùng để miêu tả khả năng tích nhiệt của những vật liệu 
xây dựng thông thường. Nhìn chung, các vật liệu dựng loại nặng (như gạch tường chẳng 
hạn) trữ được nhiều nhiệt hơn những loại vật liệu nhẹ khác như tường vách ngăn không 
kín nhiệt. Tóm lại, những loại vật liệu nặng hơn sẽ trữ được nhiệt tốt hơn. 

a) Hấp giải nhiệt có liên quan đến toàn bộ khí hậu miên 

Ngay cả khi khí hậu miền Bắc hay miền Nam có khác lệch theo phạm vì rộng, thì 
tính cách nhiệt vẫn có liên quan đến tất cả mọi nơi của miền. Có những điểm thu được 
kết quả đặc biệt, nơi mà có sự chênh lệch lớn giữa nhiệt độ cao nhất trong ngày và nhiệt 
độ thấp nhất ban đêm. Tại những nơi đó, đòi hỏi hơn nữa những điều kiện cách nhiệt 
hơn những nơi có mức chênh lệch nhiệt độ ít. Nói tóm lại, nếu phạm vi chênh nhiệt hàng 
ngày càng cao thì càng đòi hỏi hơn việc bảo tồn nhiệt, đặc biệt là miền Bắc nước ta. 


62 


b) Tại sao việc hấp giải nhiệt lại quan trọng 

“Thêm hấp giải nhiệt vào ngôi nhà sẽ giúp làm giảm nhiệt tuyệt đối nhiệt độ tham gia 
bên trong ngôi nhà đó. Điều này đồng nghĩa là nhiệt độ trung bình càng ôn hoà (ổn 
định) quanh năm như vậy làm cho đời sống trong nhà thêm thuận tiện. Cái đạt được ở 
mức độ này là việc tính đến những điều kiện tự nhiên (không sử dụng lò sưởi điều hoà 
không khí nhân tạo) tạo cho ngôi nhà dễ chịu hơn và thêm sinh khí cho cuộc sống. 

e) Nội dung tính chất của hấp giải nhiệt 

Hấp giải nhiệt chính là khả năng lưu gìữ nhiệt. Đặc điểm cơ bản của vật liệu bảo tồn 
nhiệt là khả năng hấp thụ nhiệt, lưu giữ và giải phóng nó sau một thời gian sau đó. 

Hãy tưởng tượng khi đưa một viên gạch và một miếng thảm vào một lò nung nhiệt độ 
cao trong khoảng 15 phút. Khi mang chúng ra, miếng thảm sẽ nguội lạnh đi gần như 
ngay lập tức, kể từ khi nó bức xạ ra một lượng nhỏ nhiệt mà nó có thể chứa được. Nhưng 
còn viên gạch tiếp tục nóng và cứ như vậy trong một lúc lâu từ khi lượng lớn nhiệt mà nó 
hấp thụ được từ từ giải phóng ra trở lại môi trường không khí xung quanh đó. 

Vật lưu trữ nhiệt có thể phát nóng như một chiếc lò sưởi. Cũng giống như viên gạch ở 
ví dụ trên, như một lò sưởi nhỏ, bạn sẽ cảm thấy rất nóng khi để tay chạm vào nó. Vì 
thế, một đặc tính khác của tính ngậm nhiệt là nó có thể hoạt động như một lò sưởi toả 
nhiệt làm nóng không khí xung quanh nó. 

4d) Háp giải nhiệt hoạt động trong nhà ra sao 

“Trong trường hợp này sẽ có hai kết quả chủ yếu cần quan tâm trong quá trình sử dụng 
ngôi nhà, một vào mùa hè và một vào mùa đông. 

Hấp giải nhiệt cũng có thể hấp thụ nhiệt từ mật trời chiếu vào phòng thông qua cửa số 
hướng Nam vào mùa đông. Và nhiệt lượng đo được giải phóng trở ra vào ban đêm khi 
mà nhiệt trong phòng đã hạ. 

Hấp giải nhiệt hấp thụ lượng nhiệt thừa của mặt trời mùa hè chiếu xuyên qua kết cấu 
công trình (nên nhớ rằng cửa sổ lúc này phải được che hoàn toàn khỏi ánh nắng trực tiếp). 

Nhiệt độ sẽ từ từ được giải phóng ra rồi gió mát thổi xuyên phòng sẽ vận chuyển 
chúng ra hết bên ngoài hoặc lượng nhiệt đó được giải phóng đưa chính chúng trở lại 
phòng có không khí mát của đêm hè. 

Nhìn chung, quá trình hấp giải nhiệt có khả năng cần bằng những đao động của nhiệt 
độ bên trong phòng. Quá trình hấp giải nhiệt càng cao thì nhiệt độ bên trong càng ít biến 
đổi, ngay cả khi phạm vị chênh lệch với nhiệt độ bên ngoài là rất lớn. 

e) Nhiệt hấp thự 

Các loại vật liệu khác nhau có khả năng trữ nhiệt bên trong khác nhau. 

Nhiệt độ mất khoảng thời gian khác nhau để có thể xuyên qua các loại môi trường vật 
liệu khác nhau. 


63 


J) Màu sắc và những vật liệu bên ngoài 

Màu sắc của những vật liệu hấp giải nhiệt và lớp vỏ phủ lên trên nó cũng cần có 
những hiệu quả khi sử dụng. 

Màu sắc của hấp giải nhiệt là màu đen sẽ hấp giải nhiệt nhiều hơn là màu sáng. Tuy 
nhiên, hiệu quả tác động này lên nhiệt độ phòng chỉ có thể tăng từ 2 đến 3 độ trong cả 
mùa hè và mùa đông. Mỗi một màu sẽ cho một kết quả khác nhau. 

Trải thảm trên mặt sàn sẽ có xu hướng ngăn lượng nhiệt bốc lên từ dưới sàn của hấp 
giải nhiệt. Điều này sẽ làm chậm sự hấp thụ nhiệt, nhưng đồng thời cũng làm giảm sự 
bức xạ của nó. Kết quả còn lại là nhiệt độ trong phòng chỉ có thể tăng từ 1 đến 2 độ 
trong cả năm (tốt cho mùa đông nhưng không tốt cho mùa hè). 


5.8. SỰ CÁCH NHIỆT 


5,8,1. Tìm hiểu việc dẫn truyền nhiệt 


Nếu chúng ta làm kiểm chứng một ví dụ loại trần tấm nhựa phổ biến, thì đó là cách 
dễ nhất để có thể thấy được ba cách truyền nhiệt khác nhau. 

- Bức xạ nhiệt: xảy ra khi tấm trần bằng nhựa bị nóng lên bức xạ nhiệt sang lớp gạch 
mái lợp. Khi bạn để tay gần một vật để kiểm tra độ nóng, tức là bạn đang kiểm tra sự 
truyền nhiệt bằng bức xạ. Nhiệt được truyền đi từ trần nhà, những bức tường và cả sàn. 

- Đối lưu nhiệt: lớp không khí nằm thấp hơn gần ngay sát trần nhà, trên tầng gác 
mái sẽ dễ bị nóng lên bởi trần nhà bị nóng toả nhiệt ra. Lớp không khí nóng này cứ 
tăng dần lên cho đến khi có thể tiếp xúc được với lớp mái trên cùng đang lạnh, nơi mà 
nó sẽ mát dần lên do phải truyền nhiệt sang những viên ngói. Không khí lạnh hơn sẽ di 
chuyển xuống phía dưới lớp trần nhựa, nơi mà chúng từ đó dâng lên và cứ như vậy 
toàn bộ quá trình lại được tiếp tục. Đối lưu nhiệt là quá trình không khí nóng dâng lên 
một cách đơn giản. 

- Dần truyền nhiệt: xét các điểm nằm bên trong tấm trần nhựa. Các chất khí như là 
không khí thì dẫn nhiệt không được tốt, còn các môi trường đặc rắn dẫn nhiệt sản hơn. 
Khi nhiệt độ bên trong phòng làm nóng lớp đầu tiên của bản tấm trần nhựa rồi lại tiếp 
tục làm nóng các lớp tiếp theo và cứ như vậy thì đó chính là nhiệt được truyền dẫn 


$.8.2. Sự cách nhiệt hoạt động ra sao 


Các sản phẩm cách nhiệt đều đạt được một hay nhiều hơn những phương thức làm 
giảm nhiệt độ thổi qua chúng. Có hai loại hình cách nhiệt mà đã được hình thành - phản 
xạ và trữ nhiệt, 

a) Cách nhiệt phản xạ: hãy xét xem bê mặt của tấm kim loại mỏng có một hoặc cả 
hai mật tráng lá nhôm mỏng có khả năng phản xạ tốt. Điều này có vẻ như bước đầu 


64 


giảm được bức xạ của dòng nhiệt. Phương pháp này làm phản xạ nhiệt như một tấm 
gương và mặt nhôm láng bóng sẽ chỉ làm thoát ra một lượng nhỏ nhiệt bức xạ vào. 

Vào mùa đông, tấm phản nhiệt bức xạ nhiệt từ tấm trần nhà trở lại thẳng chính nó, do 
vậy lượng nhiệt mất sẽ là tối thiểu vào lúc trời lạnh ban đêm. 

Vào mùa hè, mặt tráng phản xạ sẽ ngăn không cho nhiệt bên ngoài xâm phạm vào 
không gian gác mái. 

b) Cách trữ nhiệt: hoạt động theo phương thức giảm dòng nhiệt truyền dẫn. Đó là 
những bẫy khí bằng nhiều lớp, hoặc nhiều tế bào nhằm chịu được nhiệt truyền đến. 

- Các vật liệu sợi thuỷ tỉnh bấy khí trong các lớp tĩnh. 

~ Vật liệu Polystyren lại bẫy khí bằng những tế bào khép kín. 

- Cách trữ nhiệt cũng làm giảm bức xạ nhiệt và đối lưu nhiệt lưu thông. 


5.8.3. Những nét chính trong việc lắp đặt cách nhiệt vỏ công trình 


Ø) Loại bỏ những chiếc cầu nối lạnh 

Cái cầu lạnh là gì? Đây là giai đoạn cho phần được cô lập kém của cấu trúc cách ly 
hiệu quả khác. Đây có thể là một kế hở nơi mà sự cách nhiệt đã không được lắp đặt một 
kẽ hở giữa các tấm cách nhiệt hoặc ngay cả tại những nơi mà các tấm này bị ép chặt quá. 
Vào mùa đông phần này của yếu tố sẽ có nhiệt tại bẻ mặt thấp hơn những chỉ tiết cách 
nhiệt khác, do đó chúng được gọi là cầu lạnh. 

Kiểu cấu trúc gỗ có một giá trị nhiệt trở R duy nhất khoảng 0,6. Một giá trị nhiệt trở 
R khác trên trần nhà đạt tới R= 2,5 và giá trị R= 1,5 cho tường, khi đó những chỉ tiết xây 
dựng trở thành những vật có liên quan như là những chiếc cầu lạnh của khung gỗ đưa 
vào cách nhiệt tương đương. Những khu vực trên núi cao đòi hỏi mức cách nhiệt R= 3,5 
và trong trường hợp đó thì việc bọc bên ngoài khung gỗ với sự cách nhiệt là một ý tưởng 
có giá trị. 

b) Đề phòng đọng nước 

Ngưng tụ chỉ xảy ra bên trong và ngoài tường, sàn và trần của những căn phòng mà 
hơi ẩm có vai trò hoạt động thường xuyên - như nhà tắm, vệ sinh, bếp và nơi giật là 
chẳng hạn. Điều này đặc biệt xảy ra tại miễn Bắc nơi mà nhiệt độ mùa đông là 8 - 9 độ 
hoặc thấp hơn, đồng thời độ ẩm có thể lên 95 - 97%. 

Để chấm dứt hiện tượng ngưng đọng, phải chắc chắn nơi đó đã được làm thông 
thoáng tốt để ngăn khu không có khí ẩm hoặc rào chắn hơi nước bên mặt ấm của phần 
cách nhiệt. 

©) Hơi ẩm thấm qua lớp đánh nề 

'Trừ khi là có bạt hạn chế, hơi ẩm có thể thẩm thấu qua lớp nề để tàn phá lớp cách nhiệt. 


65 


Lễ rông kín cách nhiệt trong tường xây nề: Nhiều tài liệu không cho phép bịt kín các 
lỗ hổng cách nhiệt bởi vì nó còn liên quan đến khả năng dễ bị thẩm thấu hơi ẩm. Bịt kín 
lỗ rỗng có thuận lợi là nó có thể được thực hiện nhanh chóng sau khi tường được xây 
xong và phần đày thêm ra của tường cho phép nó tăng thêm khả năng nhiệt trở của nó. 
Những chuyên gia trong lĩnh vực này đã có nhiều thử nghiệm cho hơi nước thấm qua các 
lỗ hồng được bịt kín đó và đã thu được những kết quả khả quan là đã tìm ra được hạt 
polystyren và sợi khoáng chùng hydrophobic. Kết quả có những đánh giá đặc biệt tốt 
trước khi thử nghiệm hình thức cách nhiệt này. 

đ) Cách nhiệt phản xạ và những túi khí 

Cách nhiệt phản xạ làm giảm dòng nhiệt từ một bể mật này sang mặt khác qua một 
không gian mở ở giữa. Bản thân những vật liệu có tính phản xạ không có đặc tính cách 
nhiệt và chỉ hoạt động kết hợp với môi trường của một túi khí. 

Để làm tăng thêm trở nhiệt, cách nhiệt phản xạ phải đối mặt với một “túi khí” với 
khoảng rộng tốt nhất là phải tối thiểu 25mm. 

Bất cứ biến đổi nào giữa không khí bên ngoài và không khí bên trong lỗ rỗng đều 
phải vô hiệu hoá hậu quả của cách nhiệt phản xạ. Bịt kín xung quanh kẽ hở và những 
chỗ bị thấm. 

Bịt kín phía trên và phía dưới của những lỗ rỗng. Dải tấm để che chúng rộng 150mm. 
Viên xung quanh chỗ bị thấm và chỗ bị hỏng. Dùng gạch lát ốp mặt. 

Để đạt được toàn bộ hiệu quả phản xạ của bề mặt lá kim loại 

+ Lờ đi sự trao đổi giữa không khí trong các phần được chia ra bởi lá kim loại. 

+ Loại đi sự trao đổi giữa không khí bên trong phần phản xạ và bên ngoài. Chỉ có một 
ngoại lệ: quá trình diễn ra ở không gian gác mái sẽ tốt hơn khi được thông thoáng trong 
mùa hè. Tuy nhiên điều ngược lại xảy ra vào mùa đông khi sự cô lập là cần thiết không 
có thông thoáng như mùa hè. 

e) Rào ngăn khí ẩm và hơi nước 

Cái đạt được của việc ngăn khí ẩm là chấm dứt được việc truyền hơi nước phát sinh 
bên trong nhà, dù có những yếu tố và bên trong cấu trúc của công trình có nhiều lỗ 
thủng nhỏ li tí. Nếu như nhiệt độ bên ngoài lạnh hoàn toàn , hơi nước ẩm sẽ ngưng tụ ở 


bên trong các cấu thành của công trình. Điều này dẫn đến có thể làm ướt phần cách 
nhiệt và có thểm làm mục phần gỗ. 

Tất cả những tài liệu thương mại và quan trọng có thể kiếm được từ những nghiên cứu 
của nước ngoài gợi ý rằng những rào cản hơi ẩm phải được lắp đặt để loại đi khả năng 
không may bị ngưng tụ hơi ẩm bên trong các cấu trúc của công trình. 

Những hàng rào chống ẩm chấm dứt việc hơi nước truyền vào nhà từ bên ngoài qua 
các yếu tố kết cấu. Do đó cần có kiến nghị bắt buộc phải sử dụng những thiết bị ngăn 
ngừa ẩm mốc và hơi nước trong nhà nếu có hiện tượng biến đổi nhiệt độ thất thường và 
độ ẩm cao trong không khí, 


66 


Chương 6 
HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 


6.1. KHÁI NIỆM CHUNG 


Theo đà phát triển của sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, các đô 
thị, khu công nghiệp, xa lộ, công trình văn hóa, thể thao và các công trình kiến trúc đang 
phát triển nhanh chóng. Việc chiến sáng bên trong bên ngoài các công trình này trở nên 
mối quan tâm hàng đâu của các nhà kỹ thuật chiêu sáng và giới mỹ thuật. 


Hiện nay có thể khẳng định rằng, cùng với sự phát triển của nhân loại, công nghệ 
chiếu sáng đã trải qua lịch sử phát triển chậm chạp của mình trong suốt nhiều thế kỷ. 
Sau một thời gian đài, con người đã sử dụng những nguồn sáng đơn sơ như đốm lửa, 
ngọn nến, đèn dầu lạc, đèn dầu để kéo dài thời gian hữu ích của cuộc sống sau khi tắt 
mặt trời, đến nay với nhiều nguồn sáng hiện đại con người đã kéo dài thời gian cuộc 
sống hữu ích đến cận trên của nó. Công nghệ chiếu sáng trước đây chưa được coi trọng 
đến nay đã được coi trọng và có thể được coi ngang tầm với các loại công nghệ khác. 
Chiếu sáng nhân tạo, chiếu sáng tiện ích đã trở thành một ngành có lợi nhuận cao và 
ngày càng trở nên quan trọng cùng với sự phát triển của nền văn minh nhân loại. 

Việc nâng cao chất lượng chiếu sáng không nhằm mục đích thoả mãn như cầu ngày 
càng tăng của cuộc sống mà đó chính là một trong những sách lược toàn cầu trong việc 
tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Ta để ý rằng tại Mỹ phần năng lượng điện 
đành cho chiếu sáng chiếm khoảng 19%, hơn nửa phần trong đó bị tiêu phí vì sử dụng 
công nghệ chiếu sáng hiệu suất thấp. Với công, nghệ chiếu sáng tiện ích hiệu suất cao sẽ 
tiết kiệm được khoảng 10% năng lượng, tương đương với việc giảm 232 tấn CO; do các 
nhà máy điện thải ra hoặc do hàng triệu xe ô tô thải ra bầu khí quyển. 

Giải quyết vấn để chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo trong các công trình kiến trúc và 
trong thành phố trước hết liên quan đến những người làm việc và nghỉ ngơi trong công 
trình cũng như chất lượng các sản phẩm do họ tạo ra. Sự tiện nghi ánh sáng tạo cảm 
giác thư thái lúc nghỉ, gây hưng phấn khi làm việc, nâng cao an toàn lao động, giảm 
bệnh cho mắt, nâng cao chất lượng sản phẩm. Giải quyết hợp lý chiếu sáng tự nhiên và 
chiếu sáng nhân tạo làm tăng hiệu quả kinh tế sử dụng ánh sáng và kinh tế xây dựng 
công trình. 


67 


6.2. YÊU CẦU VỀ CHIẾU SÁNG 


Kỹ thuật chiếu sáng là tập hợp các phương pháp cho phép đảm bảo về số lượng, chất 
lượng phân bố ánh sáng thích hợp với yêu cầu sử dụng. Đối tượng nghiên cứu của công 
nghệ chiếu sáng chính là ánh sáng thứ cấp phát bởi các vật thể quanh ta sau khi chúng 
được chiếu rọi bởi ánh sáng sơ cấp từ các nguồn sáng. 

Việc thiết kế chiếu sáng chính là sự lựa chọn, lắp đặt vận hành hệ thống các nguồn 
sáng phù hợp tối ưu với không gian của các vật thể xung quanh nhằm thoả mãn một nhu 
cầu về cảm giác nhìn. 

Để đạt được những yêu cầu về chiếu sáng, cần tiến hành lựa chọn các thông số sau: 

Chọn độ rọi E: 


~ Độ rọi E có đơn vị: 


lux = Ba 
Độ rọi trên mặt làm việc của mỗi không gian, trong mỗi căn phòng, công trình được 
quy định trong các bảng tiêu chuẩn của tiêu chuẩn Việt Nam: 
- TCVN - 3743: 1983 Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp. 
- TCXD ló: 1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng. 


- TCXD 95: 1983 Tiêu chuẩn thiết kế - chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây 
dựng dân dụng. 


- TCVN - 5681: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - chiếu sáng điện công trình 
phần ngoài nhà. 


~ TCVN - 2062: 1986 Chiếu sáng nhân tạo trong Nhà máy xí nghiệp Dệt thoi sợi bông. 
- TCVN - 2063: 1986 Chiếu sáng nhân tạo trong Nhà máy Cơ khí. 

- TCVN - 3257: 1986 Chiếu sáng nhân tạo trong Xí nghiệp May công nghiệp. 

~ TCVN - 3258: 1986 Chiếu sáng nhân tạo trong Nhà máy Đóng tàu. 

- TCVN - 4213: 1986 Chiếu sáng nhân tạo trong Xí nghiệp chế biến Mủ cao su. 

- TC N - 5828: 1994 Đèn điện chiếu sáng đường phố. : 


Chọn 'oại đèn: Chọn ra loại đèn chính thích hợp cho nhiệm vụ chiếu sáng theo các 
tiêu chu“: sau: 


~ Nhiệt độ màu theo biểu đồ Kruithof. 


- t“hỉ số màu, 


68 


~ Tuổi thọ của đèn. 

~ Hiệu quả ánh sáng của đèn 

Chọn kiểu chiếu sáng và bộ đèn: Kiểu chiếu sáng phụ thuộc vào bản chất của địa 
điểm từ đó hoặc là chọn một trong nãm kiểu phân bố ánh sáng sau đây: 

- Chiếu sáng trực tiếp. 

- Chiếu sáng bán trực tiếp. 


- Chiếu sáng hỗn hợp. 
~ Chiếu sáng bán gián tiếp. 
~ Chiếu sáng gián tiếp. 
Chọn chiêu cao treo đèn: theo tỷ số treo đèn. 
xi” 
h+h 
Với: h>2n' 
0<j<1/3 


Trong đó: _h - chiều cao của nguồn so với bề mặt hữu ích; 
h` - khoảng cách từ đèn đến trần. 
-_ Chọn cách bố trí đèn; 
Chọn quang thông của đèn; 


Chọn công suất của đèn. 
6.3. KHAI THÁC CHIẾU SÁNG TỰ NHIÊN 


Ánh sáng tự nhiên chiếu sáng phòng được lấy từ ánh sáng bên ngoài của mặt trời sao 
cho đảm bảo ánh sáng đủ cho hoạt động. thị giác cần thiết và đảm bảo điều kiện quan sát 
xung quanh thoải mái. Để đạt được mục đích này cần đảm bảo lượng ánh sáng và chất 
lượng chiếu sáng. Bảng 6.L giới thiệu các trị số độ rọi và hệ số độ rọi yêu cầu khi chiếu 
sáng tự nhiên theo để nghị của bội chiếu sáng Đức. 


Bảng 6.1. Yêu cầu chiếu sáng tự nhiên 


Loại công việc Độ rọi E,„ luX Hệ số độ rọi E,„, % 
Thô, lối đi 40 1/33 
Nửa chính xác 80 2,66 
Chính xác 150 5,00 
Rất chính xác 300 10,00 


69 


Với độ rọi giới hạn ngoài nhà là 3000lx (theo PGS - TS Phạm Đức Nguyên). Khi sử 
dụng ánh sáng tự nhiên cần quan tâm đến: 

1, Của lấy ánh sáng - cửa số, cửa mái. 

2. Hướng cửa sổ: hướng cửa số ảnh hưởng đến độ đồng đều của ánh sáng trong 
phòng. Độ đồng đều của ánh sáng đạt được cao nhất khi cửa lấy ánh sáng quay về hướng 
Bắc (đối với khí hậu phía Bắc). 

3. Vị trí cửa sổ: cửa sổ ở vị trí càng cao, nửa sau của phòng phía xa cửa sổ càng được 
chiếu sáng tốt hơn và độ đồng đều của ánh sáng trong phòng càng cao. 

4. Chiều rộng và vai trò của mái: Khi chiều rộng của phòng lớn, tại các vị trí xa cửa 
số độ rọi giảm đi rất nhiều, có thể không đạt độ rọi yêu cầu do đó độ đồng đều kém đi. 
Để khắc phục nhược điểm này cần tổ chức chiếu sáng bằng cửa mái. 


Nhà nhiều nhịp Phối hợp chiếu sảng tự nhiên và nhân tạo 


Hình 6.1. Giải pháp cửa trời và cửa mái áp dụng cho nhà có chiêu rộng lớn nhà công nghiệp 
(.... đường phân bố độ rọi trên mặt phẳng làm việc ngang) 


6.4. CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO 


Nói đến chiếu sáng thông thường ta chỉ quan niệm là chiếu sáng bằng đèn điện, 
nhưng trong thực tế cèn có nhiều nguồn sáng nhân tạo. Chiếu sáng nhân tạo được thực 
hiện bằng bếp lửa, ngọn đèn dầu lạc, nến, dầu hoả... Những nguồn sáng này có ánh sáng 
yếu, hiệu suất thấp. Từ khi có đèn điện, việc chiếu sáng đêm được thực hiện chủ yếu 
bằng đèn điện. Đèn điện được sử dụng để chiếu sáng chung đều, chiếu sáng cục bộ, 
chiếu sáng sự cố và chiếu sáng trang trí bên trong và bên ngoài công trình. 


70 


6.4.1. Các loại bóng đèn sử dụng trong chiếu sáng, 


a) Bóng đèn nung sáng 

Bóng đèn nung sáng ra đời sớm nhất (do Thomes Edison phát mình ra vào năm 1870) 
nhưng hiệu suất phát sáng của đèn khá nhỏ, với dây tóc cácbon chỉ đạt 2,6 Im/W, với 
đây tóc tungstene đạt 10 - 20 Im/W. Công suất của đèn sản xuất với giá trị từ lỗ - 
1000W. Hiệu suất phát sáng của đèn càng cao khi công suất của đèn càng lớn và điện áp 
làm việc càng nhỏ. 


Đặc điểm: - Hiệu suất sáng: 4+24 Im/W. 

~ Nhiệt độ màu: 2800°K 

- Chỉ số hoàn màu cao: IRC 100. 

- Tuổi thọ: 7502500 giờ. 
b) Bóng đèn phóng điện 


b.1) Đèn hơi Natri: Đèn hơi Natri cho ánh sáng màu vàng, có hai loại bóng đèn đó là 
bóng đèn áp suất thấp và loại bóng đèn áp suất cao. 
+ Đèn hơi Natri áp suất thấp ánh sáng màu vàng cam 
Đặc điểm: - Hiệu suất sáng cao: 100+200 ]m/W. 
- Ánh sáng đơn sắc vàng - cam. 
- Cam chỉ số hoàn màu I[RC = 0. 
~ Công suất nhỏ: 18+180W. 
- Tuổi thọ dài khoảng: 8000 giờ. 
"Thường dùng trong chiếu sáng đường đi, bãi xe, bảo vệ. 
+ Đèn hơi Nati áp suất cao: ở nhiệt độ tren 1000'C trong hơi Natri cao áp, ánh sáng, 
phát ra là ánh sáng trắng 
Đặc điểm: - Hiệu suất sáng:  70+130 Im/W. 
- Nhiệt độ màu: 2000+2500°K. 
- Chỉ số hoàn màu IRC:20+80. 
~ Tuổi thọ đến: 10.000 giờ. 
Thường dùng trong chiếu sáng các trung tâm thương mại, ngân hàng, khách sạn, cửa 
hàng, triển lãm, sân thể thao, phòng hội thảo... 


b.2) Đèn hơi thuỷ ngân cao áp: 
Đặc điểm: - Hiệu suất sáng: 40:95 Im/W. 


7! 


- Nhiệt độ màu: 3000+4500*. 
- Chỉ số IRC: 40:60. 
- Tuổi thọ: 4000 giờ. 
Được sử dụng trong chiếu sáng các trung tâm thương mại, ngân hàng, khách sạn, cửa 
hàng, triển lãm... 
©) Bóng đèn huỳnh quang 
Đặc điểm: - Hiệu suất sáng: 40+105 Im/W. 
~ Nhiệt độ màu: 2800+6500°K. 
- Chỉ số hoàn màu IRC:55:92, 
~ Tuổi thọ khoảng: 7000 giờ. 
Được sử dụng rộng rãi trong đời sống, trong công nghiệp, chiếu sáng cửa hàng, siêu thị... 
đ) Bóng đèn Halogen 
Đó là bóng đèn nung sáng chứa hơi Halogen. Bóng đèn Halogen có những ưu điểm 
so với đèn nung sáng như là: 
- Công suất như nhau nhưng hiệu suất sáng cao hơn. 
~ Ánh sáng trắng hơn, nhiệt độ màu đạt 2900”K. 
- Chỉ số hoàn màu IRC cao, đạt đến 100. 
- Tuổi thọ tăng lên 2 lần, đạt được 2000-2500 giờ. 
~ Kích thước nhỏ hơn. 
e) Bóng đèn Comjpacte 
Là một dạng mới của bóng đèn huỳnh quang. 
Đặc điểm: - Hiệu suất sáng: 85 Im/W, 
~ Nhiệt độ màu đạt từ: 2700°K+4000°K. 
- Chỉ số hoàn màu IRC: 85. 
~ Tuổi thọ khoảng: 8000 giờ. 
~ Công suất tiêu thụ thấp hơn đèn nung sáng 4 lần. 
- Khả năng sinh nhiệt thấp hơn đèn nung sáng 4 lần. 
- Kích thước bóng đèn nhỏ: 
- Kiểu tròn đường kính 7+12 cm công suất đến 26W. 
~ Kiểu ống dài từ 12+20 cm công suất đến 55W. 
~ Kiểu dáng đẹp. 


72 


0 Bóng đèn câm ứng điện từ 


Là loại bóng đèn thế hệ mới nhất, dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ không có điện 
cực, không có đây tóc 


Đặc điểm: - Hiệu suất sáng: 65+79 Im/W. 
~ Nhiệt độ màu: 3000 + 4000°K. 
- Chỉ số hoàn màu IRC: > 80. 
~ Tuổi thọ đạt: 60.000 giờ. 


8#) Các loại bóng đèn đặc biệt được dùng trong trang trí, chữa bệnh, chiếu sáng 
trang trí, sàn nhảy... 


6.4.2. Các kiểu chiếu sáng 


“Theo sự phân bố ánh sáng của đèn trong không gian chiếu sáng được phân chia thành 
5 kiểu chiếu sáng như sau: 

~ Kiểu chiếu sáng trực tiếp khi có trên 90% quang thông do đèn bức xạ hướng xuống 
dưới. Kiểu này lại chia ra 2 loại: 


Bảng 6.2. Đặc tính bóng đèn nung sáng 


Công Quang thông,Im | Hiệu suất sáng, IW | Công Quang thông, m _ | Hiệu suất sáng, lm/W' 
suất, W | 120/427 V | 220/230 V|_ 127V 220v | suất,W | 120/127 V |220/230V|_ 127V 220V 
40 500 430 125 10,0 200 3430 2990 175 14,9 
75 1120 970 l 14,9 12/9 500 9600 8700 19,2 174 
100 1590 1390 18,9 19,9 1000 21000 18700 21,0 18/7 


Bảng 6.3. Tham số kỹ thuật của đèn sợi đốt kỹ thuật PAR thông thường 150W 
và kiểu tiết kiệm năng lượng 90 và 75 W. 


CĐXT: là ký hiệu cường độ theo hướng xuyên tâm (œ = 0) 


T 
Hiệu suất 
togđện | Khạu | 209 |GĐT ớt Nhiệt độ |Ohisố| Hiệu suất Mr mawi Thời gian 
ai đèn œ 
8 h âu | (mi 
suất (W) | (Cd) 4m màu (K) | màu | (ImMw) cầu (mN) sống (h) 
-† VI) 
PAR38bnh | %0 | 4o | mpg |a0| 1740 | 2700 |100| 2 148 | 2000 
thường PAR/TFL 
PAR38môi | papp(| ọọ |4000|30| 1346 | 3000 |100| 16 140 | 2800 
trường Halogen L 
PAR 38 Halogen |75PARIFL| 76 |3500|30| 1070 | 3090 | 100] #4 125 | 250 


73 


4 


03 - 100% 
90% - 100% 


Trực tiếp 


Hỗn hợp thưởng 


Hình 6. Các kiểu chiếu sáng và minh họa hiệu quả của chúng 
a) Trực tiếp hẹp; b) Trực tiếp rộng; c) Nửa trực tiếp; d) hỗn hợp thường 


e) 


403%-60%, 
40-60% 


Nửa gián tiếp 


Hình 6. Các kiểu chiếu sáng và minh họa hiệu quả của chúng 
e) Hỗn hợp khuếch tán; ạ) Nủa gián tiếp; h) Gián tiếp 


75 


- Chiếu sáng trực tiếp khi quang thông tập trung chính vào mặt phẳng làm việc khí đó 
tường bên đều bị tối (hình 6.a). 

__ - Chiếu sáng trực tiếp rộng khi quang thông phân bố rộng hơn trong nửa không gian 
phía đưới (hình 6.b). Khi đó các tường bên cũng được chiếu sáng. 

Kiểu chiếu sáng trực tiếp thường sử dụng để chiếu sáng ngoài nhà (trực tiếp hẹp) 
chiếu sáng trong các nhà xưởng (cả trực tiếp hẹp và trực tiếp rộng), chiếu sáng trong nhà 
văn phòng, các cửa hàng lớn (trực tiếp rộng). Đặc biệt đối với nhà có độ cao lớn áp dụng 
kiểu chiếu sáng này sẽ đạt được hiệu quả kinh tế cao. 


~ Kiểu chiếu sáng nửa trực tiếp (chiếu sáng bán trực tiếp). Khi có từ 60+90% quang 
thông bức xạ hướng xuống phía đưới (hình 6.c). Trường hợp này tường bên và trần được 
chiếu sáng. Kiểu chiếu sáng này thích hợp trong các văn phòng nhà ở, phòng khách, 
phòng chung, phòng trà, phòng ăn. 


- Kiểu chiếu sáng hỗn hợp khi có từ 40-60% quang thông bức xạ hướng xuống dưới. 
(hình 6.d). Khi đó các tường, bên trần được chiếu sáng nhiều hơn. Phạm vi áp dụng của 
kiểu chiếu sáng hỗn hợp là ở trong các không gian có trần và tường phản xạ mạnh vì lý 
do hiệu suất ánh sáng. 


- Kiểu chiếu sáng nửa gián tiếp (bán gián tiếp) khi có từ 10+40% quang thông bức xạ 
hướng xuống dưới (hình 6.e). 

- Kiểu chiếu sáng gián tiếp khi có trên 90% quang thông bức xạ hướng lên phía trên 
(hình 6.f) hai kiểu chiếu sáng này thường sử dụng trong các phòng khán giả, các nhà 
hàng, nhà ăn. 

~ Hình 6.2 là hình dáng các đường cong cường độ sáng có thể lấy đối với các loại 
chiếu sáng khác nhau. Do sự khác nhau rất lớn của phân bố ánh sáng, uỷ ban quốc tế về 
chiếu sáng (C.LE) đã đưa ra sự phân loại chính xác hơn theo 20 cấp ký hiệu từ A đến T, 
từ chiếu sáng trực tiếp tăng cường nhất đến chiếu sáng gián tiếp. 


4) b) €) 4) e) ọ 
Trực tiếp Trực tiếp Bản trực tiếp Hỗn hợp Bán gián tiếp Gián tiếp 
tăng cường tmở rộng _ ¬ 
: chec Xà N- 4 ¿ê V : b— 
LÍ : TIẾN: Do 
,„ + 3 k 
tru* k — — 
>0. 90-60% — ; 60-40% — + 60-90% - Ï > 90% 


Hình 6.2. Hình dáng các đường cong cường độ sáng 


76 


6.5. CHIẾU SÁNG TIỆN ÍCH 


Từ năm 1990 trở lại đây công nghệ chiếu sáng dần chuyển sang một giai đoạn mới, 
thời kỳ của công nghệ chiếu sáng tiện ích. Sau khi có được những nguồn sáng khác 
nhau, công nghệ chiếu sáng tiện ích có nhiệm vụ tối ưu hoá toàn bộ kỹ thuật chiếu sáng 
nhằm mang lại những điêu kiện nhìn tốt nhất trên thực tế phù hợp cho mọi hoạt động 
của từng con người, của xã hội và trong khuôn khổ của sách lược toàn câu vẻ tiết kiệm 
năng lượng và bảo vệ môi trường. 


Công nghệ chiếu sáng tiện ích cao đã và đang dân trở thành quốc sách của các nước 
phát triển. Ví dụ như tại Mỹ, một đạo luật vẻ chính sách năng lượng (EPACT- The 
Energy Policy AC) đã ra đời năm 1992. Trong đạo luật này công nghệ chiếu sáng tiện 
nghỉ được đẻ cập trong chương về cung cấp năng lượng hiệu suất chỉ là một phần nhỏ, 
nhưng việc thực hiện nó thúc đẩy bước phát triển mới của công nghệ chiếu sáng. Đạo 
luật thực thi bắt đầu từ việc hạn chế, tiến dần đến cấm hẳn sản xuất những nguồn sáng 
hiệu suất thấp, áp đặt những tiêu chuẩn, yêu cầu đối với những nguồn sáng mới sản xuất, 
ủng hộ phát triển mở rộng những nguồn sáng tiện ích hiệu suất cao, đồng thời là giáo 
dục đào tạo về lợi ích của công nghệ chiếu sáng hiện đại. Việc nâng cao chất lượng chiếu 
sáng không chỉ nhằm mục đích thoả mãn yêu cầu ngày càng tăng của cụôc sống mà đó 
chính là một trong những sách lược toàn cầu trong việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ 
môi trường. Hãy quan sát hệ thống sử dụng năng lượng tại Mỹ, năng lượng điện dành 
cho chiếu sáng chiếm khoảng 19%, hơn nửa phần trong đó bị tiêu phí vì sử dụng công 
nghệ chiếu sáng hiệu suất thấp. Công nghệ chiếu sáng tiện ích hiệu suất cao sẽ tiết kiệm 
được khoảng 10% năng lượng, tương ứng với việc giảm 232 triệu tấn CO; do các nhà 
máy nhiệt điện hoặc do 42 triệu xe ôtô thải ra bầu khí quyền. Hãy xét về quá trình hình 
thành và phạm vi sử dụng của mỗi loại đèn. 

- Đèn sợi đốt: Phát mình năm 1870 (Thomes Edisen) được tồn tại đến tận ngày nay 
nhưng vai trò của chúng trong công nghệ chiếu sáng tiện ích ngày càng suy giảm mặc 
dù đèn sợi đốt có ưu điểm chỉ số màu rất cao, có kích thước nhỏ, nối trực tiếp vào lưới 
điện 220V. Được sử dụng làm nguồn sáng điểm trong các ứng dụng chiếu sáng định 
hướng. Trong thời gian gần đây đèn sợi đốt môi trường Halogen loại gọn nhỏ dùng thay 
thế đèn sợi đốt. Chúng có hiệu suất cao hơn, ánh sáng trắng hơn, tuổi thọ đài hơn. Chúng 
được sử dụng ở những nơi mà việc thay thế đèn sợi đốt bằng đèn huỳnh quang không 
phải là sụ lựa chọn tốt nhất. 

- Đèn huỳnh quang: có nhiều loại ký hiệu T12, T10, T9, T8...T5FT, đèn tích hợp. 


+ Đèn huỳnh quang tích hợp CFL: LÀ loại đèn nhỏ bé, hiệu suất cao, có đui xoáy 
trực tiếp vào ổ của đèn sợi đốt thông thường. Cho phép thay vào chỗ bóng đèn sợi đốt 
ngay mà không cần thay đổi mạng lưới chiếu sáng. CFL là loại đèn huỳnh quang sử 


71 


dụng chủ yếu vật liệu Triphosphor có đường kính ống đèn nhỏ hơn 5/8 inch. Chúng có 
nhiều hình dạng, dạng ống đôi, ống ba, ống bốn, dạng xoắn, dạng như đèn sợi đốt, đạng 
đường tròn, vuông, dạng đặc biệt, dùng để trang trí. Quang thông của đèn đạt 700 đến 
4800 Im tùy thuộc áp suất hơi thuỷ ngân trong bóng đèn. So sánh với đèn sợi đốt cùng, 
quang thông theo bảng 6.5. 


Bảng 6.4. Một số loại đèn huỳnh quang 


Công suất Quang thông Chỉ số hoàn màu - Tuổi thọ 
Loại đèn 
LÙ/) (m) (CR) (giờ) 
T12 dài 1,2m 40 3050-3150 62 20.000 
T12 dài 1,2m 34 2650+2750 62 20.000 
Với vật liệu huỳnh quang là Triphosphor thì 
T12 dài 1,2m 40 3355+3465 73:82 24.000 
T12 dài 1,2m 34 2915+3025 73:82 24.000 
T9 70-90 20.000 
T10 70:90 24.000 
T8 32 3520 89 15.000-+38.000 
TSƑT 4095 82:88 10.000+20.000 
Đèn huỳnh quang tích hợp. 4800 82:88 20.000--150.000 
Bảng 6.5 
Đèn Công suất (W) - 
CFL 5 9 15 20 L2) 28 39 
Đèn sợi đốt 25 50 €) T5 100 100 150 


Đèn CFL : 13 W +28 W có hiệu suất 30 + 80 Im/W 
Đèn sợi đốt: 40 W + 100 W có hiệu suất 10 + 20 Im/W 


Giá thành ban đâu lớn hơn bóng đèn sợi đốt khoảng 5 lần nhưng tuổi thọ gấp 10 lần 
nên tổng cộng trung bình một bóng đèn CFL trong suốt thời gian làm việc của mình tiết 
kiệm được tiền điện. 

Bảng dưới đây xác định thời gian hoàn vốn của dèn CFL phụ thuộc vào giá thành 
mua chúng và thời gian sử dụng trong ngày. Thí dụ mua một bóng CEL giá 3 USD, mỗi 
ngày thấp 6 giờ buổi tối thì thời gian hoàn vốn là 0,3 năm bằng 4 tháng. 


78 


Bảng 6.6. Thời gian hoàn vốn của đèn CEL- ĐYT năm 


Thờ gian dàng trng Í ngây Chỉ phí ban đầu mua bóng đèn CFI (USD). 

3 6 9 12 16 18 
1 20 40 59 T9 99 119 
2 10 20 30 40 58 
3 0,6 1/2 18 24 3/6 
4 05 09 14 18 2T 
k 0.3 07 1/0 14 li 21 
6 0,3 06 TSI 09 1/2 1, 18 
ti 02 05 07 10 1/2 1,5 
8 02 04 07 09 1,1 13 


Sử dụng đèn CFL sẽ tiết kiệm được năng lượng điện. Nếu tiết kiệm được l1 kWh 
điện sẽ giảm được 0,72 kg CO; thải ra bầu khí quyển từ các nhà máy điện, thì hiệu 
quả bảo vệ môi trường do việc phát triển ứng dụng đèn CFL là vấn để quan trọng của 
quốc gia. 

Kết quả của việc thay thế bóng đèn dây tóc bằng bóng Compact đã được nhiều văn 
phòng, khách sạn áp dụng và đạt được hiệu quả đáng chú ý. Kết quả này được kiểm 
nghiệm tại khách sạn Majestic — Thành phố Hô Chí Minh. Trong khách sạn sử dụng 
1000 bóng đèn dây tóc công suất 40W và 60W. Khi đã thay thế bằng bóng đèn Compact 
11W - OSRAM, 7W, 13W - SELCO. 


Xét vốn đầu tư: 

138 bóng x 180.000đ/bóng = 24.840.000VNĐ 

862 bóng x 75.000 đ/bóng = 64.650.000VNĐ 
“Tổng: 89.490.000 VNĐ 
Về điện tiêu thụ của bóng đèn: 
“Thay bóng dây tóc 60W bằng bóng đèn Compact 13W tiết kiệm được 60 — 13 = 47W 
Thay bóng dây tóc 40W bằng bóng đèn Compact 13W tiết kiệm được 40 ~ 13 = 27W 
Thay bóng dây tóc 40W bằng bóng đèn Compact 13W tiết kiệm được 40 - 11 = 29W 
Tổng 1000 bóng tiết kiệm được 27,097 kW, bình quân thời gian sử dụng đèn là 

17giờ/ngày —> Tiết kiệm được điện hàng năm là: 


79 


§0 


27,097 kW x 17giờ/ngày x 365 ngày = 168.136 kWh/năm 
Thành tiền là: 168.136 x 1.250 = 210.170.000 đ/năm 
Thời gian thu hồi vốn: 
210.170.000 : 12 tháng = 17.514.166 đ/tháng 
89.490.000 : 17.514.166 = 5,11 tháng 
Về mỹ quan: 
~ Tăng mỹ quan. 
- Tăng tuổi thọ các chụp đèn trang trí. 
- Giải phụ tải nhiệt phải làm lạnh cho các máy lạnh. 


Đền huỳnh quang tích hợp CFL 


Ñ| Logi móng đèn seriARM hoờn thiện cho loại 
Si đòn tồn quơng thỏ trần, đổy lò mội trong. 
..... những lợi đớn đẹp vờ có hiệu suốt chiếu. 
*} sóng lên nhết hiện ngy. Với hiệu suốt cơo, 
SÉ —”” choŠ lớn quang phôn bổ ónh sóng rộng 
đồng đều. 


Bộ máng đèn hưỳnh quang loại âm trần- Đèn chiếu sáng ARM Series 
- Đối với lưới điện quốc gia: Giảm được 27,1kW công suất cho hệ thống điện quốc 
gia đặc biệt trong giờ cao điểm. Với suất đầu tư là 900USD/kKW để xây dựng nhà máy 
điện mới, như vậy ngành điện đã tránh không phải đầu tư 24,387 USD. 
~ Đối với môi trường: Nhà máy điện khi sản xuất ra 1kWh điện sẽ phát ra môi trường 
0,72kg CO, do đó với 168.136 kWh tiết kiệm được, khách sạn sẽ giúp giảm 121,1 tấn 
CO; phát thải hàng năm ~> góp phần giảm ô nhiễm và bảo vệ môi trường 


6.6. TIÊU CHUẨN CHIẾU SÁNG - TCXD 16:1986 


Theo đặc điểm công việc, các phòng của công trình công cộng chỉa thành 3 nhóm 
như sau: 

4) Nhóm 1: Bao gồm: Văn phòng, phòng làm việc, phòng thiết kế, phòng bác sỹ, 
phòng mồ, lớp học, giảng đường, phòng thí nghiệm, lớp mẫu giáo, phòng đọc .v.v... trong 
đó người làm việc phải tập trung lên mật làm việc để làm những công việc chính xác. 

b) Nhóm 2 Bao gồm: Phòng ăn uống, gian bán hàng của cửa hàng mậu dịch, gian 
triển lãm, gian trưng bẩy tranh ảnh, phòng nhận trẻ, v.v.. trong đó cần phân biệt vật ở 
nhiều hướng quan sát và quan sát không gian xung quanh. 

e) Nhóm 3: Bao gồm: Phòng hoà nhạc, hội trường, gian khán giả, phòng giải lao của 
nhà hát, câu lạc bộ, rạp chiếu bóng, sảnh vào, phòng giữ áo mũ...trong đó tiến hành chủ 
yếu việc quan sát không gian xung quanh. 


8l 


Bảng 6.7. Độ rọi nhỏ nhất trên mặt làm việc khi sử đụng 
hệ thống chiếu sáng chung trong nhà ở và công trình công cộng, 


Độ rọi nhỏ nhất (Jx) 
"` Chếu | Chiếu 
Tên công trình, gian, phòng Nhóm Mi Äthdộ sáng |sáng bằng Ghi chú 
öng|_ rọi- Độ cao Ớ 
phòng vo | cách mài sản bằng | đèn nung 
h đènHQ| sáng 
(m) 
ñ) (2 | ú 6) (6) ƯÚỤ 
I. Cơ quan hành chính sự nghiệp, viện thiết kế, viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật Chiếu sáng bằng đèn 
huỳnh quang 
1.1. Phòng làm việc, văn phỏng lÌ llb | Ngang0,8 | 200 400 | Cẩn phải đặt ổ cảm để bổ 
xung chiểu sáng tại chỗ 
1.2, Phòng thiết kế, vẽ kỹ thuật, can đồ hoạ 1 la | Ngangô8 | 400 200 nÌ 
1.3. Phỏng đánh máy, máy ví tính. 1 | lla | Ngang0/8 | 300 150 n\ 
1.4. Phòng nghiệp vụ của ngân hàng, 1 | llb | Ngang08 | 200 100 nt 
quỹ liết kiệm, bưu điện 
1.5, Kho lưu trữ hỏ sơ 1 
¡ _ 8 Bản làm việc lb | Ngang08 | 200 100 |n;dùngdènloạ chốngcháy 
b, Giả để hồ sơ - |Đứng10(ên| 75 30 n 
giá) 
1.6, Phòng ïn ốp sét 1 
a. Bộ phận trình bảy llb | Ngang08 | 200 100 m 
| b.Bộ phận chuẩn bị và chế tạo khuôn in llla | Ngang-0,8 150 T5 
©. Bộ phận in llb | Ngang08 100 50 
1.7, Phỏng in ôzanils (in bằng ảnh sáng) 1 |IIb| Ngang08 | 100 50 
L8. Phỏng ảnh 1 |Ilc | Ngang08 T6 30 
Ì 1.9, Xưởng mộc, mỏ hình, sửa chữa + | Ha | Ngạng08 | 160 | 78 - | Cảnphäidatổcảmdổbổ 
HỆ xung chiếu sáng tại chỗ 
l1 10. Phòng họp, hội nghị, hội trường 2 - Ngang-0,8 150 T5 
: 1.11, Phỏng giải lao (hành lang ngoài 3 lilc Sản T6 30 
Ị phòng họp, hội nghị, hội trường) : 
l& 
1.12. Phòng thí nghiệm 1 |lb | Ngang08 | 200 100 n\ 


8 


[ D ø]ø| ø |ø] ® ø 
II. Trường phổ thông, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. 
2.1. Phòng học, giảng đường, lớp học 1 |llb 
a. Bảng Đưmgtrên bảng| 200 100 
b. Bàn học Ngang-08 | 200 | 100 | 
2.2, Phòng thí nghiệm, xét nghiệm 1 | llb | Ngang08 | 200 100 
2.3. Phòng hoạ, vẽ kỹ thuật, thiết kế đồ án 1 lb 
mòn học, đồ án tốt nghiệp. 
a, Bằng Đứng trên bảng| 200 100 
b, Bàn làm việc. Ngang08 | 300 180 
2.4. Xưởng rèn 1 | la | Ngang08 - 100 | Độ rợităng 1 cấp theo mục 
2,2h của TCVN 3743-83. 
25. Xưởng mộc 1 |Hia | Ngang08 | 200 | 109 
28. Phòng nữ công. 1 
ä. Học thêu, may Ib | Ngang08 | 200 100 
b. Học nẩu ăn Iib | Ngang08 | 200 TB` 
2.7. Gian TDTT 2 Sản 200 100 | Bảo đảm độ rọi ởcả2 bên 
Đứng20 T8 30 bề mặt đứng qua trục dọc 
của phòng, 
2.8. Văn phỏng, phỏng làm việc của 1 | le | Ngang08 | 1089 §0 Cần phải đặt ổ cảm để bổ 
giáo viên, phỏng hiệu trưởng xung chiếu sáng tại chỗ 
2.9. Phòng chơ, giải lao 3 | Ilc Sản T5 30 - 
2.10. Hội trường, phòng khánh liết, 
giảng đường có chiếu phim 3 Sản 200 | 100 
2.11, Sân khấu của hội trường - | - | Đứng15 | 180 T8 
2.12. Kho dụng cụ, đồ đạc, trang LBị llc Sản T5 30 |L— 
II, Thư viện 
3.1. Phòng đọc 1 | llb | Ngang0,8 2 100 Đặt ổ cắm 
bổ xung chiếu sáng 
3.2. Phòng danh mục sách 1 | le |Đứngtẻnmät| 150 T8 nt 
để danh mục 
3.3. Phỏng cấp thể độc giả 1 |le| Ngang08 | 150 Lc) n 
3.4. Phỏng trưng bảy, giớ thiệu sách 1+ | lle | Ngang08 | 100 50 nt 
mới xuất bản | 


83 


) 2 19 “ ) @ lÚ) 
3.5. Kho sách 1 |lleJ Đứng10 T5 30 | 
trên giả 
3.6. Phóng đóng bàa, đồng sách 1 |lIb| Ngag08 | 100 | 50 Sử dụng đòn 
loại chống cháy 
IV. Nhà hát, rạp chiếu bóng, CLB, nhà triển lãm 
4.1. Hội trưởng 
a. Hội trưởng trung tâm của cả nước có 2 | - | Ngang08 | 400 200 [Độ rợ tầng 1 cẩp khi công 
chức năng tổ chức những hoạt động tình có ý nghĩa chính trị 
chính trị, văn hoá quan trọng 
b, Hội trường trung tâm tỉnh, Thành phố. 2 ˆ Ngang0,8 | 200 100 |Đô rọi lăng 1 cấp khi công 
trình œ ý nghĩa chính tị 
__|uan trọng 
4.2. Gian khán giả của nhà hát, cung văn 3 Ngang0,8 | 100 TẾ 
hoá, phỏng hoà nhạc, rạp xiếc 
4.3. Gian khán giả của CLB, nhà văn hoá, 3 Sàn Tễ 50 
phỏng giải lao của nhà hát | 
| +4 Gantrểnlam 2 |Ib | Ngng08 | 200 | 100 ni 
4.5. Gian khán giả của rạp chiếu bóng có: 3 
~ Trên 800 chỗ ngồi Ngang0,8 Lc) 5 
~ Dưới 800 chỗ ngồi Ngang0,8 * 30 
4.6. Phòng giải lao của rạp chiếu bóng, 3 |llc Sản 100 50 Độ rợ tăng † cấp do yêu 
nhà văn hoá, CLB cầu thích nghỉ của mắt 
4; 2n Le EN| 
4.7, Phòng sinh hoạt chuyên đề 2 | Ic | Ngang-08 100 50 Cần phải đặt ổ cắm để bổ 
Xung chiếu sáng tại chỗ 
+ 
4.8. Phòng đặt máy chiếu phim, thiết,bị - | le | Ngang0,8 T5 LỦU nk 
âm thanh, Lbị điều khiển ánh sáng 
4.9. Phòng của diễn viên, phòng hoá trang 1 Jlle | Trênmặt 100 50 __. | Sử dựng đèn huỳnh quang 
diễn viên ở có cải tiến vớ sự truyền màu 
gần gương 
\V. Nhà trẻ và trường mẫu giáo 
5,1. Phòng nhận trẻ 2 | le | Ngng08 | 100 | 50 
5.2. Phỏng nhóm trẻ, phòng chơi, học hát, 1 lib | Ngang0,8 100 50 - 
Imúa, tập thể dục 


84 


q) (2 |9 lUÌ (8) (8) 0 
5.3. Phòng ngủ 2 | le | Ngang08 T 30 
5.4. Phỏng dành cho trẻ em bị ốm, 2 | lle | Ngang0,8 Tỗ 30 - 
phòng cách lì 
'VI. Nhà nghỉ 
I6.1. Phòng ngủ 2 |lle | Ngang0,8 T6 50 Cần phải đặt ổ cấm đổ bổ 
xung chiếu sáng tại chỗ 
\VII. Bệnh viện, nhà điểu dưỡng 
7.1. Phòng mổ { | lla | Ngang08 | 30 150 | Trên bàn mổ phải tang bị 
thêm đèn mổ đảm bảo độ 
rợi 3000ux. 
7.2, Phòng gây mê, phỏng đề, phòng. 1 | lla | Ngang08 | 300 480 | Cảnphải đặtổ cảm để bổ 
hậu phẫu, phòng băng bó xung chiếu sảng tại chỗ 
7,3. Phòng bác sĩ, phỏng khám bệnh 1 |llb | Ngang08 | 200 100 nt 
7.4. Phòng liệu pháp vật ÍÍ 1 | le | Ngang0,8 75 30 lộ 
7.8. Phòng (khoa) Xquang + |lle | Ngang08 | 75 30 mr 
7.6. Phòng bệnh nhân 2 | te | Ngang0,8 T5 S0 ni 
T,T,Phòng hội chuẩn, giảng đường + |llb | Ngag08 | 20 | 19 nÌ 
7.8. Phòng y tá, hộ lý, phỏng trực của vá, | 1 | Ha | Ngàng08 | 150 | 75 n 
hộ lý 
7.9. Phỏng bác sỹ trưởng khoa 1 | Ib| Ngangô8 | 209 | 100 nr 
1.10. Phòng xét nghiệm 1 |lIb | Ngng08 | 200 | 109 nt 
7.11. Phòng dược 
a, Gian bán hàng 2 | llc | Ngang08 | 100 50 
b. Nơi nhận đơn thuốc và để thuốc đã 1 |lla| Ngang08 | 150 T5 a 
pha chế 
7.12. Kho thuốc dụng cụ yiế - | le | Đứmg1ô TB 30 
(rên giá) 
7.13. Phòng để nồi hấp diệt trùng - |e| Ngạg08 | 76 | 3 
T.14. Buồng máy phóng xạ - |lle | Ngag08 | 78 | 3 
7.16, Phòng để chăn màn, nơi gửi đồ đạc - | le | Đứng10 T5 30 
của bệnh nhân (trên giá) - _ 
7.16. Nhà xác. È- Ngang-0,8 T5 30 
7.17. Phòng đăng ký 1 | le | Ngang08 | 100 | 7% | cảnphäđậtŠcấmđổbổ 


xung chiểu sáng lại chỗ 


85 


q) 2 ]@ | ƯƯÌ ] Ø (9 Ø) 
VIII, Phòng y tế “| 
8.1. Phỏng chờ khám 2 |Ilc | Ngang0,8 T5 30 bị 
8.2. Phòng đăng ký, phòng nhân viên trực, 1 | llc | Ngang-08 100 50 n 
phòng của người phụ trách 
8.3. Phỏng bác sĩ, phỏng băng bỏ, 1 | lb| Ngang08 | 200 | 100 nh 
8,4. Phòng liệu pháp vật lý 1 | Ilc | Ngang0,8 78 30 
8.5. Buồng để nổi hấp tẩy trùng, kho thuốc llc | Ngang08 | 75 30 
và bông băng 
IX. Cửa hàng 
9.1. Gian bán hàng của cửa hàng sách, cửa | 2 | Ile | Ngang0,8 | 50+ | 75+ - 
hàng vải, quần áo, bách hoá, CH mỹ 
nghệ vàng bạc, lưu niệm thực phẩm 
9.2. Glan bán hàng của cửa hàng bán đồ 2 | le | Ngang08 | 100 §0 - 
gỗ, VLXD, đổ diện, văn phòng phẩm ' 
9,3. Nơi thu tiền, phỏng thủ quỹ 1 | le | Ngang08 | 100 78 
9.4. Kho để hàng hoá | lllc Sàn TẾ 30 
\X. Cửa hàng ăn uống và dịch vụ 
10.1. Phòng ăn của cửa hảng ăn uống 2 | lle | Ngang08 | 100 50 - 
10.2. Nơi giao đồ ăn uống 2 |Ib| Ngang0,8 | 100 50 - 
10,3, Bếp 1 |llb | Ngang08 | 10 50 
10.4, Kho để thực phẩm - | IG Sản h s0 
10.5. Nhà tắm công cộng 2 
a. Phỏng đợi llb | Ngang08 | 100 50 
b. Phòng thay quần áo. Jlle | Ngang08 | 76 30 
„ 0 Phòng lẫm hoa sen li Sản T5 30 Cẩn sử dụng đèn huỳnh 
'quang loại chống thắm nước 
10.6. Hiệu cắt tóc, uốn tóc 1 |llb| Ngang98 | 100 T5 Cần phải đặt ổ cấm để bổ 
Xung chiếu sáng tại chỗ. 
10.7. Hiệu ảnh 
a, Nơi tiếp khách vả trả ảnh llb | Ngang08 | 100 50 nŸ 
TEEN: 
L b. Phòng chụp llc | Ngang-08 78 30 nk 
©. Phòng sửa ảnh, sửa phim (rơ tú) llb | Ngang08 | 100 75 nk 


§6 


) 3 (2 19 lƯÌ &) (6) lỰÌ 
10.8. Cửa hàng nhuộm hấp tẩy giặt là 
a, Nơi giao nhận hàng llb | Ngang08 | 100 50 ni 
Đứg+0 | 75 30 
(trên giá) 
b, Phòng nhuộm, tẩy hấp, giặt là llb | Ngang08 | 100 50 
10.9. Cửa hàng may do. 1 
a. Buồng đo, thử Ic | Đứng15 100 50 
b. Phân xưởng máy. la | Ngang08 | 400 200 
©. Bộ phận cắt la | Ngang08 | 300 | 180 
d. Bộ phận là, hấp lla | Ngang08 | 150 Tố 
10.10. Cửa hàng sửa chữa. 1 
a. Mũ, đồ da, vải bạt lc | Ngang08 | 300 150 
b. Giấy dáp, đồ điện la | Ngang08 | 150 T5 
c. Đồng hồ, đồ kim hoàn la | Ngang08 | 300 180 |Khi sử dụng chiêu sáng hốn 
hợp quy định độ rợi tiêu 
| lR |chuẩn là 1.0000x 
di Máy ảnh, máy thu thanh, vô luyến la | Ngag08 | 300 | 180 nh 
truyền hình, máy chiếu phim 
10.11. Cửa hàng băng ghỉ âm đa hát 1 
a. Phòng ghi, sang băng và nghe băng llb | Ngang08 | 100 50 
b. Kho chứa băng ghi âm, đĩa hát - | le | Đứng1ô T5 30 - 
'XI. Khách sạn 
11.1. Phỏng địch vụ, nơi giao địch vớ khách | † l | Ngang08 | 150 L2 Cần phải đặt ổ cắm để bổ 
xung chiếu sáng tại chỗ -| 
11.2. Phòng bán hàng mỹ nghệ, 2 | Ic | Ngang08 | 100 §0 nt 
đồ lưu niệm 
11.3. Phòng ăn 2 | le | Ngang08 | 10 50 - 
11.4. Phòng chiêu đãi, hội nghị 2 | llb | Ngang08 | 200 100 nÀ 
1.5. Bar, vũ trường 2 Ngang08 | 75 30 n 
11.6. Quầy bar 2 - | Ngang08 | 100 50 nÌ 
11.7.Phỏng khách 2 - | Ngang08 | 100 50 nỶ 
11.8. Phỏng ngủ 2 Ngang0,8 T5 30 n 


87 


) (2 18 VÀ L) 6 | lU) 
11.8. Phòng nhân viên phục vụ (NV phục 2 † Ile | Ngang0.8 75 30 ni 
vụ bàn, buồng, bếp, NV bảo vệ...) 
11.10. Phỏng là quần ảo, đánh giầy ] 1 | le} Ngang08 | 100 50 nk 
|XII. Nhà ở 
12.1. Phòng ở bù - | Ngang08 | 75 50 
12.2. Bếp - - Ngang-0,8 T5 30 
12.3. Hành lang, buồng tắm, buồng WC 6| - - | Ngng08 | - 30 


Chú thích (Bảng 6-7): 
- Đối với những phòng thuộc nhóm 1 và nhóm 2 không nêu trong bảng 6-7 được phép lấy 
trị số rọi theo bảng 6-8; 
- Cần phải áp dụng các biện pháp dược trình bày trong phụ lục 3 để hạn chế chói loá phản 
xụ từ mặt làm việc ở trong các phòng thuộc nhóm l và nhóm 2; 


- Trong các phòng tắm phải thiết kế chiếu sáng tại chỗ để tạo ra độ rọi tại mặt phẳng 
đứng, trên chậu rửa mật là 75lux khi đùng đèn huỳnh quang, 30lux-đèn nung sáng; 


- Độ rọi trong bảng 6-7 có ký hiệu * xem chú thích ở bảng 6.8. 


Bảng 6.8: Độ rọi trên mặt làm việc hoặc vật cần phân biệt 
trong các phòng ở khi chiếu sáng chung đều 


, k - F : Độ rọi nhỏ nhất (lux) 
. thước vật Cấp Phản cấp Tíh chất thời gian Í Gấu sáng bàng Ï Chiều sing bằng 
n phân biệt | công việc của công việc 
đèn huỳnh quang | đèn nung sáng 

Từ 0,15 đến 0.30 | a Thường xuyên 400 200 
b Chu kỷ từng đợt 300 150 
L Không lâu 180 T5 
Tử 0,30 đến 0,50 II a Thưởng xuyên 300 150 
b Chu kỳ từng đợt 200 100 
lễ € Khóng lâu 100 50 
Trên 0,80 II a Thường xuyên 150 T§ 
b Chu kỹ từng đợt 100 50 
6 Không lâu T5 30 


Chú thích: Được phép tăng trị số độ rọi quy định trong bảng 6-8 lên 1 bậc khi có yêu cầu về 
mặt vệ sinh hoặc chuyên ngành (ví dụ: Phòng ăn, bếp, gian bán hàng của cửa hàng, phòng mổ, 
gian khán giả, phòng máy... 


88 


Bảng 6.9. Độ rọi nhỏ nhất trong các phòng phụ trợ 


Nhó Mặt phải h độ rọi | Độ rọi ấ 
Tên phông [ óm lặt phẳng quy định độ rọi | Độ rọi nhỏ nhất giản 
phòng | và độ cao cách mật sản(m) (x) 
Sảnh vào và phòng gửi áo 3 
ngoải cửa 
a. Các trường đại học, Sản T5 
phổ thông,  KTX, 
khách sạn, nhà hái, 
0LB 
b, Các công trình công Sàn 50 
cộng khác 
Cầu thang 3 
a. Các cầu thang chính Chiếu nghỉ và các bậc thang 50 
b. Các cầu thang khác | — Chiếu nghỉ và các bậc thang 30 
Sảnh đợi thang máy 3 §àn T6 
Cần phải đặt ổ 
Phòng thường trực ? Ngang-06 50 cắn để bổ xung 
š chiếu sáng tại chỗ 
Hành lang lối đi, nhà cầu k 
a. Các hành lang và lối Sàn 50 - 
đi chính 
b. Các hành lang và lối Sân 30 - 
đi khác 
Tầng giáp mái k Sàn LÍ - 
Phòng WC trong các công 3 
trình công cộng 
a. Buống rửa mặt, Xí, Sản 50 
buồng WC phụ nữ 
b. Buồng lắm hoa sen, Sân 30 
buồng gửi quân áo 


Chú thích: Độ rọi trong bảng 6-9 có ký hiệu (+) yêu cầu sử dụng đèn nung sáng. 


89 


Bảng 6.10. Tiêu chuẩn chiếu sáng ISO 8995: 1989 (Trích) 


Kiểu nội thất, công việc Độ rợi (lux) Loại 
Văn phòng 
Các phỏng chung, đánh máy vitính 300-500-700 A-B 
Phòng kế hoạch chuyên sâu 500-750-1000. AB 
Phòng đồ hoạ 500-750-1000 AB 
Phòng họp. 300-500-1000 A-B 
Bệnh viện 
Chiếu sáng chung 50-100-150 A-B 
Phỏng khám 200-300-500 lã A-B 
Trực đêm 3-5-10 AB 
Phòng mổ, chiếu sáng tại chỗ 5000-10000-15000 AB 
Các cửa hàng 
Trung tâm buôn bán lớn, siêu thị 500-750 B-C 
Cửa hàng nhỏ. 300-500. BC 
Trường học 
Lớp học 300-500-700 
Văn phòng 300-500-700 A-B 
Phòng thí nghiệm IR 300-500-700 A8 
Đại sảnh 150-200-300 c0 
Các vùng không gian trong nhả 
Vùng thông gió, hành lang 50-100-150. Rí D-E 
Cầu thang, thang máy. 100-150-200. eD 
Nơi gửi áo khoác ngoải, nhà WC. 100-150-200 GD 
Nhà kho 100-150-200. DE 
Công nghiệp điện 
Chẻ tạo cáp 200-300-500. B-C 
Lắp ráp mạng điện thoại 300-500-750. A-B 
Lấp đường dây 500-750-1000 AB 
Lắp ráp radio, vô tuyến 750-1000-1500. A-B 
Lắp ráp các bộ phận cực kỹ chính xác, điện tử 1000-1500-2000 A-B 


A - Chất lượng công việc rất cao, công việc yêu cầu chính xác thị giác cao. 
B - Chất lượng công việc cao, công việc đòi hỏi thị giác cao. 

C- CLCV trung bình, công việc đòi hỏi thị giác vừa. 

D- CLCV thấp, công việc ít đòi thị giác. 


E - CLCV rất thấp, những nơi ít có người qua lại, công việc đòi hỏi thị giác thấp. 


90 


Bảng 6.11: Độ rọi khuyến cáo 


Không gian, loại hoạt động Độ rọi (lux) 
Vị trí công cộng,xung quanh có bóng tối 20- 30- 50 
Tiền sảnh, lối vào toà nhà 60- 75- 100 
Nơi làm việc, công việc không đòi hỏi chăm chú nhiều. 100- 150- 200. 
Ánh sáng xung quanh máy tính =Ï 200- 260- 300 
—- 

Công việc đòi hỏi thị giác có 

~ Độ lương phản cao hay vật nhìn có kích thước lớn 200- 300- 500. 

~ Độ tương phản trung bình hoặc kích thước lớn 00- 750- 1000 

- Độ tương phản yếu kích thước rất nhỏ 1000- 1500- 2000. 

~ Độ tương phản nhỏ và kịch thước rất nhỏ, thời gian nhìn rất dài 000- 3000- 5000 


Thực hiện nhìn chính xác cao trong thời gian rất cao. 


§000- 7500- 10000 


Thực hiện công việc nhìn đặc biệt, có độ tương phản cực yếu và kích thước cực nhỏ 


10000- 15000- 20000 


Ngoải vườn: 
- Đường chiếu sáng chung 50 
~ Đường đi, bậc thêm 100 
Sân thể thao: 
~ Sân bóng rổ' 100 
~ Sân lennis: 00 
Công viên: 
~ Nơi số người qua lại nhiều 280 
« Nơi số người qua lại ít 80 
240 


~ Nơi số người qua lại trung bình 


9 


Bảng 6.11a: Độ rọi khuyến nghị 


Các yêu cầu Các khuyến nghị 
Giới hạn 
Độ rọi (Lux) ì 
Thể loại Am. „ni (Le) (chói Index 
Chức năng không gian | Mật độ quang 
công tỉnh Chiếu sản 
thông (LPD) 9 | xung | - 
chung vả cho Thấp | Cao 
' quanh 
công việc 
1 tả 4 4 § § tả § 
hông cỉ 
Căn hô Các căn hộ/Không gian cộng HN 300 
đồng 
|Hanh lang, không gian chung 8 tổ _| 
Hành lang, vùng cho hoạt 
lân hài 14 300 
NoânBảng động viết 
(Quầy thu ngân 1ô 500 
IGiáo đi 
Công tH Đền Nhà thờ/Giáo đường Do %6 160 ~ 300 
tôn giáo |thái 
Nhà tắm |1 150 100 200 
lù/khách. khô 
lan bi.- 16 78 50 | 190 
gian chung 
— 
JPhòi ủ/khách, khôi 
2 coi 20:0 t6 30 200 | 500 
gian để đọc. 
Khách sạn |Hành lang, thai láy, than 
Sh D NHIONN HỆ TAND - c8 160 100 | 200 
thường 
|Phòng tiệc lớn, triển lâm 19 500 300 790 
'Hành lang, Front Desk, 
ê 18 200 
không gian đọc lai 50 
Hành lang, chiếu sáng chung 14 150 100 200 
Thư viện |Thư viện 15 300 100 200 500 19 
|Kế toán 16 300 100 200 800 49 
|Không gian nghe nhìn 14 300 100 200 500 19 
'Văn phòng |Khu hội thảo. 14 300 100 200 500 16 
— — 
|Văn phỏng chung và riêng 14 300 100 200 500 19 
Hành lang, sảnh, tiếp tân 12 180 100 200 18 Ị 


92 


tụ 2 3 4 § | Lj 7 8 
Nhà in |Khuin off-set và in đúp 18 300 100 200 500 19 
'Đồ ăn nhanh / cafe 16 T6 50 100 
Nhà hàng |Ăn tối thư giãn 14 T5 $0 100 
'Bar!sảnh 12 Tổ 50 100 
|Kiểu truyền thống, cỏ quải 
B242! 24 16 30 100 | 200 | 500 | 19 
bo, tiền 
Kiểu truyền thống, oó wall 
Siêu thị lsplay 15 300 100 200 500 19 
bán lẻ, cửa 
4 
hàng, kho [Tự phục vụ 1 300 100 200 500 19 
'Siêu thị 20 500 175 300 T50 2 
'Sảnh đợi lónfđi m 
ảnh đợi lớn/dịch vụ nhiều § 160 
tầng 
Bệnh xá |Bệnh xá 14 300 200 300 
|Cấp phổ thông 15 300 200 500 
'Trường học| Í † 
\g họ [rường đại học/cao cấp/kỹ 1 300 200 | 500 
thuật 
lKhu tư vấn, không gian 1 400 200 s00 
|chung 
Khu tư vẩn, thăm khám 20 500 300 | 750 
lHành lang, không gian 8 150 100 200 
chung, phòng đợi 
Hành lang của các khoa 10 200 150/5 | 30010 
phòng, ngày/đêm 
Bệnh viện | hông thí nghiệm, không 15 300 200 | 500 
gian chung 
IPhòng thí nghiệm, thăm 20 g00 300 150 
khám 
|Khu y tá 16 300 200 500 d< 
Quản lý ha giường bệnh, 14 150 100 200 
không gian đọc lÌ 
Phẫu thuật, không gian 1 300 200 500 
chung 


93 


Bảng 6.11b. Hiệu suất đèn tối thiểu và thất thoát Ballast 


Năng lượng Đường kính Chiều Hiệu suất tối Thất thoát 
đèn đài thiểu đèn Ballast 
18 26 800 55 kì 1 - đèn điện từ 
4 1 - đèn điện tử 
: 6 2- đèn điện tử 
È ke mà 3 26 1200 86 8 1- đèn điện từ 
4 1 - đèn điện từ 
tá 2 - đèn điện tử 
58 26 1500 66 NIA Không xác định 
9 42 
€ompact " s2 
huÿnh quang 15 57 
integral 20 R| 5 
23 §2 
Lí 54 6 
€ompal | fÚ kIÃ L 
huỳnh quang 11 78 § 
môđun 1 † % 5 
18 63 hú 
50 57 10 
T0 64 16 
100 53 16 
150 T6 20 
HD 175 70 22 
250 14 26 
320 67 28 
400 68 30 
1000 104 60 
1500 98 85 
40 10.8 
Sợi đốt ø dễ 
L) 12.7 
100 13.6 


94 


Bảng 6-12. Những đặc điểm chung nhất của các loại bóng đèn 


—== 
Đèn sợi | Đèn sợ đốt |Đèn huỳnh ở Đèn hơi |Đàn hơi im là bà xã ke 
đối | Hai Š lngỳ [Halde |" sống | Énh Sáng 
logen quang trừng hp luỷ ngân| loại Halide MU tháp 
Công suất (w) | 3-1800 10-1800 4-216 4-ð§ |40-1250| 32-2000 | 35-1000 | 18-180 
|hieu suất (Lnjw)| _ 4-24 8-33 49-89 24-08 | 19-43 § 39-86 221 18 | 50-150 
Thời gian sống | 175-2000 | 2000-4000 T500- 7000- 24000 |6000-20000| 16000- | 12000- 
trung bình (hrs) 24000 20000 24000 | 18000 
Chỉ số màu 100 100 49-92 82-86 16-50. 65-92 21-85 0 
Nhiệt độ màu 2800 3000 3000, 2700, 4400, |3100,4100,| 2100, 1740 
3500, 3000, 5700 5000 2700 
4100.5000 3500, 
4100, 5000) 
Chỉ phí tiêu hao | Cao Cao Thấp |Trungbinh| Trung | Trung binh | Thấp Thấp 
bình 
HE E5 
Kích thước. Gọn Gọn Dài Gọn Gọn Gọn Gọn Lớn 
Thởi gian Tức thời Tức thời 0-5giây 0-]ph 3-9ph 3-5ph 3-4ph 7-9ph 
bật sáng 
Thời gian bật | Tức thời Tức thời Tức thời | Tứcthởi | 1020ph|  4-20ph ph | Tức thời 
sáng li l 
Độ ổn định Tốt Rấtết | Tốuiấtốt | TếUiấttốt | Tốttốt Tốt |TốMrấtốt| Rấttốt 
quang thông. MÃ 


(*): Chỉ phí tiêu hao tính bằng tổng chỉ phí tiêu hao. cho nguồn sáng và năng lượng trong suốt 
cuộc đời. 


6.7. CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NGUỒN SÁNG 


Chiếu sáng tiện ích đòi hỏi sự lựa chọn tối ưu các nguồn sáng và điều khiển chúng 
một cách tối ưu để nhằm nâng cao hiệu quả chiếu sáng, đem lại hiệu quả cao nhất cho 
người sử dụng với chỉ phí cho năng lượng sử dụng thấp nhất. Để đảm bảo đạt được yêu 
cầu trên đây cần lựa chọn đúng đắn các loại đền bao gồm cả bộ phận phụ trợ của chúng 
như chấn lưu và các chỉ tiết khác kèm theo, sau đó thiết kế sắp đặt thành hệ thống chiếu 
sáng đáp ứng yêu cầu đặt ra. 

Thông thường trong sử dụng không tận dụng được hết hiệu suất của hệ thống 
chiếu sáng và gây ra lãng phí. Ngày nay chiếu sáng tiện ích có thể loại trừ được những 
nhược điểm trên. Chiếu sáng tiện ích được đặc trưng, bởi sự phát triển khả năng vận hành 


95 


có điều khiển các hệ thống chiếu sáng. Đối với đèn huỳnh quang đã thay thế chấn lưu 
sắt từ bằng chấn lưu điện tử loại công suất điều khiển cùng với bộ cảm biến quang đề kết 
hợp được chiếu sáng nhân tạo và chiếu sáng tự nhiên. Có thể sử dụng nhiều loại cảm 
biến khác nhau như: Bộ cảm biến chiếm chỗ, cảm biến thời gian, cảm biến quang, đã 
góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống chiếu sáng. Nhiều hệ thống chiếu 
sáng có điều khiển sẽ tiết kiệm năng lượng do việc giảm được những chỉ phí năng lượng 
vô ích. 

Cùng với sự phát triển của kỹ thuật số trong vài năm gần đây và xu thế giao lưu trên 
mạng toàn cầu, hệ thống chiếu sáng có điều khiển đang bất đầu một giai đoạn mới của 
mình- Hệ thống điều khiển số trực tiếp (DDC). Đây là hệ thống điều khiển mà các bộ 
phận của nó có thể phân tán theo địa điểm nhưng liêu lạc trực tiếp với nhau thông qua 
các DDC như là các nút của một mạng điều khiển. Dưới đây là hai dạng cấu hình hệ 
điều khiển chiếu sáng. 


Photo Molion 


§8fS0r delecion Dimmer 


Bộ điều cabinet 
khiển từ xa Đàn huỳnh quang 
Q9 Đèn nung sáng 
mmodem 
CLZE | Neon (ompacL 
Máy tính 


Hình 6.3. Điều khiển chiếu sáng kiểu tập trung 


9% 


Chương 7 
THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ 


7.1. KHÁI NIỆM THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ 


7,1,1. Thông gió 

Thông gió là quá trình thay không khí trong phòng đã bị ô nhiễm (do nhiệt độ và độ 
ẩm tăng, đo tích tụ nhiễu khí độc hại như CO,...) bằng không khí tươi lấy từ ngoài trời 
không qua khâu xử lý (không cần máy lạnh...). Vậy để thực hiện quá trình thông gió cần 
tạo ra sự chuyển động ngược chiều của hai dòng không khí: không khí ở trong phòng 
chuyển ra ngoài, không khí ngoài trời vào trong phòng. Hệ thống thông gió là các hệ 
thống thông gió cấp, hút thải bụi, thải khí độc. Hệ thống bao gồm đường ống, các chỉ 
tiết và thiết bị. 

Có hai hệ thống thông gió: thông gió tự nhiên và thông gió cưỡng bức. 

- Thông gió tự nhiên là thông gió trong đó sự chuyển động của hai dòng không khí 
trong và ngoài là chuyển động tự nhiên gây nên bởi chênh lệch vẻ nhiệt độ hoặc sức gió 
thiên nhiên, Ở đây, không khí trong nhà và ngoài trời trao đổi với nhau qua cưả ra vào, 
cửa số các lỗ thông gió. Thông gió tự nhiên kể cả thông thoáng xuyên phòng theo chu 
kỳ cần được tổ chức nếu không ảnh hưởng đến quá trình công nghệ, đến cảm giác nhiệt 
của người hoặc đến sự bảo vệ vật tư thiết bị trong công trình. 

- Thông gió cưỡng bức là thông gió trong sự chuyển động của hai dòng không khí 
trong và ngoài phòng là chuyển động cưỡng bức tạo ra bởi quạt (có kèm theo hệ thống 
ống dẫn không khí hoặc không có ống dẫn). Quạt có nhiệm vụ hút không khí ngoài trời 
dưa vào phòng và đẩy không khí trong phòng ra ngoài hoặc ngược lại. 

Thông gió cưỡng bức cần được thiết kế khi những điều kiện ví khí hậu và tiêu chuẩn 
vệ sinh không thể đảm bảo bằng phương tiện thông gió tự nhiên. Trong các gian phòng 
có người sinh hoạt, nếu không có hệ thống điều tiết không khí cần lắp quạt trần hoặc 
quạt bàn phụ trợ cho thông gió tự nhiên nếu không ảnh hưởng tới các yêu cầu công nghệ 
hoặc yêu cầu vệ sinh. Số lượng quạt bố trí trong phòng, cần được tính chọn đủ để đảm 
bảo yêu cầu vận tốc gió theo cảm giác nhiệt. Trong điều kiện chưa đủ số liệu tính toán 
có thể chọn một quạt cho điện tích 16+25 mỶ sàn. Quạt phải có cơ cấu thay đổi vận tốc 
gió nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng. Khoảng cách từ quạt trần đến mật sàn không nhỏ 
dưới 2,3 m. 


97 


Thông gió hỗn hợp cưỡng bức và tự nhiên cần được thiết kế khi có thể và được phép 


sử dụng một phần thông gió tự nhiên để thải hoặc cấp không khí. 


Điều tiết không khí cần được thiết kế để: 
- Đảm bảo điều kiện vệ sinh và vi khí hậu theo tiêu chuẩn, khi những điều kiện trên 
không thể đảm bảo bằng các biện pháp thông gió cưỡng bức hay tự nhiên kể cả làm mát 


bốc hơi. 


- Đảm bảo và duy trì điều kiện vi khí hậu và vệ sinh không khí trong nhà hoặc một 
phần nhà theo yêu cầu công nghệ. 
- Đảm bảo và duy trì trong các gian sản xuất điều kiện vi khí hậu tiện nghỉ hoặc điều 
kiện trung gian giữa điều kiện tiện nghỉ và điều kiện cho phép trong các bảng dưới đây 
nếu điều này là hợp lý về mặt kinh tế. 


Bảng 7.1. Thông gió vi khí hậu tối ưu thích ứng với các trạng thái lao động 


Trạng thái Mùa lạnh Mùa nóng 
lao động tC Ọ% Vmis £C 0% Vmis 
Nghỉ ngơi 22:24 60+75 0,1+0,3 24+27 60+78 0,3+0,5 
Lao động nhẹ 22:24 60+75 0,3+0,5 24:27 60+75 0,5+0,7 
Lao động vừa k-: 20:22 60+75 0,3+0,8 23+26 60+75 0,7+1,0 
Lao động nặng 18+20 60:75 0/3+0,5 22:25 60+75 0/7+1,5 
Bảng 7.2. Giới hạn tiện nghỉ vi khí hậu bên trong nhà 
Mùa nóng Mùa lạnh 
Loại hỉnh vị khí hậu 
ức $% Vms | Nhiệt độ bề mặt kết cấu ạ°C t°C @% |Vms 
F—— T——T— 
Ví khí hậu tự nhiên |<29,ð|_ <80 >05 | 29 + 4/B >215| <80 |<0,1 
Vị khí hậu nhân tạo | 26,5 | 60 : 70 03 | 245 | 60+70 | 0.05 


Trong bảng 7.1 và 7.2: 


1C - nhiệt độ không khí, 


@ % - độ ẩm %; 


Vm⁄s - tốc độ không khí, m/s; 
tạ°C - nhiệt độ bể mặt kết cấu; 
B_ - góc bức xạ giữa bể mặt kết cấu với đầu người: B = 1 — 0,8 x/L; 
L=ýF; 
x - khoảng cách giữa đầu người đến mặt kết cấu bao che (tường mái); 
F- diện tích mặt kết cấu bao che. 


98 


7.1.2. Điều hoà không khí 


7.1.2.1 Điều hoà không khí 

Điều hoà không khí là hệ thống xử lý làm mát (hoặc làm nóng không khí vận 
chuyển và phân phối tới nơi cần thiết. Hệ thống bao gồm đường ống, các chỉ tiết và 
thiết bị điều hoà. 

Điều tiết không khí là quá trình xử lý không khí trong phòng vẻ nhiệt độ (giảm, 
tăng), về độ ẩm (giảm, tăng), về khí độc (giảm), về độ ồn gây ra từ máy móc thiết bị cho 
một quy trình công nghệ sản xuất trong các nhà máy. 

7.1.2.2. Quá trình điều hoà không khí 

Điều hoà không khí là quá trình xử lý không khí trong phòng về nhiệt độ (giảm, tăng) 
về độ ẩm (giảm, tăng) và chú ý tới mức độ gây ồn cùng tốc độ lưu thông không khí 
trong phòng cho tiện nghỉ sinh hoạt của con người như cho phòng ở, phòng làm việc, 
nhà hát, thư viện... 

Điều hoà nhiệt độ là quá trình xử lý không khí cho sinh hoạt con người theo nghĩa 
hẹp hơn nghĩa là chủ yếu chú ý tới yếu tố nhiệt độ. 

Như vậy để có thể tiến hành một quá trình điều tiết không khí hay điều hoà không khí 
hoặc điều hoà nhiệt độ tổng quát cần có: 

- Máy lạnh (để giảm nhiệt độ, giảm độ chứa hơi của không khí); 

- Bộ gia nhiệt (để tăng nhiệt độ không khí); 

- Bộ phun ẩm (để tăng độ ẩm của không khí); 

- Quạt, bơm (để vận chuyển không khí hoặc nước); 

- Hệ đường ống dẫn không khí và nước. 


7.1.3. Ảnh hưởng của trạng thái không khí tới con người và công nghệ sản xuất 

Trạng thái không khí được biểu thị bởi nhiệt độ t, độ ẩm tương đối ọ, tốc độ œ, độ 
trong sạch và nồng độ chất độc hại cùng độ ồn. Các đại lượng trên của không khí sẽ tác 
động tới con người và quy trình công nghệ sản xuất. 

7.1.3.1. Ảnh hưởng của trạng thái không khí tới con người 

4) Nhiệt độ 

Nhiệt độ bên trong cơ thể con người luôn giữ ở 37. Để có được nhiệt độ này con 
người luôn sản sinh ra nhiệt lượng. Trong bất kỳ trạng thái nào (hoạt động, nghỉ ngơi, 
ngủ...) con người sản sinh ra lượng nhiệt nhiều hơn lượng nhiệt cơ thể cần để duy trì ở 
37°C. Vậy lượng nhiệt dư thừa này cần phải thải vào môi trường không khí xung quanh 


99 


từ bể mặt bèn ngoài cơ thể người. Lượng nhiệt dư thừa thải vào môi trường xung quanh 
bằng 3 phương thức truyền nhiệt sau: đối lưu, bức xạ, bay hơi. 

Ta biết rằng con người có thể ví như một cái máy tự động, khi nhiệt độ môi trường 
không khí xung quanh t, tăng lên (mùa hè), nhiệt hiện q„ toả ra do đối lưu và bức xạ 
giảm, cơ thể con người tự động tiết mồ hôi để bay hơi nước vào môi trường, nghĩa là 
thành phần nhiệt ẩn q, tăng lên để bảo đâm luôn thải ra một lượng nhiệt q=q, +q,. Hình 
7.1 biểu thị thành phần nhiệt qụ, q, của con người khi ở trạng thái tĩnh phụ thuộc vào 
nhiệt độ không khí xung quanh. 

Qua nghiên cứu thấy rằng con người thấy thoải mái dễ chịu khi sống trong môi 
trường không khí có nhiệt độ t, = 22 + 27%. 


q0 s/) 
80 20 
80 40 
40 Í e0 
20 | Bộ 

0 
5 2 25 30 3 ĐỢC 


Hình 7.1. Quan hệ q4, phụ thuộc vào nhiệt độ không khí 


b) Độ ẩm tương đối 

Độ ẩm tương đối của không khí ọ được tính bằng %, không khí chưa bão hoà  <100%, 
không khí bão hoà ‹ọ = 100%, Độ ẩm tương đối của không khí là yếu tố quyết định tới lượng 
nhiệt ẩn bay hơi q, từ cơ thể người vào không khí. Khi không khí có độ ẩm @ nhỏ, hơi nước 
từ mồ hôi dễ dàng bay hơi vào không khí, còn khi không khí có độ ẩm @ lớn chỉ có một 
lượng nhỏ hơi nước trong mồ hôi có thể bay hơi nên giá trị q, nhỏ. Lúc này nếu nhiệt độ môi 
trường không khí lại cao thì mồ hôi được tiết ra càng nhiêu. 

Sự ra mồ hôi trên da người phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của không khí tĩnh được 
chỉ ra trên hình 7.2. Ta nhận thấy trên đường phân ranh giới mồ hôi ra ít, càng vào sâu 
bên trong miền có mồ hôi thì mồ hôi ra càng nhiều. Ví dụ khi  = 25°C, ọ = 60%, có 
mồ hôi nhưng ít, khi tự = 25°C, ọ = 80%, mồ hôi ra nhiều. 

Qua nghiên cứu ta thấy con người sẽ cảm thấy dễ chịu khi sống trong môi trường 
không khí có độ ẩm tương đối (ọ= 40 +70%. 


100 


s6 


35 
30 2 
25 40 
20 60 
Miền không có 
16 80 
10 
A0 50 80 70 80 90 00) 


Hình 7-2. Miễn có và không có mô hôi 


€) Tốc độ không khí 

Ta biết rằng khí tốc độ không khí tăng, lượng nhiệt toả ra từ cơ thể người bằng đối 
lưu và bằng bay hơi đều tăng và ngược lại. Qua nghiên cứu ta thấy con người sẽ cảm 
thấy dễ chịu khi tốc độ không khí xung quanh khoảng 0,25 m/s. Bảng 7.3 giới thiệu giá 
trị tốc độ không khí xung quanh nên chọn ứng với nhiệt độ không khí. Ta nhận thấy khi 
nhiệt độ không khí tăng thì tốc độ không khí nên chọn cũng tăng nhưng không nhiều. 


Bảng 7.3. Tốc độ không khí phụ thuộc nhiệt độ 


Nhiệt độ không khí xung quanh, °C | 16z20 | 21:23 | 24+ 25 | 246+27 | 28 : 29 >30 
Tốc độ không khí, mís <0/25 | 028+0,3 | 04+06 | 07+1 | 11-13 | 13:15 


Như vậy chúng ta thấy cả 3 yếu tố nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ của không khí xung 
quanh tác động đồng thời tới quá trình toả nhiệt từ cơ thể con người tới không khí. Nói 
cách khác cả 3 yếu tố này đều tác động tới cảm giác dễ chịu của con người. 

4) Nông độ khí độc hại 

Ngoài 3 yếu tố vừa kể trên không khí còn cần bảo đảm có độ trong sạch nhất định. 
Độ trong sạch thể hiện độ bụi bẩn, nồng độ khí độc hại như khí CO; (nồng độ khí CO, 
cho phép phải nhỏ hơn 0,1% thể tích phòng) hoặc các khí khác phát ra từ quá trình sản 
xuất. Độ trong sạch phải bảo đảm ở mức độ cho phép để con người có thể cảm thấy 
thoải mái. 

Ngoài ra yếu tố tiếng ồn do thiết bị máy móc... gây nên cũng làm con người khó chịu 
và ảnh hưởng tới sức khoẻ. Vậy khi thiết kế hệ thống điều hoà không khí cũng phải bảo 
đảm độ ồn nằm trong giới hạn cho phép, ví dụ: độ ồn lớn nhất cho phép cho các hoạt 
động thông thường của con người (phòng ở, phòng ăn, nhà hát, giảng đường, bệnh 
viện...) là 30 + 45 đB, cho các phân xưởng sản xuất là 80 + 85 d8. 


101 


7.1.3.2. Ảnh hưởng của trạng thái không khí tới sản xuất 

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho các quá trình sản xuất và yêu cầu cải thiện 
điều kiện lao động của con người trong nhiều ngành công nghiệp như : dệt, thực phẩm, 
giấy, in, máy chính xác, in học, điện tử... kỹ thuật điều hoà không khí ngày càng được 
áp dụng để tạo ra môi trường không khí có nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ và độ trong sạch cùng 
độ ồn thích hợp. Bảng 7.4 giới thiệu giá trị thích hợp về nhiệt độ, độ ẩm tương đối của 
không khí cho một công nghệ sản xuất của một số ngành công nghiệp. 


Bảng 7.4. Nhiệt độ và độ ẩm thích hợp cho sản xuất 


Ngành công nghiệp L Công nghệ sản xuất Nhiệt độ,°C Độ ẩm tương đối, % 
Sợi Chải, xe sợi 22:25 $8 +70 
Dật sợi 22+25 70 + BỘ 
Bia Lên men 3+4 50 + 70 
Xử lý malt 0 + 15 80+ 85 
Các bộ phận khác 1ô+ 24 45 + 65 
Thực phẩm Bơ 16 60 
Làm bánh 18 + 27 45+ 65 
Mày chính xác Lắp ráp 20+24 40 + 50 
Gia công 24 + BB 


72. CẤP ĐIỀU HOÀ CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ, CHỌN 
THÔNG SỐ TÍNH TOÁN 


7.2.1. Cấp điều hoà của hệ thống điều hoà 


Khi thiết kế hệ thống điều hoà không khí việc đâu tiên là phải lựa chọn cấp điều hoà 
cho hệ thống điều hoà cần tính. Cấp điều hoà thể hiện độ chính xác trạng thái không khí 
cần điều hoà (nhiệt độ, độ ẩm...) của công trình. Có 3 cấp điều hoà: 


- Cấp I có độ chính xác cao nhất; 

- Cấp II có độ chính xác trung bình; 

- Cấp III có độ chính xác vừa phải. 

7.2.2. Chọn thông số tính toán 

Thông số tính toán ở đây là nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí trong phòng 


cần điều hoà và ở ngoài trời. 


102 


aä) Nhiệt độ và độ ẩm của không khí trong phòng 

Nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí trong phòng ký hiệu tự, ọy ứng với trạng 
thái của không khí trong phòng được biểu thị bằng điểm T trên đó đồ thị I - d hoặc t - d 
của không khí ẩm. Việc chọn giá trị tr, ọ; phụ thuộc vào mùa trong năm. Ở Việt Nam 
nói chung có hai mùa là mùa nóng (mùa hè) và mùa lạnh (mùa đông). Khi không gian 
cần điều hoà tiếp xúc với không khí ngoài trời chỉ qua vách ngăn mà không qua một 
không gian đệm có điều hoà (như hành lang để giảm sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong, 
phòng và ngoài trời), việc chọn thông số tính toán trong nhà như sau: 


- Mùa nóng 
Độ ẩm tương đối: = 35 +70%. 
Nhiệt độ: ty =28 + 30°C khi nhiệt độ ngoài trời ty >36"C. 
tạ =24 + 27'C khi nhiệt độ ngoài trời t„ <36°C. 
- Mùa lạnh 
Độ ẩm tương đối: @r= 40 +70%. 
Nhiệ độ:  - ty=22+24C. 
b) Nhiệt độ và độ ẩm không khí ngoài trời 
Nhiệt độ và độ ẩm không khí ngoài trời (còn gọi là thông số tính toán ngoài trời) ký 
hiệu tụ, ọy. Trạng thái của không khí ngoài trời được biểu thị bằng điểm N trên đồ thị 
không khí ẩm. Chọn thông số tính toán ngoài trời phụ thuộc vào mùa nồng, lạnh và cấp 
điều hoà. 
- Hệ thống điểu hoà cấp Ì 
Mùa nóng: - tạ = tuu¿ 9y @ (fsa.); 
Mùa lạnh: — ty= tu 0ụ = @ (t;„)- 
- Hệ thống điêu hoà cấp II 
Mùa nóng: - tạ=0,5 („+ a2); 
ty = 045 [@ (uạ, )# Ø (t2u2)]- 
Mùa lạnh: tụ = Ô,5 (tín + Emin); 
ty = 0,510 (ta,)}+ @ tua) - 
- Hệ thống điều hoà cấp III 
Mùa nóng: - t„=t;„„ 0= @ „,.); 
Muà lạnh: tụ = tạ, (Đy = @ (fmn)- 


103 


Ở đây: t„.. L„ụ„ là nhiệt độ lớn nhất, nhỏ nhất đo được trong ngày (lúc 1+3 giờ chiều) 
của cả năm, giá trị cho trong bảng 7.2. @ (t„„.), @ (t„„) là độ ẩm đo được cùng lúc với 
1z„„„ tạ„ trong năm, là độ ẩm trung bình của tháng nóng nhất có t„„„ và của tháng lạnh 
nhất có t„„ trong năm, giá trị cho trong bảng 7.2. Rất tiếc là ở Việt Nam cho đến nay 
không có bảng số các giá trị đo @ (t„„„),  (f„„) cho nên theo cách chọn thông số ngoài 
trời này thì không xác định được ty, ọ cho hệ thống điều hoà cấp II và cấp I. 

Khi không có phòng đệm cần bảo đảm chênh lệch nhiệt độ ngoài trời và trong nhà 
không quá lớn (vì con người dễ bị cảm khi có sự thay đổi nhiệt độ lớn) chỉ nên At = 
ty — ty = 6+8"C. Tương tự nhiệt độ không khí lạnh thổi vào phòng t, không quá nhỏ 
so với nhiệt độ trong phòng ty, phải bảo đảm chênh nhiệt độ trong khoảng At = ty - 
1<7+ lứC. 


7.3. HỆ THỐNG ĐIỂU HOÀ KHÔNG KHÍ 


7.3.1. Phân loại hệ thống điều hoà không khí 


Có nhiều cách phân loại hệ thống điều hoà không khí, ở dây chủ yếu sẽ trình bày 2 
cách phân loại hay dùng: 

~ Phân loại theo quá trình truyền nhiệt giữa không khí và môi chất lạnh trong dàn 
bốc hơi của máy lạnh: hệ thống điều hoà làm lạnh trực tiếp (không qua chất tải lạnh 
trung gian như nước): hệ thống điều hoà làm lạnh gián tiếp (qua chất tải lạnh trung 
gian như nước). 


- Phân loại theo cách cung cấp không khí lạnh đã qua xử lý cho không gian cần 
điều hoà: hệ thống điều hoà trung tâm, hệ thống điều hoà phân tán, hệ thống điều 
hoà cục hộ. 


a) Đó thì 1 - b) Đó thị: !-d 


đHỈnh 7.3. Quá trình hôn hợp không khí 


104 


Ta c, đấu 
ĐÀ) SN Mã 


 $000BTU 9800 .BTU 


. : : 
Piig4/ĐNNG m”... : - 
NAS - C90 b) %'_ *CT"*g00818 ® ị 
220V - 50Hz Da 220V-50HE  ˆ l 


đi hán 
ý k Nị A120 
NAS - C120 KH lì 12000 BTU*:.- ””: l 1 
 120008TU k ỉ 13000 BTƯ hệ Ì 
63 220V-50Hz sẻ Eì 220V - 50Hz TIÊU 


~ C180 KH 


NAI °” 1 18000BTU. ˆ bu i8ố, 
180008TU (Œl 19900 8TU 
220V - 50Hz 8 f3 220V-50Hz š 


®D 


mà ÓC § 
E1 24000BTU ả ID] 
$ = 


E3 220V-50Hz 


220V - 50Hz 


Hình 7.4. Các loại điểu hòa không khí 


105 


7.3.2. Hệ thống điều hoà không khí trực tiếp 

Hệ thống điều hoà không khí trực tiếp là hệ thống trong đó không khí trong phòng 
được làm lạnh trực tiếp bằng dàn bốc hơi (dàn lạnh) của máy lạnh. Dàn bốc hơi có thể 
đặt ngay trong phòng cần điều hoà (hệ thống diều hoà cục bộ) hoặc dàn bốc hơi được 
đặt ngoài phòng điều hoà cùng với đường ống dẫn không khí (hệ điều hoà phân tán hoặc 
trung tâm). ở dây có thể sử dụng các loại máy điều hoà: 

- Máy điều hoà cửa sổ (window type): tất cả các bộ phận của máy đều đặt trong vỏ 
máy. Ưu điểm là gọn, dễ lắp đặt, nhược điểm là phải đục tường để đặt máy nên mất mỹ 
quan, máy có năng suất lạnh nhỏ. 

- Máy điều hoà tách rời (split type): máy được phân thành 2 mảng: mảng trong nhà 
(ndoor unit), mảng ngoài trời (outdoor unit). Mảng trong nhà gồm 1 hay nhiều khối 
trong có chứa đàn bốc hơi (dàn lạnh) nên còn gọi là khối lạnh; mảng ngoài trời chỉ gồm 
một khối trong có chứa đàn ngưng (dàn nóng) nên còn gọi là khối nóng. Máy điều hoà 
loại này thường có năng suất lạnh nhỏ (hình 7.5). 


Hình 7.5. Máy điêu hòa dạng tách rời: 
P - Phòng điều hòa; 1. Khối lạnh (dàn bốc hơi); 2. Khối nóng (dàn ngưng tụ) 


- Máy điều hoà dạng tủ hai khối: Một khối trong nhà (khối lạnh) có thể đặt đứng 
(standing floor) hoặc treo, một khối ngoài trời (khối nóng). Ví dụ: máy điều hoà dạng tủ 
của hãng Mitsubishi khối đứng trong nhà ký hiệu PS - 3 có năng suất lạnh 8,7 kW, 
khối ngoài trời ký hiệu PU - 3G5. Loại máy này có năng suất lạnh nhỏ và vừa. 

- Máy điểu hoà VRV (Variable Refregerant Volume): hình 7.6 mô tả nguyên lý 
máy VRV. Ta thấy, về cấu tạo máy VRV giống như máy loại tách rời nghĩa là gồm 2 
mảng: mảng ngoài trời 2 (mảng nóng), mảng trong nhà 1 (mảng lạnh) gồm nhiều khối 
trong có dàn bốc hơi và quạt. Sự khác nhau giữa VRV và đạng tách rời là với VRV 


106 


chiểu dài và chiều cao giữa khối ngoài trời và trong nhà cho phép rất lớn (100m chiều 
đài, 50m chiều cao), chiểu cao giữa các khối trong nhà có thể tới 15m. Vì vậy khối 
ngoài trời có thể đặt trên nóc nhà cao tầng để tiết kiệm không gian và điều kiện làm 
mát đàn ngưng bằng không khí tốt hơn. Ngoài ra máy điều hoà VRV có ưu việt là khả 
năng lớn trong việc thay đổi công suất lạnh bằng việc thay đổi tần số cấp cho máy nén, 
nên tốc độ quay của máy nén thay đổi và lưu lượng môi chất lạnh cũng thay đổi 
(Variable Refrigerant Volume). Nhược điểm là vì ống dẫn môi chất lạnh dài nên khó 
kiểm tra rò rỉ và cần lượng môi chất lạnh nạp vào máy nhiều hơn. Máy điều hoà VRV 
cho năng suất lạnh vừa và lớn. 


2 

F1: 1 
Tầng B 
Tầng 5 

SIjI: 6ú : 
Tầng 4 
Tầng 3 
Tầng 2 
Tầng 1 


Hình 7.6. Máy điều hòa VRV: 
1. Khối lạnh (dàn bốc hơi); 2. Khối nóng (Dàn ngưng tụ - máy nền) 


Các loại máy điều hoà kể trên (máy cửa sổ, máy tách rời, máy dạng tủ, máy VRV) có 
đặc điểm chung là: không khí trong phòng nhờ quạt trong khối lạnh được hút vào và qua 
dàn lạnh lại thổi vào phòng. Nghĩa là khi cửa của phòng đóng kín, sẽ không có không 
khí tươi ở ngoài trời vào phòng (hệ thống điều hoà cục bộ), cho nên người ta chỉ dùng 
loại máy điều hoà trong hệ trực tiếp này cho không gian cân điều hoà không có nhiều 
người (phòng làm việc, phòng ngủ...). 

- Máy điều hoà nguyên cụm (packaged unit): Máy được đặt ngoài phòng cần điều 
hoà, có loại không cần ống dẫn không khí lạnh (hình 7.7a) hoặc có loại cần đường ống 


107 


dẫn không khí lạnh và các miệng thổi (hình 7.7b). Ta nhận thấy ưu điểm của loại máy 
điều hoà nguyên cụm là ngoài việc hút không khí trong phòng điểu hoà còn hút một 
lượng không khí tươi ngoài trời rồi đi qua dàn lạnh thổi vào phòng (hệ thống điều hoà 
phân tán hoặc trung tâm). Nhược điểm là đường ống gió cồng kênh và có khả năng lan 
truyền hoả hoạn. việc làm mát thiết bị ngưng tụ có thể bằng không khí (dàn ngưng) hoặc 
bằng nước (bình ngưng). Khi làm mát bằng nước máy phải nối với tháp làm mát 
(cooling tower). Ví dụ máy điều hoà nguyên cụm của hãng Daikin kiểu UC làm mát 
bằng nước có năng suất lạnh từ 72 + 8IkW. Loại máy điều hoà nguyên cụm thường có 
năng suất lạnh vừa và lớn. 


3 


Hình 7.7. Máy điểu hòa nguyên cụm: 
1. Máy điều hòa; 2. Phòng điều hòa; 3. Ống dẫn khí 


7.3.3. Hệ thống điều hoà không khí gián tiếp 


Hệ thống điều hoà không khí gián tiếp là hệ thống điều hoà trong đó đầu tiên môi 
chất lạnh trong bình bốc hơi của máy lạnh làm lạnh nước (à chất tải lạnh) sau đó nước 
sẽ làm lạnh không khí trong phòng cần điều hoà bằng thiết bị trao đổi nhiệt như AHU, 
ECU hoặc buồng phun. Vậy ở đây môi chất lạnh không làm lạnh trực tiếp không khí như 
trong hệ trực tiếp kể trên mà thông qua chất tải lạnh là nước. Hệ thống điều hoà không 
khí gián tiếp này còn được gọi tắt là hệ thống điều hoà dùng nước lạnh. 

Khi nước lạnh thực hiện vòng tuần hoàn trong ống mà không tiếp xúc với không khí 
bên ngoài (với AHU, FCU) ta gọi là hệ điều hoà không khí gián tiếp kín, nếu nước lạnh 
tuần hoàn mà có tiếp xúc với không khí bên ngoài (với buồng phun) ta gọi là hệ điều hoà 
không khí gián tiếp hở. 

7.3.3.1. Hệ thống điều hoà không khí gián tiếp kín 

Hình 7.8 biểu diễn hệ thống điều hoà không khí gián tiếp kín, ở đây nước lạnh từ 
bình bốc hơi của máy lạnh (máy sản xuất nước lạnh - water chiller) chuyển động trong 


108 


các ống dẫn tới AHU (đặt ngoài phòng điều hoà) hoặc FCU (đặt trong phòng điều hoà 
cùng với quạt) để làm lạnh không khí rồi nước lại quay về bình bốc hơi của máy lạnh. 
Vậy nước lạnh thực hiện vòng tuần hoàn mà không tiếp xúc với không khí ngoài trời nên 
gọi là hệ điều hoà không khí gián tiếp kín (hệ điều hoà nước lạnh kín). 


- =—. 


Không khí thải 
3Ì Không khí hồi 


KrônglôiMd_— 1 ll = 
h 


FCU |SgiPhòng 
—————Ÿ 
H 
5 : Nước làm mát Tháp làm mát 
Nước hồi Lan 3 


Máy lạnh 


Hình 7.8. Hệ thống điều hòa không khí gián tiếp kín với AHU, FCU: 
1. Điều chỉnh không khí; 2. Quạt cấp và hồi; 
3. Bơm nước; 4. Bộ lọc bụi; 5. Thiết bị cấp nước nóng. 


Vì vậy AHU đặt ngoài phòng điều hoà nên ngoài đường ống nước lạnh, nước làm mát 
còn phải có đường ống dẫn không khí lạnh và không khí hồi (ở đây không có quạt hồi 
như hình 7.8). Tuy nhiên đường ống dẫn không khí này không dài vì AHU được đặt 
không xa phòng cần điều hoà. Khi đường ống hồi không khí dài nên đặt thêm quạt hồi 
(hình 7.8) để hỗ trợ cho quạt cấp tạo ra sự chuyển động tốt cho không khí. 

Trong hệ thống điều hoà không khí trực tiếp (sử dụng máy điểu hoà nguyên cụm) 
hoặc gián tiếp có đường ống dẫn không khí, người ta sử dụng biện pháp thay đổi lưu 
lượng không khí lạnh (Variable air Volume - VAV) để điều chỉnh phụ tải năng suất lạnh 
cho phù hợp yêu cầu sử dụng. Ưu điểm của hệ thống điều hoà gián tiếp kín với AHU là 
do có đưa một lượng không khí tươi từ ngoài trời vào nên không khí trong không gian 
điều hoà trong sạch hơn (nồng độ CO; nhỏ). Vì vậy hệ điều hoà với AHU này nên dùng 
để điều hoà cho phòng đông người hoạt động (phòng họp, phòng ăn..). Nhược điểm là 
cần thêm đường ống dẫn không khí. 


Khi cần sưởi ấm về mùa đông, ta cho máy lạnh ngưng hoạt động và thiết bị cung cấp 
nước nóng 5 (hình 7.8) hoặc hơi nước sẽ đi vào AHU để đốt nóng không khí. Hoặc khi sử 
dụng máy lạnh hai chiều (heat pump), lúc này nước nóng sẽ cung cấp cho AHU, FCU. 


109 


Trong hệ thống điều hoà không khí gián tiếp kín với việc sử dụng FCU (gồm dàn ống 
có cánh và quạt) như trên hình 7.8, ta thấy vì FCU đặt ngay trong, phòng nên không có 
hệ thống ống dẫn không khí, đó là ưu điểm. Nhưng lại có nhược điểm là không chủ động 
đưa một lượng không khí tươi nhất định từ ngoài vào phòng nên độ trong sạch của 
không khí trong phòng giảm (nồng độ CO; tăng). Vì lý do này chỉ nên dùng FCU cho 
phòng điều hoà có ít người hoạt động (phòng ngủ, phòng làm việc ...). , 

Nếu một công trình cần điều hoà cho cả phòng đông người (phòng ăn...) và phòng ít 
người (phòng ngủ..) thì nên sử dụng hệ thống điều hoà nhiệt độ gián tiếp kín với cả 
AHU và FCU như trên hình 7.8. 


7.3.3.2. Hệ thống điêu hoà không khí gián tiếp hở 


Hình 7.9 biểu điễn sơ đồ hệ thống điều hoà không khí gián tiếp hở. Ở đây nước lạnh 
được làm lạnh trong bình bốc hơi của máy lạnh (WC - Water Chiller) rồi phun trong 
buồng phun để làm lạnh không khí rồi được bơm hút về máy lạnh. Như vậy nước lạnh 
thực hiện vòng tuần hoàn hở có tiếp xúc với không khí nên ở đây gọi là hệ điều hoà 
không khí gián tiếp hở (hay hệ điều hoà với nước lạnh phun). 

Không khí lạnh tạo ra nhờ quạt đưa vào không gian cần điều hoà (phân xưởng sản 
xuất...), không khí hồi từ không gian điều hoà nhờ quạt hồi (khi đường ống không khí 
hồi ngắn có thể không cần quạt hồi) đưa vào buồng hỗn hợp với không khí tươi lấy từ 
ngoài trời. 


1 Quạt Không khí hồi 


©@ ——— 


Không khí thải —_ 
Không khí lạnh ^^ 
Phân xưởng 
Không 
khí ——~ Quạt 
tươi 
Nước làm mát _ 'hếp lảm mát 
WC 
Bơm  Máylạnh © 
Bơm 


Hình 7.9. Hệ thống điểu hòa không khí gián tiếp hở 


Ưu điểm của hệ thống điều hoà gián tiếp hở này là có khả năng tạo ra không khí lạnh 
(hoặc nóng) có độ chứa hơi cao để khí thổi vào phòng sẽ làm lạnh và làm ẩm (độ ẩm 
tương đối tăng) không khí trong phòng điều hoà. 


110 


Vì vậy hệ điều hoà này hay dùng cho các phân xưởng sản xuất như phân xưởng dệt... 
Nhược điểm của hệ này là cấu tạo của buồng phun phức tạp hơn AHU hay FCU và do 
nước lạnh tiếp xúc trực tiếp với không khí ngoài trời nên có thể bị bụi bẩn cũng như bị 
khí O, của không khí xâm nhập vào làm tăng độ ăn mòn của hệ thống ống nước. 

7.3.4. Hệ thống điều hoà không khí trung tâm 

Hệ thống điều hoà trung tâm là hệ thống trong đó chỉ có một bộ phận xử lý không khí 
(máy lạnh để làm lạnh, nguồn nóng để đốt nóng...) để tạo ra một dòng không khí lạnh 
(hoặc nóng) chung cung cấp cho nhiều không gian cần điều hoà. 

Hình 7.10 biểu diễn mô hình hệ thống điều hoà trung tâm. ở đây không khí tươi từ 
ngoài trời hút vào qua cửa 1 cùng với không khí tái tuần hoàn (không khí hồi) được hoà 
trộn trong buồng hỗn hợp 2. Sau đó không khí được xử lý trong buông xử lý 3 (ví dự để 
làm lạnh có thể dùng máy điều hoà nguyên cụm máy sản xuất nước lạnh với AHU hoặc 
buồng phun) tạo ra không khí lạnh (hoặc nóng) rồi nhờ quạt 4 cùng hệ thống ống dẫn 
không khí 5 thổi vào phòng 7 qua các miệng thổi 6. Không khí trong phòng điều hoà 
nhờ quạt hồi 11 hút qua miệng thải 8 và đường ống hồi 9, phin lọc bụi 10, một phần thải 
ra ngoài qua cửa thoát 12, phần còn lại vào buồng hoà trộn 2. 


1 
—| 
Không khi tươi 


12 


Hình 7.10. Hệ thống điểu hòa trung tâm 


Ưu điểm của hệ trung tâm: do chỉ cần một bộ phận xử lý không khí cho nhiều phòng 
điều hoà nên giá thành thiết bị giảm, tiết kiệm được mặt bằng bố trí máy. Nhược điểm 
của hệ trung tâm: do chỉ tạo ra một dòng không khí có cùng trạng thái (cùng nhiệt độ, 
cùng độ chứa hơi) nên không đáp ứng được nhiều yêu cầu khác nhau (vẻ nhiệt độ, độ 
ẩm...) của các phòng cần điều hoà; hệ thống có đường ống dẫn không khí dài và liên 


11 


thông với nhau nên tiêu phí nhiều vật liệu chế tạo ống cùng năng lượng cho quạt và có 
nguy cơ lây lan hoả hoạn. 


7.3.5. Hệ thống điều hoà không khí phân tán 


Hệ thống điều hoà phân tán là hệ trong đó chỉ có một bộ phận xử lý không khí (nóng, 
lạnh) tạo ra dòng không khí cho một không gian cần điều hoà. 


jã) 4 cong, 


Hình 7.11. Hệ thống điêu hòa phản tán 
Hình 7.11 biểu diễn hệ thống điều hoà phân tán. Ta thấy chúng hoạt động giống như 
hệ trung tâm trong hình 7.10, sự khác nhau là ở đây không khí lạnh chỉ cung cấp cho 
một không gian cần điều hoà. 


Ưu điểm của hệ phân tán: không khí được xử lý đúng theo yêu cầu của từng không 
gian cần điều hoà, hệ thống đường ống không khí riêng biệt cho mỗi không gian điều 
hoà nên ít nguy cơ lây lan hoả hoạn. 

Nhược điểm của hệ phân tán: vì mỗi nơi điều hoà cần một hệ thống riêng nên chỉ phí 
đầu tư lớn, cần nhiều mặt bằng đặt thiết bị. 

7.3.6. Hệ thống điều hoà không khí cục bộ 

Hệ thống điều hoà cục bộ là hệ thống chỉ có tác dụng trong một không gian hẹp và 
không khí được làm lạnh trực tiếp ngay tại không gian cần điều hoà( hệ không có đường 


ống dẫn không khí). Từ đó ta thấy các máy điều hoà sau đây có thể hoạt động như hệ 
cục bộ: 


~ Máy điều hoà nhiệt độ cửa sổ (window type); 
~ Máy điều hoà nhiệt độ tách rời (split type); 

~ Máy điêu hoà nhiệt độ dạng tủ hai khối; 

- Máy điều hoà VRV; 

- Máy lạnh (water chiller) cùng FCU. 


112 


NAF -€270 KH 


= — 


NAE + C170 KH NAF - A170 KH | 
E1 17009 BTU C1 17000 8TU ) 27000 BTU 
'E_ 220V - 50 Hz fZ) 18600 BTU Ej 220V -50 Hz 
| = 220V - 50 Hz 


Hình 7.12. Điêu hòa không khí - Loại tỉ đứng 


Hình 7.13. Tác dụng 
của hệ thống VRV 


Không cẩn yêu cẩu các thiết bị dự phòng 


Hệ thống làm lạnh và hệ thống VRV thông 
thưởng với kiểu lò so quạt thì đỏi hỏi các thiết 
bị dự phòng cổng kếnh và tốn kém trong 
trường hợp nó bị hỏng. Hệ thống VRV với 
khối ngưng tụ được làm độc lập nhau nên lảm 
hệ thống vẫn hoạt động trong trường hợp một 
khối nảo đó bị hỏng 


+.< sống VRV cho phép sử dụng 
không gian hiệu quả hơn 


113 


7.3.7. Tiêu chuẩn điều hoà không khí 


Tiêu chuẩn về nhiệt độ và bội số trao đổi không khí hoặc lưu lượng thông gió trong 


một số công trình của liên xô cũ để tham khảo. 


Bảng 7.5. Tiêu chuẩn về nhiệt độ và bội số trao đổi không khí 
hoặc lưu lượng thông gió trong một số công trình 


Nhiệt độ không |Bội số trao đổi không khí m hoặc 
l Tên phòng khí bèn trong | _ lưu lượng thông gió Lm 
trtc Hút ra Thổi vào. 

1 |Nhàở 

~ Phòng ởhộ gia đình, ký túc xá (tính theo † m? diện tích sản) 8+ 20 @) 

~ Nhà bếp 15 (60) * 

+ Phòng lắm 25 (25) 

~ Phòng vệ sinh 16 (28) 

~ Phòng vệ sinh bao gồm cả tắm 25 (50) - 

~ Phỏng vệ sinh chung 18 (60) ˆ 

~ Phòng sinh hoạt tập thể trong ký túc xá, phòng học chung... 18 6 

~ Phòng ngủ (tính cho † giường ngủ) 20 (30) 
2 |Khu vệ sinh riêng 

~ Phỏng 1 giường 25 (80) - 

~ Phòng 2 giường 25 (60) X 
3 |Khu vệ sinh chung 18 (0) (40) 
4 |Bậnh viện, trạm xá 

~ Phòng bệnh nhân (tính cho 1 giường bệnh) 20 2 1,5 

+ Phỏng phụ 2 2 1,5 

- Phỏng cho trẻ sơ sinh bú 25 1 1 

- Phòng bác sỹ 20 4 Ậ 

~ Phỏng chiếu X quang, phỏng chiếu xạ 20 kì 1 

~ Phòng chuẩn bị dụng cụ mổ, phòng khử trùng 18 $ 2 

~ Phòng vật lý trị liệu, phỏng chữa bệnh răng hàm mặt 2 (80) 
5 |Công trình thể thao 

- Phòng tập luyện, thị đấu. 

+ Cho một vận động viên 15 (20) 


114 


Bảng 7.5 (riếp theo)| 


— [+ Chokhingia ' [5 n [ (20) 
- Bể bơi trong nhà 28 2 
~ Phỏng thay quần áo cạnh bể bơi 20 2) 2 
~ Phòng ngủ của vận động viên lớp học. 18 (100) 2 
6 | - Khu vệ sinh 23 
Rạp hát, rạp. chiếu bóng, câu lạc bộ theo tính toán 
~ Phòng khán giả 16 5 3 
~ Hành lang 16 10 2 
~ Căng tin 18 (100) " 
- Phòng húi thuốc 16 5 - 
~ Phòng vệ sinh 16 3 
~ Phỏng nghỉ của nhạc công 18 3 
- Phòng máy chiếu phím 16 3 


Ghi chú: Số ghì trong ngoặc (...) là L(m”/h). 


7.4, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ 


7.4.1. Lắp đặt quạt gió 

Quạt, động cơ và các bộ phận điều khiển phải bố trí sao cho dễ lui tới để vận hành, 
bảo dưỡng, sửa chữa. Tất cả các bộ phận chuyển động phải được bảo vệ hợp lý. Khi lắp 
đặt phải chú ý đặc biệt tới các mối nối liên kết đầu vào và đầu ra của quạt để tránh sự 
giảm áp lực quá mức hoặc tạo ra dòng không khí quần vì chúng có thể gây ảnh hưởng 
tới sự làm việc của quạt. 

Đối với quạt thông gió để vận chuyển các chất khí ăn mòn không được làm hư hại 
các lớp lót bảo vệ bên trong ổ quay và vỏ máy. Đối với quạt gió để vận chuyển không 
khí ẩm ướt, ở dưới đáy vỏ quạt phải đặt một van xả nước có đường kính 15+20 mm, phải 
có một ống xi phông bịt nước. 


Bảng 7.6. Sai số lắp quạt thông gió - Kích thước tính bằng mm 


Sai lệch trên mặt Cú: Sai lệch trên mặt Độ không cân Độ đồng tâm của đường liên tục 
bằng của đường sả bằng ở giữa bề rộng | bằng của bánh | Chuyển dịch theo | Nghiêng lệch theo 
trung tâm bánh xe dây curoa | xe truyền động | chiều đường kính hướng trục 

10 #10 hj 0,2/100 0,05 0,2/1000 


15 


7.4.2. Lắp đặt bộ lọc không khí 

Lắp đặt bộ lọc không khí loại hiệu quả lọc thô và hiệu quả lọc trung bình phải tiện 
cho việc tháo đỡ và thay đổi vật liệu lọc. Đối với bộ lọc bằng lưới kim loại thấm đầu 
trước khi lắp đặt phải rửa sạch, lưới kim loại phải khô rồi mới thấm vào dầu máy. Đối 
với bộ lọc thấm đầu tự động trước khi lấp đặt lưới xích phải rửa sạch, bộ chuyển động 
phải linh hoại. 

Cần lưu ý với tất cả các loại bộ lọc không khí trong quá trình lắp đặt là: 

- Tất cả các ống phải sạch, không dính bụi bẩn. 

~ Phải đặt bộ lọc đúng hướng của dòng không khí. 

~ Hệ thống khung giữ bộ lọc phải thật kín khít để tránh không khí đi vòng quanh bộ lọc. 

7.4.3. Lắp đạt bộ phận tiêu âm và chống rung 

~ Các loại vật liệu tiêu âm rất để bị hư hỏng do tác động cơ học và bị phá huỷ nghiêm 
trọng nếu bị ẩm vì thế cản phải bảo quản nghiêm ngặt trong thời gian lấp đặt và sử dụng 
Sau này. 

~ Các thiết bi chống rung bao gồm lò xo thép, các vật liệu đàn hồi và cao su trong các 
thiết bị cách ly. Các vật liệu này có thể bị hư hại do tác động cơ học do chất lỏng phá 
huỷ như đầu... Vì vậy cần phải vó sự chú ý bảo vệ. Các mối nối mềm cần được bảo vệ 
khỏi sự tác động cơ học đặc biệt là không để bộ phận chống rung bị quá tải trong thời 
gian lắp đặt. 


7.4.4. Lắp đặt máy điều hoà không khí 


7.4.4.1. Máy điều hoà không khí đạng tả 

Máy điều hoà không khí đạng tủ gồm hai loại: hợp khối (package) và riêng rẽ 
(splite). Khi lắp đặt loại máy này cần tuân thủ theo các quy định trong chỉ dẫn của nhà 
chế tạo. Khi lắp đặt các bộ phận trong nhà và ngoài trời cần chú ý: 

* Lắp đặt bộ phận trong nhà 

Giá đặt máy chế tạo bằng thép góc phải đảm bảo chắc chắn, bệ máy đủ cao để nối 
ống lấy không khí bên ngoài vào và không khí tuần hoàn trong phòng. ống thoát nước 
ngưng tụ được chế tạo bằng đồng, hoặc chất đẻo, bằng thép tráng kẽm phải được bọc 
cách nhiệt để tránh đọng sương. Nối điện vào máy theo sơ đồ nối điện của máy. Sau khi 
lắp đặt xong cần kiểm tra: 

~ Công tác điện ở vị trí tắt. 

- Kiểm tra độ kín của đường dây nối và sự an toàn của dây nối đất, 


- Kiểm tra độ vững chắc của máy trên bệ hoặc trên giá đỡ. 


HIế 


- Kiểm tra ống thoát nước ngưng tụ, đảm bảo các mối nối đều kín, khít. 

- Kiểm tra cầu chì cấp điện theo yêu cầu của máy. 

- Cấp điện cho máy, theo đối máy chạy, điều chỉnh máy khi cần thiết. 

* Lắp dặt bộ phận đặt ngoài nhà: 

Nếu máy đặt trên mặt đất thì phải đặt trên bệ bê tông cốt thép có độ cao tối thiểu là 
100mm, kích thước bệ phải rộng hơn, tối thiểu là 50mm mỗi chiều so với kích thước 
của máy, giữa máy và bệ có bộ phận chống rung bằng lò xo hoặc đệm cao su. Máy 
phải đặt sao cho phía để mở tấm nắp bảo vệ phía sau và đường lấy không khí vào máy 
phải thoáng, không có vật cản, hai phía còn lại cần cách tường tối thiểu là 300mm. 
Khoảng không gian từ miệng thổi ra của máy không bị ngăn cản trong khoảng cách tối 
thiểu là 1,5m. 

Bộ phận lắp đặt bên ngoài phải bảo vệ chống nước mưa không trực tiếp chảy vào máy, 


Chiêu dài tối đa của đường ống lạnh và chênh lệch độ cao giữa hai bộ phận bên trong 
nhà và ngoài trời không vượt quá chỉ số quy định trong chỉ dẫn lắp đật của nhà chế tạo. 

7.4.4.2. Lắp đặt máy điêu hoà không khí cục bộ loại của sổ treo tường hoặc treo trần 

* Lắp đặt máy điêu hoà không khí loại một cục: 

Trước hết cần kiểm tra và hiệu chỉnh sai lệch của máy do vận chuyển, kiểm tra các 
chứng chỉ và chỉ dẫn lắp đặt của máy, giá đỡ máy lắp đặt chắc chắn cân bằng trên tường 
hoặc cửa sổ. Vị trí đặt máy phải thoáng, sạch. Cửa lấy không khí ngoài của máy không 
bị cản trở, ống thoát nước từ máy ra ngoài phải đảm bảo thông suốt, cuối cùng là kiểm 
tra sự cân bằng của máy trên giá đỡ, tiến hành chạy thử và điều chỉnh. Vị trí lắp đặt cách 
mật đất 1,5m, không nên để dàn nóng hướng sang phía tây. 

Nếu máy đặt trên tường mà bể dày tường lớn gần bằng hoặc dày hơn chiều sâu của 
máy thì phải giải phóng không gian cạnh lưới thoát gió của máy để không khí có thể tự 
do vào ra làm mát dàn lạnh. Như hình 7 góc cất tối thiểu 45°. 

* Lắp đặt máy điều hoà không khí loại hai cục: 

Kiểm tra và hiệu chỉnh sai lệch của máy do vận chuyển. Bộ phận đặt trong nhà phải 
được lắp đặt chắc chấn vào tường hoặc trần bằng bu lông hoặc vít nở. Bộ phận đặt ngoài 
nhà phải đặt trên giá đỡ chắc chắn và cân bằng. Miệng thổi của máy không bị cản trở. 
Hệ thống ống đồng nối bộ phận bên trong và bên ngoài phải được lắp đặt đúng theo quy 
định lắp đặt đường ống lạnh. Đường ống dẫn dịch môi chất lạnh không được lắp ngược 
lên để tránh hiện tượng hình thành túi khí. Đường ống dẫn hơi môi chất lạnh không được 
lắp võng xuống để tránh hiện tượng hình thành túi thể lỏng. Khoảng cách, chênh lệch độ 
cao giữa 2 bộ phận bên trong và bên ngoài phải tuân thủ theo chỉ dẫn lắp đặt của nhà chế 


117 


tạo. Hệ thống đường ống lạnh phải được bọc cách nhiệt đảm bảo. Ống thoát nước ngưng 
tụ phải đảm bảo thông suốt và xả vào nơi quy định. Vị trí của dàn ngưng tụ nên đặt ở vị 
trí không có nguồn nóng, tránh ánh sáng mặt trời để đảm bảo thải nhiệt tốt. Ưu điểm của 
máy điều hoà 2 cục là bộ phận máy nến được đặt bên ngoài nên độ ồn trong nhà giảm, 
thường dưới 20dB. Hạn chế của loại máy này là khoảng cách giữa hai cục nằm trong 
phạm ví 5m tuỳ theo công suất của máy. Khi lắp đặt mà tăng khoảng cách giữa hai cục, 
năng suất lạnh sẽ giảm do tổn thất tăng. 

Nhiệt độ nên đặt khoảng 25+26°C tuỳ theo sức khoẻ người sử dụng. Nên đặt nhiệt độ 
một lần sau đó chỉ cần đóng công tắc là điều hoà sẽ chạy. 

Khoảng cách độ cao giữa 2 cục thường được hạn chế không quá 15m với loại 
12000BTU/h, 10m đối với loại 9000BTU/h. Khoảng cách càng xa tổn thất càng lớn. 


7.4.4.3. Lắp đặt máy điêu hoà trung tâm 


Chỉ sau khi móng máy đạt cường độ, bẻ mặt bằng phẳng, vị trí kích thước, cốt cao độ 
của các lỗ và các chỉ tiết cho phù hợp yêu cầu kỹ thuật thì mới được lắp máy. Độ không 
cân bằng theo các chiêu ngang, dọc của thân máy không được lớn hơn 0,2/1000. Các 
thiết bị phụ trở độ không thẳng đứng của thiết bị đứng, độ không nằm ngang của thiết bị 
nằm ngang không vượt quá 1/1000, 


118 


Chương 8 
HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ TRONG CÔNG TRÌNH 


8.1, THANG MÁY 


8.1.1. Khái niệm 

Thang máy là một thiết bị chuyên dùng để vận chuyển người, hàng hoá, vật 
liệu...theo phương pháp đứng, hoặc nghiêng một góc nhỏ hơn lã” so với phương thẳng 
đứng theo một tuyến đã định sẵn. 

Thang máy thường được dùng trong các khách sạn, công sở, chung cư, bệnh viện, 
tháp truyền hình, nhà máy, công xưởng... 

Thang máy được đặt ở những nhà có số tâng lớn hơn 6 tầng. Đối với công trình đặc 
biệt như bệnh viện, nhà máy, khách sạn,...tuy có số tầng nhỏ hơn 6 nhưng do yêu cầu 
phục vụ phải được trang bị thang máy. 

Thang máy là thiết bị vận chuyển đòi hỏi tính an toàn nghiêm ngặt có liên quan trực 
tiếp đến tài sản và tính mạng con người. Vì vậy khi thiết kế, lấp đặt, vận hành phải 
tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cẩu về kỹ thuật an toàn trong các quy phạm, tiêu 
chuẩn... Thang máy hiện nay cần được trang bị nguồn điện chiếu sáng dự phòng để đề 
phòng mất điện, điện thoại nội bộ, chuông báo, bộ hãm bảo hiểm, công tắc an toàn của 
cửa ca bin, cửa tầng... 


8.1.2. Phân loại thang máy 

“Theo tiêu chuẩn TCVN 5744 - 1993 - theo công dụng, có 6 loại: 

- Thang máy chuyên chở người: sử dụng trong khách sạn, công sở, nhà Ở...; 

- Thang máy chuyên chở người có tính đến hàng đi kèm sử dụng trong siêu thị, khu 
triển lãm...: 

- Thang máy chuyên chở bệnh nhân: sứ dụng trong bệnh viện, khu điều dưỡng; 

- Thang máy chuyên chở hàng có người đi kèm: sử dụng trong nhà máy, công xưởng, kho; 

- Thang máy chuyên chở hàng không có người đi kèm: 

- Thang máy cứu hoả. 

Ngoài ra còn phân loại theo nhiều điều kiện tiêu chuẩn khác như: 

- Theo hệ thống dẫn động cabin; 


119 


- Theo vị trí bộ tời kéo; 
- Theo hệ thống vận hành; 
~ Theo kết cấu các cụm cơ bản; 


- Theo vị trí của ca bin. 
8.1.3. Chọn thang máy 


8.1.3.1. Cơ sở lựa chọn 

- Số tầng nhà thang máy cần lựa chọn. 

- Khoảng cách sàn các tầng, 

- 8ố dân cư sống trong các tầng. 

~ Vị trí đặc điểm mục đích của toà nhà. 

- Tải trọng định mức. 

~ Tốc độ định mức. 

~ Kích thước hình học cabin. 

8.1.3.2. Nguyên tắc cơ bẩn khi bố trí nhóm thang máy 

Việc chọn và bố trí thang máy được thực hiện ngay từ khi thiết kế kiến trúc: 

- Không bố trí thang chở người và thang có mục đích khác trong cùng một nhóm. 

- Vị trí thang máy phải thuận tiện cho khách hàng. 

- Khi số thang trong nhóm lớn hơn 3 thì phải bố trí thành 2 hàng đối diện nhau, 
khoảng cách giữa hai hàng > I,5 lần chiếu sâu của giếng thang. 

- Số lượng bến phục vụ cho một thang hoặc một nhóm thang <25. 


Khi cần bố trí thang (hoặc nhóm thang) phục vụ theo chiều cao của toà nhà, các 
thang phục vụ tầng trên đi qua các tầng dưới chúng phải có tốc độ cao hơn các thang 
phục vụ tầng dưới (xem hình 8.1, 8.2, 8.3). 


8.1.4. Lắp đạt, sử dụng, quản lý và bảo trì thang máy 

Nội dung công việc lắp đặt thang máy: 

- Công tác chuẩn bị trước khi lắp đạt. 

~ Vận chuyển bộ tời kéo và các bộ phận, chỉ tiết lắp trong buồng đặt máy. 
- Lắp ray dẫn hướng. 

- Lắp khung sàn cabin, đối trọng và dây cáp lực. 

- Lắp bộ hạn chế tốc độ và bộ hãm bảo hiểm an toàn ca bin. 

- Lắp cửa tầng, hộp nút gọi tầng. 

- Lấp ca bin 

- Rải dây và đấu điện. 


120 


Những công việc cần làm trước khi tiến hành lắp đặt: Trên cơ sở bản vẽ lắp đặt do 
bên cung cấp thang máy bàn giao và tiêu chuẩn về an toàn trong lắp đặt - sử dụng thang 
máy TCVN 5744 - 1993. Tiêu chuẩn yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy 
TCVN - 6395 - 1998 và TCVN 6396 - 1998. 


LLỆHH 


¬ 
* 


Nhóm 2 thang 


Nhém 3 thang 


BE 


Nhóm 4 thang 


Nhóm 8 thang 


Hình 8.1. Bố trí thang theo mặt bằng 


121 


12 


Số tầng 


55 


51 


Khu vực 5 


I4)54054i5454) 


Khu vực 8 


5454545454) 
<<) 
554054054054) 
JX)Š44054054054) 
IX05054)5405454) 
)X)0X)44354) 
Iš450545454)54) 
II) 5454) 
0505405405454) 
JX4)Š454)54054)54) 


Thang phục vụ 
tất cổ các lầng 


j4) 
b 


I)54)5454)50544 


0t 


4 


40 


35 


31 


450505405454 
bX)Š4)54/54054)54/ 
I5 
5545405454054) 
)0Š44/545454) 
)4054)54)54)5454 
0545405454054 
IXUš0505405454/ 
IŠ54)X45454)54 
94545454054 


Khu vực 3 


Khu vực 4 


<< 
IX)X44)5405454) 
I454054/54054/54) 
050540540544) 
)X)54I5405405454) 
I)1)4054054)544 
45054545454) 
)X5454054054/54) 
IXI40540540540544 
)Š4)54/54054)5454/ 


0X4)54)X4 


456 


Thang vận 
chuyển nhanh 


25 


ˆ20 


L 
Bấn chính 


X05) 340544/ 
)X)054054054054 
445405405454 
0505405454054 
I5 5450540544 
IŠ0S4)54)Xx54054 
I)54)24054054054 
05454505454 
XE) 
4545405454054 
JŠ4)505454354)54 


IU54)505454/54/ 
<<) 
IX0454545454 
4054505454054 
4405454054054 
505405405454) 
IX5050545454) 
D50 54)5054/54 
0505454054544 
)4)S⁄)S4)4 S054 


94545454544 


Khu vực 2 


)Š054054054)54354 
0504545405454) 
IŠ5450540454/ 
IXI54054)5454) 
DŠ0X4054054054544 
I)54540545454/ 
I0)56245454 
IuŠ405405405454/ 
I9 5540540544 
IX4505454054 


PP 


JŠ4)5)Š4)5054054 


Hình 8.2. Một phương án bố trí thang tại nhà cao tầng 


Đến 20 lắng Từ 20 đến 35 tầng 


Từ 30 đến 45 tầng Từ 46 đến 65 tầng 


Từ 50 đến 80 tầng 


Hình 8.3. Bố trí nhóm thang phục vụ theo chiêu cao 


123 


Bảng 8.1. Hệ số yêu cầu Kyc của thang máy trong nhà ở cao tầng 


(Từ 6 đến 40 tâng) 
Số tầng Hệ số K„. tương ứng với số lượng n thang máy bằng: 
của nhà 1 2 3 4 § 6 7 8 9 10 18 20 
—† 
67 { 0,85 | 07 0,8 L 0,55 | 0,5 | 045 | 042 | 04 | 037 | 03 | 0,27 
8-9 1 09 | 0/75 | 065 | 06 | 0/55 | 05 | 045 | 042 | 04 | 0.33 | 03 
10-11 . 0,95 | 08 07 | 063 | 065 | 05 | 048 | 045 | 042 | 035 | 043 
12-13 - 1 085 | 0/73 | 0,65 | 058 | 0,85 | 05 | 047 | 0.44 | 0.38 | 043 
14-15 - 1 0,97 | 0/85 078 | 07 | 066 | 06 | 058 | 0,5 | 043 | 0,37 
16-17 ˆ 1 1 09 0,8 | 075 07 | 085 | 06 | 055 L 047 | 04 
18-19 - † | 1 09 08 | 075 | 067 | 067 | 063 | 052 | 045 
I 20 k * ) † 0,95 | 088 | 08 07 67 | 0,6 | 054 | 047 
25 * , † 1 U 1 09 J 08 | 08 | 0/75 | 062 | 053 
30 b * 1 1 1 1 983 | 082 | 082 | 078 | 064 | 0,55 
40 ® k h) { j N. 0/96 | 085 | 0,06 | 08 | 066 | 0,57 
Bảng 8.2. Các thông số chính trong thang máy 
———= 
TT Số người Kích thước (mm) Tải trọng (kg) 
h Tốc độ vận Độ rộng Machine 
than R lâu Ì Ì 
nạy | (mi) |chyển | giavàp ko kemdl toom | R1 | R2 | R3 | Ré 
Mợ | () | (MẽM 
1400x850 3600x1400. 
P6-CO| 45/60 § 800 | 00048 | sepden 3850x3200. |3750 2000 | 4480 | 3750 
1400x800 3600x1350 
1400x1030 | 3600x1590 | 3850x3400 50 
Shgg 8 | tớ x 0x3400 |3800|2300) 4800 | 39 
90/105 1400x1000(*) | 3600x1580(*) 
45/80 1400x1100 | 3600x 
P9-CO ~ "| 98() 800 A0 N00) — 
4| 90/105 1400x150 3800x1710 | 4100x3600 |4650 
1400x125| 3600x181 
P10-CO 10/8 800 X1250 J0x1810 | 3850x3600 |4680 
1400x1200(") | 3600x1760(") | 4100x3600 
3850x3700 
1400x1350 =— si 
P11-CO 1110) | 800 : 36001510 5300 
1400x1300() |3600x1860(") | 4100x3700 |—¬—— — 
120/150 |_ 5460 | 3150| 7800 | 6300, 


124 


Bảng 8.2 (tiếp theo) 


60 | 4600x410 |5400|z450| 8700 | 5400 


P12GO| 904065 | 12 | 800 | 1400x400 | 3800x960 TộISSa 
| 120/180 4000x390 | 


| 160041350 | 4200x1910 
P13-CO 1312/) | 900 | 1600x1330/) |4200x1890() 
h L 4900x3900 
120/150 1600x1400 | 42001960 6700 |3900 | 8850 | 7050 
60 45004100 |5850|3660| 7450 | 5800 
pc 16001800 | 42002080 |= c—¬ 
P15.CO| 90/105 | 18/14) | 900 
Tu 1600x1850 | 4200x2110 | 4900x4000 |——-†ˆ-——- Em 
120/150 
60 5300x420 
2000x350 | 5000x1960 |~ 
17187) | 1100 
200041380 | 500041990 | 570044000 |- 


120/150 


80 20001550 | 5100x260 | 540044200 


P20CO| 90/105 | 20/18/) | +100 | 2000x1500() |5100x2110() 
120/150 20001680 | 5100x2190 


5800.4000 |<—- 


Ghi chú: L. Số liệu theo tiêu chuẩn quy định của Singapore và Malaysia. 
2. (*) Số liệu áp dụng theo tiêu chuẩn BS-5655. 
3. Cho cửa chống cháy BS-476, yêu cầu tối thiểu X = 4 x JJ + 500 cho P6-CO đến P1 I-CO. 
4. Tổng chiều cao — chiều sâu hố pit theo một số tiêu chuẩn chính. 


Bảng 8.3. Tổng chiều cao - chiều sâu hố pit theo một số tiêu chuẩn chính 


Rated OH/PD dimensions (mm) 
Cat size speed : 
Ñ (mimin) Japan ASME BS-8655 Malaysia Singapore BS-26855 


46 | 4200/1200 | 4130/30 | 40101340 | 4040/1830 | 41301310 | 4010/1310 
60 | 4400500 | 4210/1370 | 4080/1370 | 4010/1370 | 4200/1370 | 4090370. 
—0 | 4800/1800 | 4320/1470 | 4210/1470 | 4290/4470 | 4310/70 | 4220/1470 
405 | 4890/2100 | 4340/4470 | 4240/4470 | 4290/1470 | 4330/4470 
- 4600/2100 | 4480/2100 | 4630/2100 | 4530/2100 | 4880/2100 
4ö0 | 5100/2400 | 4680/2400 | 4670/2350 | 46302350 | 4670/2350 
B2 V TẾ .. 
4290/1800 | 4310/1500 
4290/1500 | 4330/1500 | 4220/1500 | 


Bọc csủn hi 


60 4401 
4600/1800 | 4320/1500 
4800/2100 | 4340/1500 | 


P13.CO 
(P12CO) Ƒ” 


125 


44800180 |_ 
l§ 150 5100/2400 | 4680/2130 | 4570/2130 | 46302130 | 4670/2130 
ŠU.. 440ØIB0D | 421G | 4080/00 | 4040/40 | s2ng/MpQ | 
4600/1800 .4400/1500 | 4350/1800 4380/1500 
P16-CO 4440/1600 4380/1800 | 4440/1800 | 4380/1500. 
4640/2130 4770/2130 _ 4720/2130 | 4700/2130 
SN 160 L 5100/2400 4760/2130 47102130 | 4770/2130 | 4720/2130 | 4700/2130 
= sg . 6160 |4 340/140 | 4100/1400, 
Ì 90 4600/1800 4320/1500 | 
P17-co „105 ....|__4800/2100 4340/1500 - 4 
400220 | 4J002170 | 46802170 | 4730/ 
150 9100/2500 | 4780/2170 | 46702170 | 4780/2170 4770/2170 48802170 | 
Hết 60 | 4400/1500 | 4310/1400 | 41104440 | 4300/1440 
3%... 4600/1800 | 4420/1800 | 43401840 | 4430/1540 44101840 | 4 0. 
P20-CO 46092100 | 440/IS00 | 4370/1840 | 4430/1840 | 4430isạp_ _4350/1840_ 
4/092160 | 46302170 | 47702170 | 4720/2170 | 4890/2170. 
150 ð100/2500 | 4780/2130 | 4710/2170 | 4770/2170 4770/2170 | 4690/2170 


8.2. THIẾT BỊ ĐUN NƯỚC NÓNG 


Bình đun nước nóng có nhiều loại: 

- Bình đun và chứa nước nóng. 

- Bình tắm nước nóng tức thời. 

Nhiều hãng sản xuất bình đun nước nóng được nhập vào thị trường Việt Nam, nhưng 
nói chung có thông số kỹ thuật gần như nhau. 

Dung tích bình từ 10 lít, 15, 30, 50, 80, 100, 200, 300. 400, 500 lít, công suất điện 
tiêu thụ từ IkW; 1,2; 1,5; 3 đến 6 kW. 

Điện áp I pha, 3 pha 230 - 400V, 

Nhiệt độ nước từ 35"C đến 85°C. 

Lưu lượng từ 18 - 45 lí/phút. 

Các hãng được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam là ARISTON, ITALY, STIEBEL ELTRON 
của Cộng hoà Liên Bang Đức, 

Hình dạng bình; có dạng hình hộp chữ nhật, lăng trụ. 


126 


Bình có dung tích lớn, chiếm không gian lớn, thi công khó khăn, giá đỡ cần vững 
chắc. Loại bình tắm nước nóng tức thời được thiết kế tạo dáng gọn nhẹ, đặc biệt thích 
hợp cho những khu vực có khí hậu nhiệt đới, người sử dụng chỉ việc điều chỉnh nhiệt độ 
và dòng nước, ấn nút bật tắt. Công suất loại bình này có thể đến 8,8kW, điện áp chỉ là 
một pha, trọng lượng gọn nhẹ 2,1 kg. 


8.3. MÁY SẤY TAY 


Được thiết kế và sản xuất cho mục đích phục vụ văn phòng, nhà hàng, khách sạn, 
căng tin, bệnh viện... những nơi có nhiều nhu cầu vẻ rửa sạch tay, máy được điều khiển 
bằng tia hồng ngoại, đặt ở những nơi đòi hỏi chịu được sự phá hoại, trọng lượng tới 4,6 
kg, loại được sử dụng là HTE 5 Electronic STIEBEL ELTRON( CHLB Đức), YE 10 
cleandry hãng TOTO. 


Hình 8.4. Máy tắm nước nóng tức thời và máy sấy tay 


8.4. KHOÁ VAN NƯỚC TỰ ĐỘNG 


Khoá nước tự động được thiết kế theo hình thức không cẩn qua công đoạn nào cả, chỉ 
cần đưa tay để dưới miệng vòi nước là tự động nước lạnh hoặc nước nóng sẽ chảy ra và 
khi rút tay ra thì nước sẽ tự động ngừng chảy. Qua đó sẽ có cảm giác dễ chịu thanh khiết 
vì không phải sờ vào chỗ khoá ống nước mà mọi người đã sờ vào. Thêm nữa điều ấy sẽ 
rất tiện lợi vì bỏ qua được động tác khoá nước và cũng rất kinh tế vì sẽ không có tình 
trạng quên khoá nước để nước chảy một cách vô ích sẽ tiết kiệm được lượng nước đáng 
kể. Khoá van tự động lắp đặt ở phân miệng vòi nước, lắp ráp đơn giản bằng hình thức 
dùng pin khô không cần đến đường dây điện có thể thay đổi đơn giản. Khoá nước này có 
hai loại là khoá nước đơn giản (dùng cho nước lạnh), loại khoá nước hỗn hợp của dạng 


127 


bình nước nóng (dùng cho loại hỗn hợp nước lạnh và nước nóng). Một số mẫu được sử 
dụng: dạng cong TEL 30 AD, TEL 31 AD, TEL 50 AD, TEL 51 AD, dạng thắng TEL 
30 BD, TEL 31 BD, TEL 50 BD. 


Hệ thống rửa tự động của TOTO dã thay thế fash valvo cúa bồn tiếu đã 
.được lắp ráp một cách đơn giản lữ trước đến nay ốn thôm mộ bước hoàn. 
tị hơn của hộ thông sonsor [losh vai, 


Từ hình thức dùng tz chuyển sang hình thức tự động đã không chỉ giúp 
e một côch chỉnh xác mà còn có tính về glh mang lại sự đỗ chịu sâng, 
khoái. Đo sự thiếi kế cân đối của hình đạng bên ngoài đã tạo cho nh vệ 
tình một khung cảnh đầy Iính mỹ quan 

“Thí công rất đơn giắn, chỉ cần 10 phủtlà có thổ lẬp cáp xong. 

'Vớt phương thức lẫo rắp trần flash vavlo, hơn nữ với hình thức dùng pin 
,nôn sự lào ráo th công đặt nguồn đện hoàn toàn không cặn tết. Ngoài 
ta, việc cảt bỏ, đục khoát lồ trên tường, hay chứng công việc phiền phức 
Khác không cần thế. 


k 
4) Loại bỗ hình thức dùng tay của _ *?)Lâp záp bộ phận làm ohát lựo. 
(Âash vavle và túi nhấn, 


Sonkor fanh vave (Dùng loại T60) 
(Dùng bia hô đổ tựo lực táo dụng) 


TEA60GD 


“Seoaox lanh vale(Dùng loại TG60) 
(Dũng in khó để tạo we tặc đụng) 


LẢ 'ÖINHp sau khi lắp sáp. 


Chức năng đặc trưng. Trang thiết bị tiện lợi dùng kh: lau. 

I8 Hộ thống điều khiển tuzzy đã rừa tờ 
“mang lại ki Ích là tiết kiệm nước. Nứt tửa bằng tay được iÂp đặt 
Vũ sự 8ệch sô vộ sình. phia dưới. Không cần quan tâm. 
Qua việc xử đụng hộ thống điều ___ với sự căm nhận có người hay 
khiến (uzzy mà cái cằm biến. không, ẩn nút bên dưới thì nước. 
(8aneor) sau khi cám nhận được. tầều này rất tiện. 
số lần và thời gian xử dựng của 
bồn ểu đô vả ra hiýng nước tích 
hợp, điều này đã bảo đâm rằng 
với lướng nước hữu Ích đã mang. 
lại một sự thanh khiết. 


.4› Cảm chội phM| câm điện, oỗ định 
vỗ ngoài 


"Rùa / động (lo cier).Dâng qui sách hết. IM Có hiệu qu trong việc phòng 
Mau hàng. TE800i60ngiay T6) TEA5SD (dữ kg Tö)| SN Lại tờ đột Mộ lào 
Nghệ SEO | MWOÁT tim Đôomội sentơ la vi) | kim loại nên khó bị trầy nữ, 

'XoRRnuư ca | nano .® Vì cửa của cái cảm biển (sen. 
Asiree "Tân 067MPa (Q.7 kgƯr (Hi Vu động (hấy) so) được làm bắmg thủy th) 


tnên phòng chống được những 
thưởng tồn trầy nữt đo khôi 
thuốc Qây nên. 

.9 Tử bên ngoài nhìn vào Gnh có. 
nh vỏ bên ngoại khộ nhìn 
thấy đều này phòng chồng 


toc LẦN, 
E— 


tăng) 
.C6 bộ phản dự báo khi pír sÂp hết (Mơ cảm, 
In hiệu của gi kê chứp lào —_ 


“uổithọ pin (Thữ hạn dùng) 


'Khoăng cách trong vòng 80 em thi đầu chữ được sự phủ hoại với những a) 
Khoảng cách cảm nhận... Í được (có nữ: đế đồ đều chinh theo ÿ muốn, khi có ÿ xấu. 
“Xuất kho đều đình là 70 cm). 4# Phòng chống làm khô ống chữ U 
0- i0" (Nhềi độ nu nông ï= 20) .và ống nước thải. Thiết lập được 
Tö0xi80clàx ¬ thời gan để bảo quản tuếtbị, Cử 
môi 24 giỡ có hệ tống rửa tự 
“đồng một tần, 


Hình 8.5. Hệ thống US dạng A (hệ thông bồn tiểu rửa nước dụng J “hóa, Í>i 


128 


8.5. HỆ THỐNG BỔN TIỂU RỬA NƯỚC ĐẠNG PHÂN LY 


Tuỳ theo tình trạng sử dụng mà hệ thống. rửa này dưới sự điều khiển của hệ thống 
fuzzy sẽ phán đoán lượng nước rửa sao cho hợp lý. Rửa kỹ lưỡng mà nước rửa lại được 
tiết kiệm một cách hữu hiệu mang đến sự thoải mái cùng với lợi ích kinh tế cao. Nhờ có 
hệ thống điều khiển fuzzy nên có thế điểu khiển đáp ứng mọi tình huống: Tự động điều 
chỉnh lượng nước xả ra tuỳ theo số lần sử dụng như vào giờ nghỉ trưa ở các văn phòng, 
giờ nghỉ giải lao ở rạp chiếu bóng, khí bồn tiêu được sử dụng nhiều thì sẽ xả ra lượng 
nước ít ở mỗi lần sử dụng (hình 8.5). Vào sáng sớm hay sau giờ làm việc của văn 
phòng... khi bồn tiểu ít được sử dụng thì sẽ xả ra lượng nước nhiều ở mỗi lần sử dụng, sử 
dụng với thời gian dài thì sẽ xả ra lượng nước nhiều rửa với mức thông thường. Thời gian 
sử dụng ngắn thì sẽ phán đoán rằng lượng nước tiêu ít mà xả ra lượng nước rửa ít. Loại 
hình có dạng chôn sâu, dạng lồi ra, ví dụTEA 99 V2; 99 LV2; 99 VỊ; 99 LDV1; TEA 
98 V2; 98 V1; nguồn điện 220V/AC hoặc pin khô. 


Ngày nay còn có hệ thống phun tự động khu vệ sinh. 
8.6. TRẠM BƠM NƯỚC 


Trong công trình cao tầng không thể thiếu được hệ thống bơm nước. Hệ thống bơm 
nước cấp có hai đạng là bơm nước sinh hoạt và bơm nước cứu hoả, do đó tồn tại hai 
đạng trạm bơm là bơm nước sinh hoạt và bơm nước cứu hoả. Ngoài ra nhà cao tầng 
trong hệ thống bơm nước còn có máy bơm tầng ấp. 

Đối với nhà cao tầng thường thiết kế có từ 1 đến 2 tầng hầm do đó hệ thống thoát 
nước không tự động thoát được mà cần thiết có trạm bơm nước thải. Trạm bơm nước thải 
sinh hoạt và bơm nước thải sự cố cứu hoả, rửa sàn. 

Đối với bệnh viện còn cần thiết đến trạm bơm xử lý nước thải trước khi thoát nước 
vào đường cống chung của thành phố, do đó cần lựa chọn các động cơ điện có hiệu suất 
năng lượng cao để kéo các máy bơm. 


8.7. HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ 


Hệ thống điện nhẹ trong công trình nhà cao tầng bao gồm rất nhiều hạng mục đó là 
hệ thống báo khói, báo lửa, hệ thống điện thoại đối ngoại, hệ thống điện thoại đối nội, 
hệ thống mạng truyền hình, hệ thống ängten UHF, VHE, ăngten số mặt đất, hệ thống 
camera cảnh giới, hệ thống quản lý toà nhà, trung tâm máy tính... Các hệ thống điện nhẹ 
đòi hỏi phải được liên tục cung cấp điện, đôi khi nó được coi như 1 phụ tải loại l trong 
hệ thống cung cấp điện. 


129 


Chương 9 


TIỀM NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG - 
THIẾT BỊ CÓ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG CAO 


9.1. KHÁI NIỆM THIẾT BỊ CÓ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG CAO 


Bắt đầu từ nhữug năm 1970, người ta đã nhận ra rằng việc nâng cao công nghệ để tạo 
hiệu suất cao trong sử dụng năng lượng mang lại hiệu quả thiết thực. Bằng những đầu tư 
nghiên cứu vẻ công nghệ tiết kiệm năng lượng người ta cũng chứng minh được rằng 
năng lượng tiết kiệm được thường là rẻ hơn năng lượng sản xuất ra. Do đó, việc tính toán 
tiết kiệm năng lượng hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc này. Các thiết bị sử 
dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng ngày càng có xu hướng rẻ đi trong khi giá trị năng 
lượng có chiều hướng ngược lại. Điều đó mang lại ưu thế lớn cho các thiết bị tiết kiệm 
năng lượng ở thời điểm hiện tại và trong tương lai. 

Vậy tiết kiệm năng lượng là sự làm giảm mức tiêu thụ năng lượng (kWh) mà vẫn đáp 
ứng nhu cầu cần thiết của con người đựa trên việc thay thế công nghệ, nâng cao hiệu quả 
của các thiết bị sử dụng năng lượng. 

Mô hình (hình 9.1) là một ví dụ mô tả việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng bằng 
cách thay đổi công nghệ để làm giảm năng lượng đầu vào !'›np khi vân giữ nguyên năng 
lượng hữu ích đầu ra không đổi. 

Tiết kiệm sử dụng năng lượng cuối cùng có thể nâng cao hiệu suât sử dụng của một 
hệ thống động cơ điển hình từ 31% (Sơ đồ trên cùng) lên 72% sơ đó cuẻi cùng và có thể 
thu hồi vốn trong vòng từ 2 đến 3 năm. Đây là ứng dung của thiết bị điều khiển tốc độ 
(sơ đồ giữa) thay vì sử dụng van điều tiết, gây tổn thất cho hệ thóne Hiệu quả hơn nữa, 
các động cơ và bơm phù hợp kích cỡ, yêu cầu với nhau, cũng như các dường ống tốt và 
rộng hơn có thể đem lại hiệu quả cao hơn nữa. 

Sau khi nghiên cứu và thử nghiệm nhiều đề tài cho thấy kết quả tiết kiệm năng lượng 
có thể thực hiện được ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: 

- Trong công nghiệp: Đẻ tài KCDL95.04 đã chứng minh rằng trong công nghiệp bằng 
các biện pháp ngắn hạn bình quân có thể tiết kiệm được 12-15% nhu cầu năng lượng 
dùng trong công nghiệp. 


130 


Năng lượng đầu vào = 100 đơn vị 


Van tết lưu 
Động cơ (hiệu suất 90 %) Bơm (77%) T 
——— 
IIC - . ( Đường ống (69 %) 
Khóp nổi (99 %) 
—— Năng lượng ra = 31 đơn vị 
cuả 2b... E6 ĐC 
Năng lượng đầu vào = 51 đơn vị 
Thiết bị điều chỉnh lốc độ (95%) 7 
Động cơ (80%) Em TM G98) _ 


II C 8 tam Đường ống ma sát nhỏ (87%) 
Khớp "nổi (99%) 
Năng lượng ra = 31 đơn vị 


Năng lượng đầu vào = 51 đơn vị 


Thiết bị điều chỉnh tốc độ (95%) GÀ 
Động cơ TRNL (95 %) Bơm TKNL, cao (88%) 


@——=8 sen Đường ống ma sát rất nhỏ (90%) 
š nối (99%) 


Năng lượng ra = 31 đơn vị 
“——— ——— 


Hình 9.1. Mô hình 


Ví dụ như ở Công ty Đồ Hộp Hạ Long bằng các biện pháp đổi mới quản lý sử dụng 
điện, đặt đồng hồ đo đếm ở các phân xưởng, sửa chữa phục hồi các thiết bị cũ..... sau ba 
năm đã giảm mức chỉ phí điện năng tới 27% với sản lượng không thay đổi. 

~ Trong vận tải; 

- Trong khách sạn, khu vực dịch vụ: Tại Khách sạn Majestic TP. Hồ Chí Minh đạt kết 
quả giảm chỉ phí điện năng tới 30%. 

Đề tài cấp nhà nước khoa học Công nghệ 09.08 Bộ Khoa học công nghệ và môi 
trường tháng 8 năm 1999 cho thấy khả năng tiết kiệm năng lượng đối với công nghệ 
lạnh và điều hoà ở Việt Nam như sau: 

+ Bằng biện pháp trung hạn: 

Tủ lạnh tiết kiệm năng lượng: _ 15% năng lượng sử dụng; 

Điều hoà: 10% năng lượng sử dụng; 
+ Bàng biện pháp dài hạn: 

Tủ lạnh tiết kiệm năng lượng: 25-30%; 

Điều hoà: 15-21%; 


131 


9.2. TIỀM NĂNG TIẾT KIỆM ĐIỆN CỦA VIỆT NAM 


Bảng 9.1. Tiềm năng tiết kiệm điện của Việt Nam (MW) 


Năm 19897 2000 2005 2010 2015 2020 
Dự báo điện năng phát 19.1410 | 272020 | 47.7370 | 795910 | 117.900,0 | 176.236/0 
Hiệu quả tiết kiệm 408086 | 579946 | 10.17752 | 16.968,80 | 25.136,28 | 37.573.51 
Giảm công suất nhả máy điện 765,0 1.034.0 1/7340 2.809,0 4.130,0 6.021,0 
Piuo (MW) 
Công nghiệp H 3.9478 6.659,3 130957 | 24.1614 | 372584 | 57519,9 
AS sinh hoạt 2.8147 4.1226 6.926,2 110071 | 15.4894 | 219554 
T — ¬ 
vụ công cộng 4574 6623 1.134,6 1.8278 2,726,3 4,068,1 
Nông nghiệp. 3121 122,7 159,6 198.4 244,2 300,7 
|_— 
§X,TT và PP điện 1,885,3 2.7826 5.012,4 8.541,1 128226 | 19.307,3 
|_ Tổng cộng 92174 | 143495 | 26.3286 | 457358 | 685409 | 103.151,4 


Tỷ lệ tiết kiệm Ap/As (%) 48,15 50,79 ð1,73 52,74 52,65 52,82 
“L 


9.2.1. Tiêm năng tiết kiệm điện từ các động cơ điện ở Việt Nam 

Biện pháp: Sử dụng các động cơ điện thế hệ mới (EEM$) tiểm năng tiết kiệm 156.8 
GWh/năm tương đương 26,25MW công suất đỉnh, tiết kiệm được 97,2 tỷ VNĐ (giá điện 
năm 1997) thời gian sử dụng động cơ là l6 8iờ/1 ngày (sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả ở Việt Nam Bộ KHCN & MT 12/1997). 

Biện pháp để có thể tiết kiệm và sử dụng động cơ có hiệu quả năng lượng được chia 
làm 2 loại chính: 

- Tiết kiệm năng lượng bằng cách đặt mới hoặc đổi kiểu mẫu phụ tải và các trang 
thiết bị động cơ với mức độ rất lớn. 

- Tiết kiệm năng lượng do tăng cường tình trạng quản lý các trang bị hiện có hoặc 
thay đổi kiểu mẫu trong phạm vi nhỏ. 

Muốn chọn được động cơ tối ưu thì phải biết điều kiện phụ tải, các điều kiện khác 
nhau của tải mà động cơ phải làm việc. Các điều kiện cơ bản để chọn động cơ bao gồm: 

- Công suất của động cơ: _P (W, kW). 


~ Momen: M(Nm, kGm). 
~ Tốc độ góc: (0 (rad/sec). 
- Tốc độ quay: n (vòng/phút). 


132 


Các điều kiện của tải: 
1, Các điều kiện khởi động:  - Tần số cần cho khởi động. 
- Momen khởi động cần thiết. 


2. Các điều kiện dừng: - Dừng khẩn cấp. 
- Dừng chính xác. 
3, Điều kiện vận hành: - Liên tục hay ngắn hạn. 
- Cần thay đổi hay không thay đổi chiều quay. 
4. Điều khiển tốc độ: - Tốc độ thay đổi hay không thay đổi. 
~ Phạm vi điều khiển tốc độ. 
5. Các điều kiện xung quanh: - Nguồn điện. 
- Người quản lý. 
Bảng 3.2. Các giá trị hiệu suất yêu cầu dành cho động cơ 
Công suất mô tơ Hiệu suất yêu cầu (%) Hiệu suất đề nghị (%) 
kw 2 ựo 4cực 2 cực 4 cực 
11 822 838 85,5 86,5 
15 84.1 85,0 86,5 86,5 
22 88,6 86,4 86,8 89,5 
30 86,7 874 872 89,5 
40 876 88,3 89,5 895 
55 88,5 89,2 89,5 910 
75 89/5 90,1 90,2 917 
110 90,6 910 91/0 930 
18,0 9143 918 924 930 
18,5 918 922 + 98,0 93,6 
220 922 928 930 94,1 
30/0 929 93,2 93,6 94.1 
370 933 93,6 IR 93,6 ÍÌ 9,5 
46,0 93,7 939 94.1 95,0 
55,0 94,0 94,2 94,5 95.0 
T50 946 ÑÌ 947 950 _] 954 


133 


Hiệu suất thiết bị đun nước: 

Tất cả các thiết bị đun nước nóng, cung cấp nước nóng sử dụng đơn lẻ cho đun nước 
uống, sưởi ấm bể bơi, các thùng trữ nước nóng phải đáp ứng các tiêu chí liệt kê trong 
bảng dưới đây: 


Bảng 9.3. Hiệu suất năng lượng tối thiểu với thiết bị đun nước nóng 


Kiểu thiết bị Hiệu suất tối thiểu 
Các bộ đun nước kháng điện 5,0+8,3V SỊ (W) 
ác bộ đun, trữ nước chạy gas 78% Ey 
€ác bộ dun nước tức thởi chạy gas T8% Ey 
Các bộ đun cung cấp nước nóng chạy gas im TT% Ey 
Các bộ đun cung cấp nước nóng chạy dầu 80% E; 
Các bộ đun cung cấp nước nóng chạy cả nhiên liệu gas/dầu 80% Er ] 


Gñhỉ chú: Eị là đại lượng hiệu suất nhiệt. 

9.2.2. Tiềm năng tiết kiệm điện từ chiếu sáng 

Tiêm năng tiết kiệm điện từ chiếu sáng công nghiệp ở Việt Nam 

Biện pháp: thay các bóng đèn sợi đốt và đèn ống huỳnh quang dài I,2m đường kính 
40mm công suất bóng 40W và chấn lưu sắt từ công suất 12W bằng đèn ống huỳnh 
quang dài 1,2m đường kính 36mm công suất bóng 36W, chấn lưu 6W hoặc công suất 
bóng 32W chấn lưu 3W, Tiêm năng tiết kiệm 91,47GWh/năm tương đương với tiết kiệm 
15,66MW công suất đỉnh (công suất đỉnh là công suất mà nhà máy điện phát vào thời 
gian đỉnh từ 17-22h). 

Tiêm năng tiết kiệm điện từ chiếu sáng công cộng ở Việt Nam 

Biện pháp: Thay các đèn chiếu sáng công cộng hiện nay là loại đèn cao áp thuỷ ngân, 
đèn sợi đốt... bằng đèn cao áp sodium thì sẽ tiết kiệm được 16,64GWh/năm tương 
đương với 4,12MW công suất đỉnh sẽ tiết kiệm được 7,4Itỷ VNĐ (giá điện 1997). 

Tiêm năng tiết kiệm điện từ chiếu sáng trong các toà nhà ở Việt Nam 

Biện pháp: thay bóng đèn có hiệu suất phát quang cao hơn. 

~ Dùng loại bóng đèn compact. 

- Dùng chấn lưu tổn thất công suất thấp hoặc chấn lưu điện tử 

- Dùng đèn cao áp sodium 

~ Quản lý năng lượng tốt (có thể tiết kiệm đến 10%), 

Ánh sáng tốt tạo thuận lợi cho các thao tác phải xem nhìn khác nhau theo bảng phân 
cấp về độ chiếu sáng. ánh sáng thích hợp làm giảm căng thẳng thần kinh, giảm sản 


134 


phẩm hư hỏng và cải thiện hiệu quả thao tác đặc biệt có thể ngăn ngừa được các tai hoạ 
rủi ro do sai lầm gây nên. 

Biện pháp cụ thể để tiết kiệm năng lượng có thể là: 

1. Thời gian thắp sáng: 

- Không thấp sáng khi không cần thiết. 

~ Dùng nhiều công tắc để điều khiển đèn khi không cân thiết. 

- Dùng công tắc tự động hoặc công tắc thời gian để đóng tắt đèn theo thông số đã 
định sẵn. 

Những biện pháp này còn phụ thuộc vào ý thức của người sử dụng hoặc người phục vụ. 

2. Giữ chiếu sáng thích hợp 

Muốn tiết kiệm năng lượng thì việc quan trọng là xem xét lại mức độ sáng và việc 
cung cấp ánh sáng tại chỗ cho phòng làm việc, lối đi, nơi người ít đến. 

3. Dùng các tiện nghỉ ánh sáng có hiệu suất cao. 

Các tiện nghỉ ánh sáng ở đây là ổn áp, đèn, chao đèn phản quang...có thể tham khảo 
bảng dưới đây: 

Bảng 9.4. Tính chất và ứng dụng của các loại đèn 


Công suất | Hiệu quả | Nhiệt độ | Chỉ số giữ | Tuổi dùng 


nhấu ủ Ứng 
Loại đèn Tính chất riêng th (LmM) | màu) | màu(R) | (g9) Íng dụng 
Dây tóc |-Ánh sáng màu ổn định | VàiW † 46 | 2850 | 100 4000 | Cơ quan, kho, 
văn phòng. 


sợ đốt |, sáng ngay, độ sáng cao |_ VàiW 
Ti 
Tungsten |- Kích cỡ nhỏ, hiệu suất Từ vài'W 21 3000 100 2000 |Đèn pha, đèn ôtô, 


Halogen |cao, tuổi dùng nhiều đến vài kW đèn chiếu, chụp 
ảnh, phòng chiếu 


Huỳnh. |- Hiệu suất cao, lâu hỏng 20-58 82 4500 69 1000 Cơ quan, 


quang |. Mau sáng thay đổi rộng văn phòng 


- Mức chói nhỏ 
Thuỷ |- Hiệu suất cao, bến, độ 40W đến | 51 5800 23 1200 |Đèn pha, sân gôn, 


ngân |sáng cao 2W bóng chảy 
—+ 
HQ thuỷ |- Đèn thuỷ ngân cải tiến 40W đến 56 4100 44 1200 Đường, 
nhà máy, phố 


ngân  |kích thước 1kW 


Khi quan tâm đến vấn để tiết kiệm năng lượng trong xây dựng, chúng ta quan tâm 
đến tiết kiệm năng lượng ở các giai đoạn. 


135 


Giai đoạn thi công xây dựng công trình. Một công trình có thể phải tiến hành xây 
dựng trong một thời gian dài, công nhân làm việc liền trong ba ca trong một ngày, nên 
năng lượng sử dụng điện công trường cần cung cấp để phục vụ sản xuất trong phạm vi 
diện tích rộng, cũng có khi chỉ cần cung cấp trong phạm vi hẹp để một nhóm công nhân 
thao tác. Bất kỳ trong trạng thái làm việc nào nếu biết tiết kiệm năng lượng là tiết kiệm 
được kinh tế. 

Biện pháp để tiết kiệm năng lượng trong giai đoạn xây dựng phụ thuộc vào tiến độ thi 
công. Khi lập tiến độ thi công, cần bố trí những công tác nào có thể thi công ban ngày 
được thì bố trí để làm ban ngày, trừ những công việc phải làm ban đêm, hoặc những 
công việc tiếp tục hoàn thiện cho công việc làm ban ngày chưa kết thúc. Khi tiến hành 
lao động ban đêm cần phải sử dụng năng lượng chiếu sang công trường vào ban đêm, 
các bộ phận có liên quan đến công việc cũng phải phục vụ vào ban đêm như cung ứng 
vật tư, trực điện ...như thế phải sử dụng năng lượng. 

Biện pháp thứ 2 là tiến hành thi công ban đêm nên bố trí các tổ nhóm lao động trên 
một phạm vi hẹp để tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng 

Biện pháp thứ 3 tiết kiệm nước. Để tiết kiệm kinh tế phục vụ bơm nước cần có bể 
chứa nước thi công. Nước bơm vào bể chứa nên chọn thời điểm bơm vào ban đêm, lúc 
đó giá tiền điện sẽ giảm hơn so với việc chạy bơm vào ban ngày đặc biệt là vào giờ cao 
điểm, từ 17 + 22 giờ. 


136 


Chương 10 


CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 
TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 


10.1. Ô NHIỄÊM KHÔNG KHÍ Ở CÁC ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP 


Việt Nam còn kém phát triển về công nghiệp, dân số đô thị, nhất là các đô thị lớn, 
chưa cao. Môi trường không khí ở các vùng nông thôn về cơ bản là trong lành. Tuy vậy, 
những hiện tượng ô nhiễm không khí ở các khu công nghiệp tập trung và các đô thị lớn 
đã xuất hiện với mức độ đáng báo động. 

Các yếu tố gây ô nhiễm không khí hiện nay là bụi và khí thải từ sản xuất công 
nghiệp, hoạt động giao thông vận tải, hoạt động xây dựng và đun nấu phục vụ sinh hoạt 
của nhân dân. Một số ngành gây ô nhiễm không khí nhiều nhất là nhiệt điện, sản xuất 
ximăng, gạch, ngói, vôi, luyện kim, hóa chất. Với năng lực sản xuất còn có hạn, nhưng 
công nghệ lạc hậu và thiếu các thiết bị xử lý bụi và khí thải, các cơ sở sản xuất thuộc 
ngành công nghiệp nói trên đang tác động xấu tới môi trường ở các khu vực xung quanh. 

Ô nhiễm bụi trong không khí của các khu công nghiệp ở các thành phố lớn vượt trị số 
tiêu chuẩn cho phép từ 1,5 đến 3 lần. Nồng độ khí độc hại (CO, NO;, SO;) ở phần lớn 
các đô thị và khu công nghiệp đều nhỏ hơn trị số tiêu chuẩn cho phép, tức là chưa có 
tình trạng ô nhiễm khí độc hại. Song ở một số nhà máy và ở một số nút giao thông lớn 
trong đô thị, nổng độ các khí trên vượt trị số tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. Trong khi 
mức độ ô nhiễm môi trường không khí trong nội bộ các cơ sở sản xuất (ô nhiễm môi 
trường lao động) là vấn đề đáng lo ngại. Những quan trắc gần đây cho thấy đã có các 
dấu hiệu của mưa axit ở một số khu vực thuộc cả miền Bác và miền Nam. 


10.2. CÁC GIẢI PHÁP GIẢM Ô NHIỄÊM 


a) Về chính sách 

~ Thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với tất cả các dự án phát triển kinh tế - 
xã hội để có thể ngăn chận từ trước những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Công 
tác lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được cơ quan có thẩm 
quyền kiểm tra thường xuyên chặt chẽ, quá thời hạn quy định phải xin gia hạn hoặc cấp 
phép lại. 


137 


- Tiến hành đánh giá kỹ lưỡng và kiểm soát ô nhiễm.chặt chẽ đối với các cơ sở sản 
xuất công nghiệp, các phương tiện giao thông vận tải và các phương thức sử dụng 
nhiên liệu phục vụ sinh hoạt. Buộc các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng xử lý triệt để 
tình hình. 

b) Về kinh tế 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, hiệu quả phát điện của các nhà máy nhiệt 
điện và hiệu quả sử dụng điện của các thiết bị điện. Phát triển ngành công nghiệp nhiệt 
điện sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng và đầu nhẹ thay cho nhiên liệu than và dầu nặng có 
hàm lượng sunphua lớn. 

~ Khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng sạch. Phổ cập sử dụng khí sinh học ở 
nông thôn làm nhiên liệu đun nấu. 

- Phát triển rừng, phủ xanh đất trống đổi núi trọc, phát triển trồng cây xanh trong đô 
thị và dọc đường giao thông. 


- Đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng tại các đô thị lớn và vừa. 

- Áp dụng nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền” đối với các doanh nghiệp 
gây ô nhiễm môi trường không khí. 

©) Về khoa học, công nghệ 

- Khuyến khích sử dụng nguyên liệu và công nghệ sạch tại các cơ sở sân xuất. 

- Nghiêm cấm nhập khẩu và nhanh chóng giảm dần quy mô vận hành các thiết bị đã 
cũ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

đ) Về nâng cao nhận thức 

Tuyên truyền, đào tạo để nâng cao trình độ nhận thức của các chủ doanh nghiệp, của 
công đoàn và công nhân về bảo vệ môi trường chung và môi trường lao động. 
10.3. QUẢN LÝ CHẤT THÁI RẤN 


Tại các vùng nông thôn, các chất phế thải của sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp truyền 
thống (như thân lá cây, rơm rạ, vô hạt, phân gia súc, v.v...) hâu hết được sử dụng làm 
nhiên liệu, phân bón hoặc chôn lấp. Những chất phế thải có nguồn gốc công nghiệp như: 
chất dẻo, nhựa, kim loại, dư lượng hóa chất lâu tiêu hủy, tuy chưa trở thành vấn đề bức 
xúc, nhưng đang có xu hướng tăng lên nhanh chóng. Vấn đẻ rác thải bắt đầu xuất hiện ở 
những vùng có mật độ dân số đông. 

Tại các đô thị và khu công nghiệp, việc thu gom và xử lý chất thải rắn, chất thải độc 
hại đang là vấn để môi trường cấp bách. Năng lực thu gom chất thải rắn hiện nay ở các 


138 


đô thị và khu công nghiệp ở Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 20-40%, riêng các thành phố 
lớn có thể lên tới 50-80%. Rác thải chưa được phân loại tại nguồn, được thu gom lẫn lộn 
và vận chuyển đến bãi chôn lấp. Công việc thu nhặt và phân loại các chất phế thải có thể 
tái chế hoàn toàn do những người nghèo sinh sống bằng nghề bới rác thực hiện. Việc tái 
sử dụng và tái chế chất thải rắn còn rất hạn chế, chưa được tổ chức và quy hoạch phát 
triển. Các cơ sở tái chế rác thải có quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi 
trường. Mới chỉ có một phần nhỏ rác thải - vào khoảng 1,5-5% tổng lượng rác thải được 
chế biến thành phân bón vi sinh và chất mùn với công nghệ hợp vệ sinh. 

Biện pháp xử lý chất thải rắn hiện nay chủ yếu là chôn lấp, những chưa có bãi chôn 
lấp chất thải rắn nào đạt tiêu chuẩn kỹ thuật vệ sinh môi trường. Các bãi chôn rác gây ô 
nhiễm môi trường đất, nước và không khí nặng nề. 

Chất thải rấn của các khu công nghiệp cũ hiện đang được thu gom và xử lý chung 
với rác thải sinh hoạt đô thị. Lượng chất thải nguy hại chỉ được thu gom với tỷ lệ 
khoảng 50-60%. 

Công tác quản lý chất thải rắn còn nhiều điểm yếu kém: 

- Sự phân công trách nhiệm của các ngành trong quản lý chất thải chưa rõ ràng. 

~ Cơ chế thực hiện dịch vụ quản lý chất thải vẫn còn mang nặng tính bao cấp. 

- Sự tham gia của cộng đồng và của khu vực tư nhân vào quản lý chất thải chưa rộng 
rãi. Đã có một số mô hình thành công về việc tư nhân và cộng đồng tổ chức thu gom và 
xử lý chất thải đô thị, nhưng do vốn đầu tư của họ có hạn nên số lượng và chất lượng 
địch vụ còn xa mới đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững. 

- Thiếu sự đầu tư thỏa đáng và lâu đài đối với các trang thiết bị thu gom, vận chuyển, 
phân loại, xây dựng các bãi chôn lấp đúng quy cách và các công nghệ xử lý chất thải. 

- Không có các phương tiện hiện đại để tái chế các chất phế thải đã thu gom và thiếu 
kinh phí cũng như công nghệ thích hợp để xử lý chất thải độc hại. 

- Nhận thức của cộng đồng vẻ các vấn để môi trường, sức khỏe và an toàn liên quan 
tới quản lý chất thải rắn còn đang ở trình độ thấp. 


10.4. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THÁI RẮN ĐÔ THỊ 


a) Về thể chế 

- Xây dựng một chiến lược Quốc gia vẻ quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại. 
Chiến lược sẽ xác định các mối quan hệ vẻ thể chế và các yêu cầu quản lý, tài chính để 
giải quyết các vấn đề ưu tiên và các vấn để chất thải nguy hại. 

- Cải thiện công tác quản lý chất thải nguy hại. Tiến hành ngiên cứu để xác định các 
cơ hội tăng cường hoàn trả chỉ phí liên quan tới thu gom và loại bỏ chất thải rắn. 


139 


b) Về kinh tế 

- Xây dựng các bãi chôn lấp hợp vệ sinh cho các thành phố lớn và vừa. Ngoài ra việc 
phân loại chất thải cũng được khuyến khích trong toàn quốc nhằm giảm nhu cầu đối với 
các bãi chôn lấp rác thải mới và các hệ thống xử lý tốn kém. 

~ Tuân hoàn, tái sử dụng và tái chế chất thải sẽ được thúc đẩy và khu vực tư nhân sẽ 
được khuyến khích tham gia. 

- Khuyến khích thành lập các công ty cổ phần, công ty tư nhân, hợp tác xã, doanh 
nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thu gom và xử lý chất thải rắn. 

- Lắp đặt lò đốt rác ở tất cả các bệnh viện, trước hết tại các bệnh viện điều trị các loại 
bệnh truyền nhiễm. 

©) Về công nghệ 

- Giảm nguồn phát sinh chất thải rắn ngay từ ban đầu bằng cách khuyến khích áp 
dụng những quy trình công nghệ mới sạch hơn; sử dụng tối ưu nguyên, nhiên, vật liệu; 
giảm các vật liệu bao bì và đóng gói sản phẩm gây lãng phí tài nguyên; thay đổi thói 
quen tiêu dùng của nhân dân theo hướng tiết kiệm. 

d) Về nâng cao nhận thức 


- Thực hiện các chương trình giáo dục cộng đồng và các chiến dịch nâng cao nhận 
thức tại các thành phố lớn để ngăn ngừa việc đổ các chất thải nguy hại một cách bừa bãi 
và bất hợp pháp. 

- Thể chế hóa và khuyến khích nhân dân tham gia vào các hoạt động quản lý chất thải 
trong cộng đồng. 

- Hình thành các phong trào quần chúng về tiêu dùng tiết kiệm tài nguyên; phân loại 
rác thải ngay tại nhà; vệ sinh môi trường sống. 


140 


Chương II 


'THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH 
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 


11,1. CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 


11.1.1. Sự cần thiết phải xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường 


Cho đến nay, thuật ngữ đánh giá tác động môi trường (viết tắt là ĐTM) không còn xa 
lạ đối với những người làm công tác quản lý ở các cấp, các ngành, các nhà quy hoạch, 
các nhà đầu tư xây dựng cũng như những người làm công tác nghiên cứu khoa học trong 
rất nhiều lĩnh vực. 

Trong phạm ví quốc gia cũng như trên thế giới luôn luôn tồn tại hai yếu tố là phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường do vậy 2 yếu tố này cần được kết hợp hài hoà 
với nhau tạo nên sự phát triển cân bằng và bền vững của một đất nước và của toàn cầu. 

Các dự án quy hoạch, đầu tư xây dựng, bên cạnh việc mang lại các lợi ích vẻ kinh tế 
và xã hội, tuy nhiên cũng gây ra những tác động tiêu cực đối với con người và tài 
nguyên thiên nhiên. Nếu phát triển chỉ quan tâm đến mục tiêu trước mắt, sẽ gây ra một 
loạt các tác động tiêu cực do chính các hoạt động này đối với môi trường. 

1I.1.2. Các loại hình báo cáo ĐTM đối với các dự án đầu tư phát triển, quy hoạch 

Trong luật bảo vệ môi trường của Việt Nam ký ngày 27/12/1993, ĐTM được định 
nghĩa như sau: "ĐTM là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường 
của các dự án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế. văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng và các 
công trình khác, để xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường”. 

ĐTM được chía thành các loại như sau: ĐTM sơ bộ. ĐTM chỉ tiết, ĐTM chiến lược 

- ĐTM sơ bộ là nhận dạng các tác động và đề xuất các biện pháp giảm thiểu đối với 
các tác động đã rõ ràng của một dự án. 

- ĐTM chỉ tiết bao gồm việc đánh giá tác động (nhận dạng, dự báo và đánh giá ý 
nghĩa của các tác động): đẻ xuất các biện pháp giảm thiểu, kế hoạch quản lý tác động. 


141 


- ĐTM chiến lược là quá trình đánh giá tác động môi trường cho các chính sách, kế 
hoạch và các chương trình phát triển một cách chính thức, có hệ thống và toàn diện; 
chuẩn bị một báo cáo trình bày các kết quả đánh giá; sử dựng các kết quả đó phục vụ 
cho việc hoạch đính chính sách. 

11.1.3. Các nguyên tắc chỉ đạo trong ĐTM: 7 nguyên tắc 

- Sự tham gia: Sự tham gia hợp lý và đúng lúc của các bên hữu quan vào quá trình ĐTM. 

- Tính công khai: Đánh giá và cơ sở đánh giá các tác động cần được thực hiện công 
khai và kết quả đánh giá có thể được tham khảo một cách dễ dàng. 

- Tính chắc chắn: Quá trình và thời gian biểu của công tác đánh giá được thông qua 
trước và được các bên tham gia thực hiện một cách đây đủ. 

- Tính trách nhiệm: Những người ra quyết định phải có trách nhiệm với các bên hữu 
quan về quyết định của mình tuân theo kết quả của quá trình đánh giá. 

- Št tín nhiệm: Sự đánh giá được đảm bảo về mặt chuyên môn và có tính khách quan. 

- Chỉ phí hiệu quả: Quá trình đánh giá và kết quả của nó phải đảm bảo cho việc bảo 
vệ môi trường với chỉ phí xã hội nhỏ nhất. 

- Tính linh hoạt: Quy trình đánh giá phải phù hợp để tạo ra hiệu quả và có hiệu lực 
cho đự án và trong mọi hoàn cảnh. 

11.1.4. Nội dung chính của báo cáo ĐTM 

- Mô tả địa bàn nơi sẽ tiến hành hoạt động phát triển, đặc trưng kinh tế, kỹ thuật của 
hoạt động phát triển. 

- Xác định phạm vi đánh giá. 

- Mô tả hiện trạng môi trường tại địa bàn đánh giá 

- Dự báo những thay đổi về môi trường có thể xảy ra trong và sau khi thực hiện hoạt 
động phát triển. 

- Dự báo những tác động có thể xảy ra đối với tài nguyên và môi trường, các khả 
năng hoàn nguyên hiện trạng hoặc tình trạng không thể hoàn nguyên. 

- Các biện pháp phòng, tránh, điều chỉnh. 

- Phân tích lợi ích và chỉ phí mở rộng. 

~ 8o sánh các phương án hoạt động khác nhau. 

~ Kiến nghị và kết luận. 

11.15. Mối quan hệ giữa ĐTM với phát triển kinh tế và các công cụ quản lý 
môi trường 


Để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, Nhà nước phải sử dụng đồng bộ nhiều 
công cụ. Các công cụ này có chức năng, khả năng cũng như phạm vi áp dụng khác 


142 


nhau nhưng có chung mục đích là phát triển bền vững đất nước, chất lương môi trường 
được duy trì và nâng cao. Một số công cụ chính dưới đây đóng vai trò quan trọng để 
thực hiện ĐTM: 

- Các công cụ chính sách, chiến lược: Công cụ chiến lược, chính sách có mối quan hệ 
hai chiều đối với ĐTM. Một mặt các dự án cụ thể phải được thực hiện trong khuôn khổ 
các chính sách chiến lược, mặt khác các chính sách, chiến lược lại là đối tượng của 
ĐTM chiến lược. 

- Các công cụ pháp chế: công cụ luật pháp giúp công tác ĐTM trở thành một công 
việc bắt buộc, đồng thời nó cung cấp cơ sở để tiến hành công tác này thuận lợi hơn. Do 
đó khi tiến hành ĐTM nhất thiết phải thu nhập và nghiên cứu tất cả các văn bản luật 
cũng như những quy định, nghị định liên quan. 

- Công cụ kế hoạch hoá: quy hoạch môi trường có mối quan hệ mật thiết đối với quy 
hoạch phát triển kinh tế, quy hoạch phát triển lãnh thổ, quy hoạch sử dụng tài nguyên. 

- Công cụ thông tin, dữ liệu: công cụ thông tin dữ liệu có tính chất quyết định đến sự 
đúng đắn và độ chính xác vẻ hiện trạng tài nguyên, dự báo diễn biến các yếu tố môi 
trường cũng như tác động môi trường của các dự án đã, đang và sẽ hoạt động. Đây là 
công cụ không thể thiếu được trong lập báo cáo ĐTM. 

~ Kế toán môi trường: đây là công cụ mới được áp dụng trong lĩnh vực quản lí môi 
trường. Kế toán môi trường là sự phân tích, tính toán nhằm xác định một cách định 
lượng với độ chính xác nhất định về sự gia tăng hoặc suy thoái môi trường, dự trữ tài 
nguyên thiên nhiên trong một khoảng thời gian nào đấy do các hoạt động phát triển 
mang lại. Kế toán môi trường xác định giá trị tài nguyên môi trường qua đơn vị tiền tệ. 

- Quản lý tai biến môi trường: 

+ Xác định các loại tai biến. 

+ Xác định các đặc trưng tai biến. 

+ Đánh giá xác suất sảy ra tai biến. 

+ Đánh giá thiệt hại do tai biến gây ra. 

- Giáo dục, đào tạo, nâng cao nhận thức của nhân dân. 

- Nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ. 

- Các công cụ kinh tế: kinh tế môi trường chỉ ra những nguyên tắc cơ bản của việc sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên bao gồm cả tài nguyên tái tạo và tài nguyên không tái tạo 
theo hướng phát triển bền vững mà thu được lợi nhuận cao. 


11.1.6, Trình tự thực hiện TM 
~ Lược duyệt. 
- Xác định mức độ, phạm ví đánh giá. 


143 


- Lập đề cương, tham khảo ý kiến và chuẩn bị tài liệu. 
- Phân tích, đánh giá tác động môi trường: 
+ Xác định các nguồn tác động. 
+ Xác định các biến đổi môi trường. 
+ Phân tích, dự báo các tác động cụ thể. 
- Biện pháp giảm thiểu và quản lý các tác động. 
- Lập báo cáo ĐTM. 
- Xem xét, so sánh các phương án, dự án thay thế. 
~ Tham khảo ý kiến cộng đồng. 
- Thẩm định báo cáo ĐTM. 
- Monitoring và kiểm toán môi trường khi thực hiện dự án. 


11.2. CÔNG TÁC ĐTM TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 


Theo Thông tr 490/1998/TT-BKHCNMT ngày 29/4/1998 của Bộ Khoa học Công 
nghệ và Môi trường (tên trước đây) vẻ việc hướng dẫn lập, thẩm định báo cáo ĐTM đối 
với các dự án đầu tư quy định rõ: “các dự án đầu tư trong nước, liên doanh, hợp tác kinh 
doanh với nước ngoài và đâu tư 100% vốn nước ngoài và các dạng đâu tư khác (gọi 
chung là dự án đầu tư) thực biện trên lãnh thổ Việt Nam đều phải tuân thủ các quy định 
trong Thông tư này về lĩnh vực bảo vệ môi trường” và phân chia thành 2 loại: 

- Loại Ï: Các dự án có tiểm năng gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng, dễ gây ra sự 
cố môi trường, khó khống chế và khó xác định tiêu chuẩn môi trường sẽ phải lập và trình 
thẩm định báo cáo ĐTM. 

- Loại II: Tất cả các dự án còn lại thuộc phạm vi của Thông tư sẽ phải đăng ký đạt 
tiêu chuẩn môi trường trên cơ sở tự xác lập và phân tích, báo cáo ĐTM. 


Thông tư quy định việc xây dựng báo cáo ĐTM đối với từng loại trong các giai đoạn: 
- Xin cấp giấp phép đầu tư. 

- Giai đoạn thiết kế xây dựng. 

- Giai đoạn kết thúc xây dựng. 

- Tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM. 


Ngày !2 tháng 7 năm 2004, Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2004/NĐ-CP về 
việc sửa đổi. bổ sung điều !4 Nghị định số I75/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 của 
Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường. Nội dung của điều 14 sửa đổi 
quy định thẩm quyền thấm định và phê duyệt báo cáo ĐTM trong đó quy định danh mục 


144 


chí tiết các loại dự án thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt của Bộ Tài nguyên Môi 
trường và Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 


113. CÔNG TÁC ĐTM TRONG CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN 
.VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG 


11.3.1. Công tác ĐTM đối với các dự án phát triển 

- Sổ tay hướng dẫn ĐTM các dự án phát triển do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi 
trường (tên trước đây) ban hành quy định các bước tiến hành xây dựng báo cáo ĐTM đối 
với các dự án phát triển: 

+ Sàng lọc dự án: xem xét và quyết định quy mô và mức độc lập ĐTM của một dự án 
đầu tư phát triển. 

+ Xác định phạm vì ĐTM - Lập đẻ cương chỉ tiết. 

+ ĐTM chỉ tiết. 

+ Thẩm định ĐTM. 

11.3.1.1. ĐTM đối với các đồ án quy hoạch xây dựng 

Thông tư số 10/2000/TT-BXD ngày 8/8/2000 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập 
báo cáo ĐTM đối với các đồ án quy hoạch xây dựng, quy dịnh việc lập báo cáo ĐTM 
đối với các loại quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch chỉ tiết và quy hoạch xây 
dựng chuyên ngành. 

- Mục đích lập báo cáo ĐTM đối với các đồ án quy hoạch xây dựng: 

+ Cụ thể hóa Điều 9, Chương 3 - Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ, 
trong đó quy định chủ đầu tư, chủ quản dự án phải thực hiện ĐTM khi lập các đồ án quy 
hoạch tổng thể phát triển vùng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, các quy hoạch đô thị, khu dân cư. 

+ Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường, dự báo nhu cầu sử dụng và khai thác tài 
nguyên thiên nhiên phục vụ cho mục tiêu phát triển đô thị - nông thôn; dự báo các chất 
thải gây ô nhiễm môi trường và những tác động xấu có thể xẩy ra do các hoạt động được 
dự kiến trong đồ án quy hoạch xây dựng, từ đó kiến nghị hoàn chỉnh giải pháp thiết kế 
quy hoạch xây dựng và các chính sách, biện pháp quản lý để bảo vệ môi trường, phòng 
ngừa hoặc xử lý ô nhiễm môi trường, đảm bảo cho các đô thị và khu dân cư nông thôn 
phát triển ổn định và bền vững. 

+ Xác lập cơ sở cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch, kiểm tra, giám sát môi 
trường các đô thị, khu dân cư nông thôn trong quá trình cải tạo và phát triển. 


- Đối tượng áp dụng: 


Tất cả các đồ án quy hoạch xây dựng bao gồm quy hoạch xây dựng vùng lãnh thổ; 
quy hoạch chung, quy hoạch chỉ tiết đô thị, khu dân cư nông thôn và quy hoạch xây 
dựng chuyên ngành đều phải lập báo cáo ĐTM. 

Đối với các đồ án quy hoạch chỉ tiết mặt bằng dự án đầu tư xây dựng các khu tập 
trung như: khu đô thị mới, khu công nghiệp và các khu chức năng khác đo một chủ đầu 
tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đảm nhiệm thì chỉ phải lập báo cáo ĐTM một 
lần khi thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. 

- Các căn cứ để lập báo cáo ĐTM đối với các đồ án quy hoạch xây dựng gồm: 

+ Các đồ án quy hoạch xây dựng được tổ chức có tư cách pháp nhân lập. 

+ Các thông tin cần thiết vẻ hiệ trạng môi trường và các dự báo quy hoạch có liên quan. 

+ Các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật đo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

+ Các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước có liên quan. 

- Trình tự và phương pháp ĐTM: 


+ Sàng lọc xác định sự cần thiết và mức độ phải lập báo cáo ĐTM đối với đồ án quy 
hoạch đô thị. 


+ Xác định phạm vi ĐTM. 

+ Lập báo cáo ĐTM. 

+ Thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM. 

+ Kế hoạch quản lý và giám sát ĐTM. 

- Các phương pháp ĐTM: 

+ Phương pháp liệt kê 

+ Phương pháp ma trận 

+ Phương pháp mạng lưới 

+ Phương pháp chỉ số môi trường 

+ Phương pháp phân tích chỉ số môi trường 

+ Phương pháp phân tích chỉ phí, lợi ích 

+ Phương pháp hội thảo mô phỏng lấy ý kiến chuyên gia 

+ Phương pháp sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) 

+ Phương pháp mô hình hoá, v.... 

- Nội dung của báo cáo ĐTM: 

+ Điều tra khảo sát, quan trắc và đánh giá hiện trạng môi trường. 

+ Dự báo các tác động của quy hoạch xây dựng tới môi trường tự nhiên, xã hội. 
+ Kiến nghị hoàn chỉnh giải pháp quy hoạch xây dựng và biện pháp bảo vệ môi trường. 


146 


+ Lập kế hoạch, chương trình quản lý, quan trắc và giám sát tác động môi trường, 
đảm bảo cho các đô thị và khu dân cư nông thôn phát triển bền vững. 

+ Lập các bản đồ đánh giá hiện trạng môi trường và dự báo tác động môi trường của 
các đồ án quy hoạch xây dựng. 

- Trách nhiệm và thẩm quyền xét duyệt, điều chỉnh báo cáo ĐTM 

+ Chủ đầu tư các dự án quy hoạch xây dựng phải chịu trách nhiệm tổ chức lập báo 
cáo ĐTM dưới các hình thức tự làm (nếu có tư cách pháp nhân) hoặc hợp đồng thuê các 
tổ chức tư vấn có chức năng lập báo cáo ĐTM theo quy định của pháp luật. 

+ Cơ quan Nhà nước có trách nhiệm hoặc thẩm quyển trình duyệt, thẩm định, phê 
duyệt và điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng nào thì cũng là cơ quan Nhà nước có 
trách nhiệm hoặc thẩm quyền trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh báo cáo 
ĐIM đối với các đồ án quy hoạch xây dựng đó. Khi phê duyệt hoặc điều chỉnh báo cáo 
ĐIM đối với các đồ án quy hoạch xây dựng cần có ý kiến thống nhất của Cơ quan quản 
lý Nhà nước về bảo vệ môi trường có thẩm quyền. 

- Giá trị pháp lý của báo cáo ĐTM: Báo cáo ĐTM được duyệt là cơ sở pháp lý để 
quản lý việc thực hiện quy hoạch xây dựng về mặt môi trường, theo dõi, giám sát chất 
lượng môi trường, tiến hành các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và quản lý tác động môi 
trường theo quy hoạch xây dựng dã được duyệt. 


147 


Chương 12 
PHÒNG CHỐNG CHÁY CHO CÔNG TRÌNH 


12.1. QUY ĐỊNH CHUNG 


Ưu điểm của các nhà cao tầng là tiết kiệm đất xây dựng, sinh hoạt tiện lợi, cải thiện 
được cảnh quan thành phố, song nhà cao tầng cũng mang lại không ít vấn để phức tạp 
cho con người trong đó có vấn đề hoả hoạn. Lửa không những mang lại cho con người 
nên văn mỉnh sáng lạn, mà còn đem đến những thiệt hại to lớn. Do đó, thiết kế phòng 
hoả nhà và công trình thực sự là một vấn để quan trọng đặt ra cho các kiến trúc sư. 


Hiện nay, kiến trúc cao tầng ở nước ta rất đa dạng, kể cả về mặt chiêu cao công trình, 
tạo hình, kiểu dáng, công năng kiến trúc hay vật liệu xây dựng, trang trí nội thất và kết 
cấu công trình.. đều có những biến đổi rất lớn, nó đã mang lại cho công tác phòng hoả 
nhà cao tầng càng ngày càng khó khăn. Thêm vào đó trong công tác thiết kế phòng hoả 
nhà cao tầng kinh nghiệm của chúng ta còn chưa đủ mà nguyên nhân xảy ra hoả hoạn 
vừa mang yếu tố kỹ thuật cực kì phức tạp vừa mang yếu tố xã hội đa dạng bởi vì phòng 
hoá không những liên quan tới các ngành quy hoạch kiến trúc, kết cấu vật liệu, cấp thoát 
nước, điều hoà không khí và động lực...mà còn liên quan đến các bộ môn xây dựng công 
trình, giao thông đô thị, phòng cháy chữa cháy và bảo hiểm xã hội... Thiết kế phòng hoả 
nhà cao tầng là một đề tài mang tính tổng hợp. không phải chỉ dựa vào kỹ thuật của một 
chuyên ngành mà coi như đã đảm bảo an toàn cho công trình, càng không phải dựa vào 
sự lắp đặt hệ thống báo cháy tự động hay một số bình cứu hoả mà đã coi là có thiết kế 
phòng hoả rồi. Điều cần thiết ở đây là sự phối hợp công tác quản lý giữa các bộ mòn 
chuyên ngành nói trên để thiết kế phòng hoả. Cho nên công tác thiết kế phòng hoả nhà 
cao tầng có thành công hay không điều quyết định là sự hợp tác cùng làm việc của các 
chuyên ngành. 


12.2. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA 


12.1.1. Xác định chiều cao ban đầu của nhà cao tầng 


Nhà cao tầng có 2 loại: nhà cao tầng dân dụng và nhà cao tầng công nghiệp. Tiêu 
chuẩn xác định chiều cao ban đầu của nhà cao tầng của các nước trên thế giới không 
giống nhau. Thí dụ, ở Trung Quốc định nghĩa nhà cao tầng là; 

~ Nhà ở có từ 10 tầng trở lên (bao gồm cả tầng 1 dùng làm cửa hàng), 


148 


- Công trình công cộng có chiều cao lớn hơn 24m (công trình có chiều cao lớn hơn 
100m gọi là cao ốc). 

a) Những căn cứ xác định chiêu cao ban đầu nhà cao tầng 

1; Căn cứ vào khả năng vươn cao của thang xe cứu hoả 

Khi có hoả hoạn xảy ra, nếu chiều cao công trình thấp hơn 24m thì có thể dùng xe 
cứu hoả này để dập tắt đám cháy, Nếu chiều cao công trình vượt quá trị số trên, xe cứu 
hoả không thể thoả mãn yêu cầu cứu hoả. 

2. Căn cứ vào khả năng cung cấp nước của xe cứu hoả. 

Trong tình hình bất lợi nhất, các loại xe cứu hoả có thể trực tiếp hút nước đập tắt đám 
cháy ở độ cao 24m. 

3. Căn cứ vào tình hình đặc biệt của kiến trúc nhà ở. 

Ngoài những nhân tố đã nói ở trên, người ta phân nhà thành 10 tầng hoặc trên 10 
tầng, chọn những hộ trong đơn nguyên nhà có khả năng phòng hoả tốt làm phòng 
ngăn cách cứu hoả, khi ngọn lửa lan rộng ra nhất định sẽ bị hạn chế, tính nguy hiểm 
sẽ giảm bớt, tuỳ theo tình hình mà có biện pháp xử lý phù hợp. Đối với những công 
trình kiến trúc nhà ở mà tầng dưới bố trí cửa hàng, bưu điện hay kho tàng thì vẫn coi 
như thiết kế phòng hoả cho kiến trúc nhà ở mà không thiết kế phương pháp riêng cho 
các bộ phận này. : 

b) Tình hình xác định chiêu cao ban đầu nhà ở cao tầng ở nước ngoài 

Việc xác định chiều cao nhà ở cao tầng ở nước ngoài cũng không giống nhau. Căn cứ 
chủ yếu để xác định chiều cao là tình hình kinh tế và điều kiện trang thiết bị cứu hoả của 
mỗi nước. Bảng 12.1 là số liệu xác định chiểu cao ban đầu nhà ở cao tầng của một số 
nước trên thế giới. 


Bảng 12.1. Giới hạn xác định chiều cao ban đầu nhà dân dụng cao tầng 


Tên nước Chiều cao ban đầu của nhà ở cao tầng 
Trung Quốc Nhà ở >10 tầng, cáo loại kiến trúc khác > 24m 
CHLB Đức >22 m (Từ cốt nền của tầng 1) 
Pháp Nhà ở > 50m, các loại kiển truc khác > 28m. 
Nhật Bản 31m (11 tầng) 
Bỉ 25 m (Từ cốt nén đất ở ngoài nhả) 
tiên Xô Nhà ở 10 tầng, các loại khác 7 tầng. 
Anh >24,3m 
Mỹ 22-25 m hay trên 7 tâng 


149 


12.2.2. Đặc điểm hoả hoạn của nhà cao tâng, 


So sánh giữa nhà cao tầng và nhà nhiều tầng thì bản thân nhà cao tầng về phương 
diện chức năng phức tạp hơn nhiều: Nhà cao tầng mật độ người làm việc tập trung lớn, 
tổng diện tích xây dựng các tầng lớn, trang thiết bị cao cấp hơn, nhiều nhân tố gây cháy 
và đặc điểm hoả hoạn thể hiện ở 5 mặt dưới đây: 

a) Nhà cao tầng khi xảy ra hoả hoạn dễ cháy lan tràn, thiệt hại tương đối lớn 

Nếu xảy ra hoả hoạn ở nhà cao tầng thì các cầu thang, thang máy, đường ống cấp 
thoát nước, ống thông gió, hệ thống đường dây điện, đường ống thoát khí, thoát khói và 
đường ống thu gom rác.. giống như ống khói sẽ là nơi thoát khói cực lớn và là đường dẫn 
ngọn lửa cháy lan ra với tốc độ nhanh chóng. Thí nghiệm chứng minh rằng tốc độ khói 
bay lên tự do khoảng 3-4m/s, còn ở các toà nhà cao tầng tốc độ khoảng 25-35m/s, khi 
cháy khói sẽ theo các đường ống từ tảng 1 lên tầng mái đồng thời ngọn lửa cũng sẽ lan 
rộng. Năm 1992, tầng 1 nhà mậu dịch quốc tế Thẩm Quyến do chập điện dẫn đến hoá 
hoạn ở lỗ đặt thiết bị điều hoà không khí, khói đen nhanh chóng bay lên nóc nhà, cán bộ 
công nhân viên chạy rời khỏi chỗ cháy mật mũi người nào cũng đen sì, rất may đội cứu 
hoả đã đến kịp thời dập tắt đám cháy. 


b) Nhà cao tầng sơ tán khó khăn, thương song lớn 


Ở nhà cao tầng số người tập trung đông, cự ly giải toả theo phương đứng lớn, khi xảy 
ra hoả hoạn rất dễ bị ùn tắc nên thương vong lớn cộng theo khi hoả hoạn khói đen dày 
đặc, ngọn lửa phát triển theo chiều đứng lan tràn nhanh, công tác giải toả an toàn cho 
con người gặp rất nhiều khó khăn. Theo tư liệu của nước ngoài, ngôi nhà 50 tầng cần sơ 
tán hết cán bộ công nhân viên ra khỏi nhà theo đường cầu thang mất 2h 11 phút. Do đó 
nếu xảy ra hoả hoạn người rất dễ bị chết cháy, bị chết ngạt hay chết do nhảy từ trên cao 
xuống. Trên thế giới đã có nhiều bài học đau xót về tai nạn này. Tháng 1-1974 tại ngôi 
nhà 25 tâng ở Trung Quốc, đám cháy xảy ra ở tầng thứ 12. Ngọn lửa bốc lên tầng 25 đã 
thiêu chết 179 người và làm bị thương 300 người khác. Gần đây nhất, đám cháy ở Trung 
tâm Thương mại Quốc tế Sài Gòn ITC xảy ra làm hơn 60 người chết. 

©) Nhà cao tầng cứu hoả rất khó khăn 

Do bị hạn chế vẻ thiết bị cứu hoả cho nên việc dập tất các đám cháy ở nhà cao tầng 
gặp nhiều khó khăn. Sức vươn của thang xe cứu hoả thông thường khoảng 24 m, nếu hoả 
hoạn xảy ra ngoài độ cao trên thì không còn biện pháp cứu chữa nào cả; vả lại nếu hoả 
hoạn xảy ra từ tầng thứ 10 trở lên thì đội viên cứu hoả cũng không đủ sức để công tác. 
Khi xảy ra hoả hoạn, đội viên cứu hoả phải xông vào hiện trường song đường di thường 
bị khói dày đặc cần lối, lính cứu hoả không lên được chỗ xảy ra cháy. Mặt khác do khi 
xảy ra cháy thường bị cất điện nên hệ thống máy bơm nước không khởi động được, do 
đó không đủ nước để dập tắt đám cháy và gây thêm khó khăn cho công tác cứu hoả. 


150 


4) Chức năng của nhà cao tầng phức tạp, dễ dẫn đến những vụ hoá hoạn lớn 

Diện tích xây dựng của nhà cao tầng lớn, chức năng phức tạp, nhiều đơn vị sử dụng, 
người tập trung đông cho nên nhiều yếu tố dẫn đến hoả hoạn. Những ngôi nhà cao tầng 
trong đó có nhiều văn phòng liên doanh, nhiều bộ phận cùng sử dụng chức năng của 
ngôi nhà đa dạng như một hệ thống khép kín. Rất nhiều công trình có đủ những công 
trình phụ trợ như nhà phân phối điện, nhà đặt nồi sup-de, trạm bơm nước, nhà đặt điều 
hoà không khí, nhà đặt các thiết bị điện, ga-ra ô tô... ngoài ra còn có cửa hàng, nhà bếp, 
nhà ăn, khách sạn, câu lạc bộ, bể bơi, hội trường, phòng karaoke, chiêu đãi sở, văn 
phòng và phòng ở... Vụ hoả hoạn ở khách sạn Đại nhiên thành phố Hán Thành, Hàn 
Quốc đã làm chấn động thế giới. Trong khách sạn có nhà khách, văn phòng, tại quán 
cafe tâng 2, xáng ở bình đun cafe bị dò rỉ dẫn đến hoả hoạn, toàn bộ công trình bị thiêu 
huỷ, 163 người chết, 60 người bị thương. 


e) Tiêu chuẩn trang trí nội thất nhà cao tầng rất cao, vật liệu thiết bị dễ dẫn 
đến hoả hoạn 

Phần lớn các nhà cao tâng, bất luận là khách sạn, văn phòng hay nhà ở, tiêu chuẩn 
trang trí nội thất đều cao, rất nhiều vật liệu, trang thiết bị không đạt được tính phòng cháy. 

Theo sự phát triển của nền kinh tế, trang trí nội thất trong công trình cũng tiến bộ 
dần. Cách trang trí trong phòng, thảm đệm, ghế so-pha đem lại cho con người sự thoải 
mái, nhưng chính những thứ này cũng là những nhân tố dẫn đến hoả hoạn. Căn cứ vào 
tài liệu thống kê về những vụ cháy lớn ở nước ngoài, số người chết vì ngạt thở do khói 
(kế cả những người bị ngạt thở chết sau đó lại bị thiêu cháy) chiếm trên 1/2 tổng số 
người chết cháy, thậm chí còn đạt tới 70-80%. Vụ cháy ở khách sạn Mycaomai ở Mỹ 
năm 1980 làm chết 85 người trong đó 67 người chết ngạt. Ngày 14 tháng 2 năm 1993 
vụ cháy ở một cửa hàng tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Trung Quốc toàn bộ 80 
người chết đều do chất khí độc ở trong phòng. Những điều nói trên chứng minh rằng. 
khi thiết kế trang trí nội thất nhà cao tầng cần phải tuân thủ quy định trong quy phạm, 
phải xét chọn vật liệu hợp lý, tránh dùng những vật liệu khí cháy có nhiều khói và sinh 
khí độc. 

Ngoài ra các chuyên gia phòng hoả nhắc nhở, trọng điểm hoả hoạn trong những năm 
gần đây đã chuyển hướng. Trước đây phần lớn các vụ hoả hoạn thường xảy ra trong nhà 
máy trong từ những năm 1993-1994 phần lớn các vụ cháy lại xây ra ở các nơi vui chơi 
giải trí. 

12.2.3. Phân loại nhà cao tầng theo phòng hoả và phân cấp chịu lửa 


a) Phân loại nhà cao tầng theo phòng hoả 
Trong thiết kế phòng hoả cho nhà cao tầng, kiến trúc sư càng nấm vững việc phân 
loại nhà cao tầng bao nhiêu, càng dễ dàng để ra những yêu cầu về cấp chịu lửa, khoảng, 


151 


cách phòng hoả, phân khu vực phòng hoả, an toàn khi sơ tán, cấp nước cứu hoả, chống 
và thoát khói cho nhà cao tầng. Như vậy không những đảm bảo an toàn phòng hoả cho 
nhà cao tầng mà còn tiết kiệm được kinh phí đâu tư công trình. 

Căn cứ vào tính chất sử dụng của nhà cao tâng, tính nguy hiểm phòng hoả, mức độ 
khó khăn về sơ tán và dập tất đám cháy... đã phân nhà cao tầng làm 2 loại. Một loại gồm 
nhà có tính chất quan trọng, tính nguy hại hoả hoạn lớn, mức độ sơ tán và dập tắt cháy 
khó khăn, vì ta biết rằng nhà càng cao thì mức độ sơ tán và dập tất đám cháy càng khó. 
Ví dụ: loại một gềm các nhà có chiều cao vượt 50m như các nhà văn phòng, nghiên cứu 
khoa học... Còn nhà ở cao tầng cũng tương tự như vậy và cũng phân làm loại một và loại 
hai. Việc phân loại nhà ở cụ thể trong thiết kế phòng hoả có thể tham khảo bảng 12.2 
dưới đây. 


Bảng 12.2. Phân loại nhà dân dụng cao tẳng. 


Loại nhà Loại Ì Loại lÌ 
Nhàở _ | Nhà ở cao cấp, Nhà ở chung cư từ 10 tầng -18 tầng 
Nhà ở chung cư từ 19 tầng trở lên 
Nhà 1. Bệnh viện 1, Các công trình kiến trúc trừ loại | ra 
công cộng Ì 2. Khách sạn cao cấp (nhiều sao} như: cửa hàng, triển lãm, sử dụng tổng 


hợp, bưu điện, thư vện và kho sách, 
37Chiều cao nhà >B0m và những công trnh có diện ph |" ưu đến, hư vận và kho sách 


xây dựng >1000m2 như: cửa hàng, triển lãm, công trình | 2. Nhà bưu chính, chỉ huy phòng hoả, 

tổng hợp, bưu điện, ngân hàng. phát thanh truyền hình và điện lực dưới 
l ấp tỉnh. 

4. Chiều cao nhà >B0m và cửa hàng có điện tích xây | °P T8 

dựng mỗi tầng >1500m2 3. Nhà có chiều cao <ð0m như: lớp học, 

khách sạn, văn phòng, nghiên cứu khoa 


5, Nhà phát thanh truyền hình cấp tính và trung ương. hoá, ra bữ hồ ao, 


6. Nhà điều độ điện lực cấp tỉnh và khu vực. 

7. Nhà bưu điện và nhà chỉ huy phòng hoả cấp tỉnh. 
8. Thư viện, kho sách có trên † triệu cuốn. 

9, Văn phòng, nghiên cứu khoa học, lưu trữ hồ sơ. 


10. Lớp học, khách sạn, văn phỏng, nghiên cứu khoa 
học và lưu trữ hồ sơ mà chiều cao >5Ũm. 


b) Phân cấp chịu lửa của nhà cao tầng 

Nhà cao tâng được phân ở cấp 1 là loại nhà cấp [ và bậc chịu lửa bậc 1. Căn cứ để 
phân cấp là dựa vào yêu cầu an toàn phòng hoả và kết cấu của nhà dân dụng cao tầng 
Kết cấu nhà cao tầng phần lớn là bê tông cốt thép. Loại kết cấu này có tính chịu lửa 
tương đối tốt, có điều kiện để khôi phục lại nhà sau khi xảy ra hoả hoạn. 


152 


Phân cấp chịu lửa nhà cao tầng được xác định dựa trên cơ sở tính đốt cháy và giới hạn 
chịu lửa của kết cấu công trình. 

1, Tính đốt cháy 

Tính đốt cháy là chỉ mức độ đốt cháy dễ hay khó của cấu kiện công trình dưới tác 
dụng của lửa hoặc nhiệt độ cao. Dựa vào tính đốt cháy, cấu kiện công trình được phân ra 
làm chất đốt không cháy, chất đốt khó cháy và chất đốt cháy. 

- Chất đốt không cháy là cấu kiện được làm bằng vật liệu đốt không cháy. Vật liệu 
đốt không cháy là vật liệu dưới tác dụng của nhiệt độ cao không bốc thành ngọn lửa, 
không bị xém hoặc không thành than, 

- Chất đốt khó cháy là cấu kiện được làm bằng vật liệu đốt khó cháy hoặc cấu kiện 
được làm bằng vật liệu đốt cháy còn lớp bảo hộ chống cháy ở bên ngoài làm bằng vật 
liệu không cháy. Dưới tác dụng của lửa hay nhiệt độ cao cấu kiện khó đốt cháy, khó bắt 
thành lửa, khó bị xém, khó bị cháy thành than và sau khi chuyển nguồn lửa đi thì sự 
cháy cũng mất. 

- Chất đốt cháy là cấu kiện được làm bằng vật liệu đốt cháy. Dưới tác dụng của lửa 
hay nhiệt độ cao cấu kiện cháy, và sau khí chuyển nguồn lửa đi thì sự cháy vẫn tiếp tục. 

Tính đốt cháy của vật liệu kiến trúc được biểu thị bằng lượng ô-xy (còn gọi là nồng 
độ giới hạn của ô-xy hay nồng độ ô-xy cực hạn). Nếu vật liệu kiến trúc có chỉ số ô-xy > 
50 thì gọi là vật liệu đốt không cháy. Nếu có chỉ xy từ 30 đến 50 thì gọi là vật liệu 
khó đốt cháy. Nếu chỉ số ô-xy từ 20 đến 30 thì gọi là vái liệu cháy và chỉ số ô-xy nhỏ 
hơn 20 thì gọi là vật liệu để cháy, 


2. Giới hạn chịn lửa 


Bất cứ một cấu kiện kiến trúc (như tường. cột, dầm, sàn. mái. cửa phòng hoả..) tiến 
hành thí nghiệm theo đường biểu diễn giữa thời gian và đường tiêu chuẩn nhiệt độ. dưới 
tác dụng của lửa mà mất đi khả năng chống đỡ, tính hoàn chỉnh bị phá hoại hoặc mất đi 
tác dụng cách nhiệt thì khoảng thời gian này được gọi là giới hạn chịu lửa. 

Cấp chịu lửa của nhà cao tầng được quyết định ở giới hạn chịu lửa. tính đốt cháy của 
những cấu kiện chủ yếu cấu tạo thành nhà cao tầng như tường. cột, dầm và sàn.. Lấy giới 
hàn chịu lửa của sàn nhà làm cơ sở, còn những cấu kiện khác chí so sánh tương đối là 
ulược; nếu sàn nhà có giới hạn chịu lửa cao thì giới hạn chịu lửa cao và ngược lại. 

Giới hạn chịu lửa của sàn nhà được xác định dựa trên tình trạng hoả hoạn và yêu cầu 
Kiến trúc, vì các vụ cháy thường kéo dài từ 1 đến 2 giờ. còn kết cấu sàn nhà là bê tông 
cót thép. có lớp bảo hộ dày 20mm. Giới hạn chịu lửa >I giờ. Do đó xác định giới hạn 
chịu lửa cấp 2 cho sàn nhà là 1 giờ, cấp I là I.5 giờ. Còn giới hạn chịu lửa của các cấu 
kiện khác thì tuỳ theo tính chất trọng yếu mà xác định. Ví dụ đảm chịu le đỡ sàn quan 
trọng hơn sàn nhà thì giới hạn chịu lửa của nó phải cao hơn. Trong thiết kế nhà cao tầng 
các loại cấu kiện được xác định theo bảng 12.3. 


193 


Bảng 12.3. Tính đốt cháy và giới hạn chịu lửa của cấu kiện nhà 


Tính đốt cháy và giới hạn chịu lửa (giờ) Cấp chịu kửa 
Tên cấu kiện Nhà loại 1 Nhà loại 2 
Tường | Tường phỏng hoả Chất không cháy 3,00 | Chất không cháy 3,00 


Tường chịu lực, cầu thang, thang máy và tưởng | Chất không cháy 2,00 |_ Chấtkhông cháy 2,00 
giữa hai đơn nguyên nhà ở 


Tường không chịu lực, tường ngăn giữa các lối đi | chất không cháy 1,00 | Chất không cháy 1,00 


Tường ngăn giữa các phòng | Chất không cháy 0.75 |_ Chất không cháy 0,50 
Cột Chất không cháy 3,00 | Chất không cháy 2,50 
Dầm Chất không cháy 3,00 |_ Chất không cháy 1,50 
§ân nhà, cầu thang, mái nhà chịu lực Chất không cháy 1,50 | Chất không cháy 1,00 
Nóc treo Chất khỏng cháy 0,25 | Chất không cháy 0,25 


12.3. TÍNH CHỊU LỬA CỦA VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG CỦA 
CÔNG TRÌNH 


12.3.1. Vấn đề thiết kế phòng hoả trong kết cấu nhà cao tầng 


a) Hố thang máy và các hộp kỹ thuật trong nhà cao tầng 

1. Các loại hố và hộp kỹ thuật trong nhà cao tầng nên làm bằng vật liệu có khả năng 
chịu lửa Tối, được xây dựng bằng vật liệu không cháy và giới hạn chịu lửa không nhỏ 
hơn lgiờ. Các cửa kiểm tra của các giếng đặt đường ống đều được làm bằng loại cửa 
phòng hoả, như vậy sẽ nâng cao được năng lực phòng hoả của các giếng. 

2. Nên thiết kế riêng rể các hộp kĩ thuật điện, ống thoát khói, ống cấp thoát nước cứu 
hoả, ống dẫn khói, ống thoát chất dâu mỡ của nhà bếp và ống chống khói của điều hoà 
không khí để tránh cho lửa khỏi tập trung. Hình vẽ 12.1 là sơ đồ bố trí các hộp kỹ thuật 
cho một nhà cao tầng. 


3. Thang máy là công cụ giao thông chính theo chiều đứng của nhà cao tâng. Trong 
hố thang máy không thiết kế dây điện không liên quan đến thang máy hay các đường 
ống có thể cháy, để giảm bớt khả năng hoả hoạn cho cầu thang, đảm bảo cho cầu thang 
hoạt động an toàn. 

4. Khi thiết kế hộp kĩ thuật điện hay hộp kĩ thuật cho các đường ống phòng hoả, cần 
có mật bằng riêng biệt. Các đường ống này sau khi lắp đặt xong sẽ được phủ lên trên 
đường ống một loại vật liệu khó cháy có giới hạn chịu lửa bằng với giới hạn chịu lửa của 
sàn nhà, Nếu chiều cao nhà <100m thì cứ 3 tầng lại bịt lại. Nếu chiều cao nhà >I00m thì 
tâng nào cũng bịt lại, mục đích là để ngăn chặn không cho ngọn lửa bốc lên khi có cháy. 


154 


Hình 12.1. Vị trí phòng hoả cầu thang máy và các giếng đứng độc lập. 


$. Để đảm bảo nhiệt độ cho các đường ống của hệ thống thông gió, điều hoà không 
khí, cần chọn loại vật liệu có sức chịu nhiệt và chịu lửa phù hợp với quy phạm thiết kế 
phòng hoả trong trang trí nội thất. Chỗ gặp nhau của đường ống đứng và đường ống 
ngang của đường ống thông gió phải thiết kế một van cứu hoả. Van cứu hoả cùng với 
một số thiết bị khống chế khác, điều khiển đóng mở khống chế ngọn lửa, không cho lửa 
phát triển tràn lan theo hướng nằm ngang. 

6. Xứ lý phòng hoả ở “ba khe ” của công trình. “Ba khe” là khe lún, khe co giãn và khe 
chấn động của nhà cao tầng. Đây là lỗ hổng trong công tác phòng hoả, nếu xẩy ra hoả hoạn 
thì bất cứ khe nằm ngang hay khe thẳng đứng đều là đường di chuyển của ngọn lửa, cho nên 
ở phía dưới của khe sẽ dùng vật liệu không cháy chén vào, còn ở trên mặt khe chèn bằng vật 
liệu khó cháy, mục đích là để ngăn chán tất cả đường đi của ngọn lửa. 

7. Xử lý phòng hoả ở những bức tường kính 

Do yêu cầu về tạo hình kiến trúc cho nên một số bộ phận hay toàn bộ tường công 
trình thường được lắp bằng kính. Nếu tường nhà bằng kính thì bất luận theo hướng nào, 
nó đều là con đường để ngọn lửa cháy lan ra, khi có hoả hoạn toàn bộ ngôi nhà giống 


155 


như phân khu phòng hoả có nguy cơ chìm trong biển lửa. Cho nên cẩn coi trọng công tác 
thiết kế phòng hoả cho những ngôi nhà có tường xây bằng kính. 

Dùng vật liệu đốt không cháy chèn vào tường kính có thiết kế cửa sổ. Nếu mặt ngoài 
của tường đã dùng vật liệu đốt không cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 1 giờ thì 
vật liệu chèn tường có thể là vật liệu khó cháy. 

Nếu tường kính không thiết kế cửa số, mỗi tầng phía kết thúc của sàn xây một bức 
tường đặc cao 0.8m bằng vật liệu đốt không cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 
L giờ. 

Những khe lún giữa tường kính với sàn các tâng hoặc với tường ngăn nên chèn chặt 
vào bằng vật liệu đốt không cháy. Hình vẽ 12.2 là sơ đồ xử lý theo phương pháp tường 
kính nằm ngang. Hình vẽ 12.3 là sơ đồ cấu tạo tường kính. 


_„ — Hhphinghỏa — 
Bƒ= 


Tường kính 
hỗa 


Vậi liệu phòng 


Nình 12.2 


8. Xử lý phòng hoá ở các hố đổ rác của nhà cao tầng. Hố đồ thường tích tụ những 
chất đễ cháy như giấy lộn, vái vụn, các túi nilon gói hàng. Cho nên các nhà cao tầng 
đã không thiết kế hố chứa rác thay vào đó vẫn sử dụng phương thức chứa rác truyền 
thống có cải tiến cho phù hợp với mỹ quan và vệ sinh môi trường, như vậy cũng 
tránh được khả năng hoả hoạn. Nếu nhà cao tầng có thiết kế hố chứa rác, phải làm 
được các điểm sau: 

+ Hố rác đặt dựa vào phía ngoài tường, không thiết kế chứa rác ở chiếu nghỉ cầu thang. 

+ Kích thước tiết điện cúa hố chứa rác phải rộng, phía trong nhắn nhụi trơn bóng để 
không giữ rác lại. 

+ Lắp thiết bị phòng hoá ở nơi chứa rác (trước các phòng chứa rác) và lắp cửa phòng 
hoá cấp 2. Hố chứa rác phải tách rời các bộ phận khác. 

+ Nắp đậy hố rác phải làm bằng kim loại hay vật liệu đốt không cháy, cửa hố rác ở 
mỗi tầng đều đóng mở tự động. 


156 


Lan can bảo vệ cửa. 


xi 


H 


lở 

222 

đ Vậi liệu 

n phông hỏa 
Tưởng kinh Tưởng kinh Tường kinh 

3) 9) 


9) 


Ỉ 
7 
Sân nhà 
Tưởng kính. Tường kính 
9 9 0 
Hình 12.3 


9. Vấn đề thiết bị nội thất nhà cao tầng. 


Công năng nhà cao tầng rất phức tạp, các thiết bị nội thất tiêu chuẩn cao, dễ dẫn đến 
khả năng hoá hoạn. Do đó, khi thiết kế phòng hoả phải thảo mãn các yêu cầu quy phạm. 
Những vật liệu trang trí nội thất trần nhà, tường, sàn, tường ngăn, đồ dùng và các vật 
trang trí khác đều phải đáp ứng được cấp đốt cháy của vật liệu. 


Bảng 12.4. Cấp đốt cháy của vật liệu 


Cấp Tính năng đốt cháy của vật liệu 
A Không cháy 

81 Khó cháy 

B2 Có thể cháy 

B3 I Dễ cháy. 


Bảng 12.4, cấp đốt cháy của vật liệu trang trí nội thất của các bộ phận nhà cao tầng 
cung cấp cho cán bộ thiết kế xét chọn khi thiết kế phòng hoả. Còn bảng 12.5 dùng cho 
cán bộ thiết kế tham khảo khi vạch ra cấp đốt cháy của vật liệu trang trí nội thất. 


157 


Bảng 12.5. Cấp đốt cháy của vật liệu trang trí nội thất 


tại các bộ phận của nhà cao tầng 


Cấp đốt cháy 
của vật liệu trang trí nội thất 
Loại công trình | Tính chất quy mô : : 
ùng |_ Tại các bộ phận trangtrí. |Vật liệu 
kiến trúc. công trình kiến trúc | Mái Nền | Ngăn Đồndùng 3 ÿ phận trang TUẬI 
nhà Tưởng nhà | cạch | #8 đnh | Rèm | Màn. | Giường |Đó| Trang 
cố định | cửa |trướng| đệm Ìvải|tikhác 
Hội trường, phỏng 
họp, nhà ăn ở tầng | A | B1 |B1| B1 B1 B1 B1 ;- |JB1Ị B1 
trên >800 chỗ 
|Khách sạn cao cấp Äfjtiog2van † Ki T 
ưng tên [A | Bí |øt|Bí| mì |mi| øt| - || mí 
họp <800 chỗ 
Các bộ phận khác | A | B1 |B1| B2 B2 B1 | B2 B1 JB2| B1 
|Thương nghiệp, Kiến trúc loại! | A | B1 |B1| B1 B2 B1 B1 82| B1 
triển lâm, công trình Kiến trúc loại 2 
tổng hợp, cửa hàng, B1| B1 |B2|B2 | B2 | B2 | B2 B2| 82 
bệnh viện 
Bưu điện, ngân Kiến trúc loại1 | A A |B1| B1 B† I 18 - JB2| B1 
hàng, đện tín, phát | găn uc loạj2 [ 
thanh truyền hình, 
phân phổi điện, . B1| B1 |B2{| B2 B2 B1 82 B2| B2 
chỉ huy phỏng hoả 
I.ớp học, văn phỏng, | Kiếntrúcloại1 | A LINi B1 | B1 B2 B1 | BỊ - m" BỊ 
Inghiên cứu khoa Kiến trúc loại 2 
học, lưu trữ, thư viện ` B1| B1 |B1| B1 82 B† 82 B2| B2 
Khách sạn thông E | 
thưởng loại 1, nhả | A | B1 |B2| B1 82 BỊ " Bi |B2| B1 
[Nhà ở và khách sạn | __Ởcao cấp ¬ 
thông thường Khách sạn thông 
thưởng loại 2, nhà | B1 | B1 |B2| B2 B2 B2 “ B2 |B2| B2 
- ở loại 2 | 
Giủ chú: 


1- Nhà än ở tầng trên bao gồm cả nhà àn trên sân thượng và lầu ngắm cảnh. 


2- Tính chất, quy mô loại kiến trúc phải phù hợp với những quy định trong tiêu chuẩn và 


quy phạm. 


158 


Bảng 12.6. Ví dụ về xác định cấp đốt cháy của vật liệu trang trí nội thất 


tại các bộ phận của công trình kiến trúc 


Loại 


Ví dụ vật liệt 
vạLliệu Cấp lụ vật liêu 
Vật liệu ở A _ | Đá hoa cương, đá đại lý, đá mài, chế phẩm xi măng, chế phẩm bê tông, các tấm thạch 
các bộ cao, chế phẩm bằng vôi, chế phẩm bằng đất dính, kính, gốm sứ gạch ngói, gạch men 
phận gang thép, nhôm hợp kim đồng.. 
Vật liệu tại | B1 | Tấm thạch cao giấy, tấm thạch cao sợi, xi măng vỏ bào, tấm vải vi-ni-lon trang trí thu âm, 
trần nhà tấm sợi thuỷ tỉnh trang trí thu âm, tấm đá trang trí thu âm, tấm gỗ dán khó cháy, tấm ván 
sợi ép khó cháy, các loại gỗ khó cháy, vật liệu hợp kim nhôm, các loại nhựa ép, các loại 
kính khung nhôm... 
Vật liệu 81 | Tấm thạch cao giấy, tấm thạch cao sợi, xi măng vỏ bào, tấm vải vi-nion, tấm sợi thuỷ 
làm tường tinh, tấm vỏ bào ép khó cháy, vật liệu sơn các màu, tưởng vải tưởng giấy khó cháy, các 
tấm đá hoa cương, các tấm tưởng bằng nhựa hỗn hợp xi măng, các tấm thuỷ tính gang, 
tấm PVC, tấm tường nhẹ cường độ cao, các tấm vật liệu gỗ ép... 
B2 | Các loại gỗ, tấm gỗ nhân tạo, Ire trúc, các tẩm trang trí chế tạo tử giấy, từ gỗ mỏng, từ hợp 
chất cao phân tử, từ đay, gỗ dán, cao su, tử sợi vải, cổ cây.. 
Vật liệu B1 _ | Tấm nhựa PVC cứng, xi măng vỏ bảo, xi măng sợi gỗ, các tấm cao su clo hoá.. 
nền nhà 
82 | Tấm nhựa PVC bán cứng, tấm PVC cuộn, gỗ tấm thảm đệm... 
Vật liệu B1 | Các chế phẩm làm từ vật liệu đã qua xử lý cháy 
trang trí 
B2 _ | Các chế phẩm làm từ lông, vải, đay đã qua xử lý cháy 
Vật liệu B1 | Các loại nhựa mém, nhựa tổng hợp, nhựa đã qua xử lý.. và các vật liệu có liền quan đến 
khác vật liệu làm mái nhà làm tưởng,.. 
B2 _ | Các loại nhựa mớm, nhựa lổng hợp, kính khung kim loại, chế phẩm từ sợi, chế phẩm từ gỗ... 


12.4. CÁC BỘ PHẬN NGÀN CHÁY 


12.4.1. Phân khu phòng hoả 


Công năng của nhà cao tầng khá phức tạp, có nhiều hướng nhiều chỗ để ngọn lửa 
phát triển khi cháy, cho nên mục đích của thiết kế phòng hoả là có kế hoạch phân khu 
phòng hoả, phòng khói trong nhà cao tầng, khống chế ngọn lửa trong một phạm vi cục 
bộ, ngăn cản ngọn lửa phát triển, giảm bớt thiệt hại do hoả hoạn gây ra. 


Khi thiết kế phân khu phòng hoả cho nhà cao tầng, người ta phân công trình kiến trúc 
ra làm 2 loại: loại kiến trúc 1 có nhiều vật liệu đốt cháy, nhất là khi các đường ống điều 


159 


hoà không khí bị cháy, không khí lưu thông tốt dẫn đến ngọn lửa lan truyền cũng rất 
nhanh dễ tạo thành đám cháy lớn thiệt hại nặng. Do đó, khi thiết kế phân khu phòng hoả 
cho công trình kiến trúc loại 1 này diện tích không được lớn hơn 1000mẺ. Còn phân khu 
phòng hoả cho kiến trúc loại 2, diện tích không được lớn hơn 1500m”. Đối với các 
phòng ở tầng hâm vì không có cửa sổ, khả năng thông gió thoát khói kém, phân tán và 
dập tắt lửa đều khó khăn, cho nên diện tích phòng hoả không lớn hơn 500m2. 


12.4.2. Phân khu phòng khói 
Yêu cầu chủ yếu của phân khu phòng khói là không vượt quá giới hạn của phân khu 


phòng hoả, diện tích của phân khu phòng khói không nên vượt quá 500m), có thể lấy 
tường ngăn làm giới hạn phân khu phòng khói. 


12.4.3. Những điểm cần chú ý khi thiết kế phân khu phòng hoả, phòng khói cho 
nhà cao tầng 


Nhà cao tầng có hộp cầu thang rộng, hành lang kiểu ban công, hành lạng chạy vòng 
khép kín và các gian sảnh nhà thì phân khu phòng hoả nên thêm các biện pháp như 
màng phun nước, phòng hoả bằng “ri-đô” cho đảm bảo hơn. 

Nếu nhà cao tầng thiết kế tường bao che bằng kính mà hai hướng nằm ngang và thẳng 
góc đã được thiết kế bằng vật liệu phòng hoả có đủ giới hạn chịu lửa thì có thể dùng 
tường kính này làm biện pháp phòng hoả và phòng khói. 

Các gian sảnh nhà cao tầng mái bằng kính, ngoài mục đích đảm bảo an toàn vẻ kết 
cấu công trình, còn được lắp đặt thiết bị tự động đóng mở thông gió thông khói. 

Mỗi phân khu phòng hoả của nhà cao tầng nên thiết kế hai cửa mở ra an toàn, hai cửa 
này tốt nhất là thiết kế ở hai cầu thang giải toả, đảm bảo khi cần giải toả được an toàn, 


12.5. LỐI THOÁT NẠN 


Hiện tại, chiều cao sức vươn thang cứu hoả cồn bị hạn chế, các thiết bị cứu hoả không, 
thoả mãn được yêu cầu sơ tấn an toàn và dập tắt lửa ở các nhà cao tầng. Phương châm 
trong công tác phòng hoả là “Phòng hoả là chính, kết hợp với cứu hoả”. Lưu ý đặc điểm 
cứu hoả ở nhà cao tầng, xác lập tự phòng tự cứu, dùng những biện pháp phòng hoả đáng 
tin cậy. Do đó phải nghiên cứu nghiêm túc vấn đề sơ tán an toàn ở các nhà cao tầng là 
nội dung quan trọng trong thiết kế phòng hoả cho nhà cao tầng. 


12.5.1. Khoảng cách sơ tán an toàn của nhà cao tầng 


Khoảng cách sơ tán an toàn của nhà cao tầng bao gồm hai nội dung chính. Nội dung 
thứ nhất là khi thiết kế cần nghĩ đến khoảng cách an toàn sơ tán từ điểm xa nhất trong 
phòng đến cửa nhà hay cổng nhà. Nội dung thứ hai là nghĩ đến khoảng cách cửa phòng 
hoặc từ cổng nhà đến cầu thang sơ tần hay đến lối ra vào bên ngoài. 


160 


- Khoảng cách an toàn sơ tán từ điểm xa nhất trong phòng đến cửa nhà hay cổng nhà. 
Trong nhà cao tầng, nếu thiết kế hội trường, phòng trưng bày, phòng đa năng, phòng ăn, 
phòng kinh doanh nghiệp vụ và đọc sách... thì khoảng cách từ bất kì điểm nào trong 
phòng đến cửa sơ tán không được >30m, còn đối với các phòng khác thì khoảng cách 
thẳng từ bất kì điểm nào trong phòng đến cửa phòng >15m. 

- Khoảng cách từ cửa phòng hoặc từ cổng nhà đến cửa ra an toàn gần nhất. Trong khi 
thiết kế nhà cao tảng có không gian lớn, phải phù hợp với quy định là có 2 hướng sơ tán. 
Bố trí cửa ra an toàn phải nghĩ từ nhân tố bất lợi nhất. Do đó khi thiết kế phòng hoả 
thường bố trí hai cửa ra phòng hoả an toàn, khoảng cách giữa 2 cửa ra phòng hoả này 
không nhỏ hơn 5m, nếu để 2 cửa này gần nhau quá sẽ không còn tác dụng là 2 cửa nữa. 
Kinh nghiệm thực tiến chứng minh rằng, khoảng cách sơ tán an toàn của nhà cao tầng 
phải căn cứ loại kiến trúc để giải quyết. Ví dụ: Trường hợp rất quen đường đi lối lại của 
công trình như nhà ở, văn phòng... thì khoảng cách sơ tán an toàn có thể lấy xa một chút. 
Còn trái lại, đường đi lối lại của các công trình không quen thuộc nhất là phòng bệnh 
nhân ở bệnh viện, nhà phụ sản, bệnh viện nhỉ... khi xảy ra hoả hoạn, việc sơ tán những 
người này rất chậm chạp thì khoảng cách sơ tần an toàn sẽ phải lấy ngắn lại. Bảng 12.7 
là những yêu cầu chỉ tiết và cụ thể. 


Bảng 12.7. Khoảng cách sơ tán an toàn cho nhà cao tầng 


Khoảng cách an toàn sơ tán từ điểm xa nhất trong phòng 

„ đến cửa ra vào của nhà hoặc cầu thang 
Loại nhà cao tầng HP : n 
Phòng ở giữa 2 cửa ra Phòng ở 2 phía của hành lang cụt 

an toàn hay ở cuối hành lang 

Nhà bệnh nhân 24 12 
Bệnh viện 

Các bộ phận khác. 30 1ỗ 
Khách sạn, nhà trưng bày, lớp học 30 18 
Cáo công trình khác. __ 40 20 


12.5.2. Số lượng và chiều rộng cửa ra an toàn cho nhà cao tâng 


a) Số lượng cửa ra an toàn 

Số lượng cửa ra an toàn cho mỗi phân khu phòng hoả và tầng hầm không ít hơn 2 cửa. 
Bởi vì khi xảy ra hoả hoạn nếu một cửa ra bị khói bịt kín, thì người sơ tán còn đi ra cửa 
khác được. 

Yêu cầu về số lượng cửa ra vào cho những gian phòng có không gian lớn trong nhà 
cao tầng. Có những gian phòng không gian lớn chỉ để một cửa ra vào, mặc dầu về chiều 
rộng của cửa đủ để đáp ứng đi lại nhưng khi xảy ra hoả hoạn, mọi người lo sợ hoang 
mang, chen chúc xô đẩy để thoát ra ngoài, thời gian thoát người ra rất lâu, đễ xảy ra tai 
nạn, dẫm đạp bị thương, chết người. 


161 


Khi gian phòng có diện tích nhỏ hơn 60mˆ và ở giữa hai cửa ra an toàn, thiết kế một 
cửa ra vào. 

Khi gian phòng có điện tích nhỏ hơn 75mˆ và ở cuối hành lang cụt, thiết kế một cửa 
Ta VÀO. 

Khi gian phòng ở tầng hầm, có diện tích nhỏ hơn 50mỶ, trong phòng thường xuyên có 
số người làm việc không quá 15 người thì thiết kế một cửa ra vào. Ngoài 3 trường hợp 
trên, các trường hợp còn lại nên thiết kế 2 cửa ra vào. 

b) Chiêu rộng cửa ra sơ tán an toàn 

Đối với công tác thiết kế phòng hoả cho nhà cao tầng, ngoài yêu cầu về khoảng cách 
Sơ tán an toần, số lượng người đi qua cửa sơ tán an toàn ra còn một yêu cầu nữa là chiều 
rộng của cửa sơ tán an toàn. Bởi vì chiều rộng của cửa hẹp sẽ kéo dài thời gian sơ tán, 
ảnh hưởng đến an toàn. Trong thiết kế phòng hoả cho nhà cao tầng cần chú trọng đến hai 
nhân tố sau đây: 

Một là khi xảy ra hoả hoạn, đảm bảo cho tất cả cán bộ nhân viên trong nhà cao tầng 
theo đường đi an toàn sơ tần xuống tầng một của ngôi nhà. 

Hai là khi xây ra hoả hoạn, đảm bảo cho cán bộ công nhân viên đã xuống tầng 1 rồi 
nhanh chóng rời khỏi hiện trường đám cháy. 

1. Khi thiết kế phòng hoả cho nhà cao tầng thì chiểu rộng cửa phía ngoài nhà cao 
tầng, chiều rộng hành lang, cầu thang, cửa ra vào các phòng đều được tính theo tiêu 
chuẩn Im rộng/100người. Có như vậy mới đảm bảo được yêu cầu phòng hoả. 

Chiều rộng cửa ra vào, hành lang.. không được lấy nhỏ hơn số liệu ghi trong bảng 
12.8 dưới đây. 


Bảng 12.8. Chiều rộng cửa ra và hành lang tảng 1 nhà cao tầng 


: l F ` Chiều rộng hành lang 
Loại kiến trúc cao tầng Chiều rộng mỗi cửa phía ngoài (m) 
Hành lang bên Hành lang giữa 
Bệnh viện 1,30 1,40 1,60 
Nhả ở 1,10 1,20 1,30 
Các loại khác 1,20 1/30 140 


2. Nhà cao tầng có thiết kế hội trường, phòng họp đánh số ghế cố định, số người tập 
trung cao độ thì yêu cầu thiết kế chiều rộng để sơ tán an toàn như sau; 

- Chiểu rộng hành lang sơ tán của hội trường, phòng họp lấy theo tiêu chuẩn 
>0,8m/100người và không nhỏ hơn Im (chiều rộng tổng cộng). Chiều rộng nhỏ nhất của 
hành lang bên không nhỏ hơn 0,8m. 


162 


- Cửa sơ tán của hội trường, phòng họp và tổng chiều rộng của đường đi bộ ngoài 2 
phòng trên tính theo tiêu chuẩn >0,65m/100người đối với mặt đất tương đối bằng phẳng, 
nếu mặt đất phải thiết kế bậc thì tính theo tiêu chuẩn 0,8m/100người. 

Chiều rộng cửa sơ tán và đường sơ tán thông thường không nhỏ hơn 1,4m. Khả năng 
thông qua ở cửa cũng như ở đường tại khu đất có thiết kế bậc sẽ kém hơn ở khu đất bằng 
phẳng cho nên khi thiết kế phải đặc biệt chú ý. 

- Để đáp ứng yêu cầu sơ tán an toàn, mỗi cửa phòng họp, hội trường số người sơ tán 
không vượt quá 250 người. 

3. Chiểu rộng cửa của các phòng ở tầng hầm hay bán hầm được tính theo tiêu chuẩn 
>Im/100 người. 

12.5.3. Cầu thang và gian cầu thang sơ tán cho nhà cao tầng, 

Cầu thang và thang máy là phương tiện giao thông đứng của nhà cao tầng, bình 
thường người ta sử dụng thang máy, song khi có hoả hoạn, mất điện, thang máy không 
những không sử dụng được mà hố thang máy có khi lại là nơi thoát khói của đám cháy. 
Lúc này cầu thang sẽ là phương tiện giao thông đứng chủ yếu để sơ tán cán bộ công 
nhân viên. Do đó, trong thiết kế phòng hoả nhà cao tầng. thiết kế hợp lý cầu thang sơ tán 
là điều rất quan trọng. 

a) Gian cầu thang phòng khói 

Gian cầu thang phòng khói là chỉ loại cầu thang sau khi ra khỏi phòng qua ban công, 
hành lang thu hẹp rồi mới đi vào gian cầu thang này. Đo đó, khói lửa không trực tiếp đi 
vào cầu thang. Đây là loại cầu thang vừa chống khói vừa chống lửa. 

Hình vẽ 12.4 là cầu thang phòng khói của một nhà cao tầng được thiết kế tương đối 
hợp lý. 


JIITTTTTl[ 
ÌllilIllilil 
§} tha trước phòng 


Ni], < 


tình 12.4. Thiết ké „tong ho che thang may, phòng khói cho cầu thang 
và thiết kế phong cháy cho các hộp kỳ thuát khác 


163 


1. Yêu câu thiết kế gian cầu thang phòng khói 

Cửa cầu thang nên thiết kế ở trước phòng, ban công hay hành lang thu hẹp. Hình vẽ 
12.5 là giải pháp xử lý cửa ra của cầu thang cho nhà cao tầng, cửa được thiết kế ở hai 
hướng khác nhau, đã lợi dụng một cách hợp lý chỗ thu hẹp của hành lang. 

Diện tích dùng chung ở trước phòng công cộng không nhỏ hơn 6mỆ, còn với nhà ở 
diện tích này không nhỏ hơn 4,5mẺ. 


8 
L 
e 
K IIl => 
Giếng trời 
D 
Ụ Các giống đứng kĩ thuật 
H E 


Hình 12.5. Tiết kế phòng khói cho cầu thang, các hộp kỹ thuật. 

Cửa giữa tiền sảnh và gian cầu thang nên làm bằng vật liệu có cấp chịu lửa loại 2 và 
mở về hướng sơ tán. 

Thông gió thông khói tự nhiên. Nếu không thông gió, thông khói tự nhiên được thì phải 
thiết kế hệ thống thông khói nhân tạo. Các hình vẽ bên dưới là một số ví dụ về cầu thang. 

2. Nguyên tắc thiết kế cầu thang phòng khói 

Kiến trúc loại 1 cho nhà cao tầng và kiến trúc loại 2 khí chiều cao nhà vượt quá 32m 
(trừ loại nhà ở chỉ có một đơn nguyên và nhà ở hành lang thông suốt). 

Nhà ở cao tầng hình tháp. 

Nhà ở trên L1 tầng hành lang suốt. 

Nhà ở từ 19 tầng trở lên 1 đơn nguyên. 


164 


b) Cầu thang kín 


Cầu thang kín là loại cầu thang bị quây bởi 3 mặt tường phải đi qua cửa phòng hoả 
mới vào đến gian cầu thang. Hiệu quả phòng hoả phòng khói của loại cầu thang này so 
với các loại khác kém hơn. Hình vẽ 12.6, 12.7 và 12.8 là thí dụ của 2 loại cầu thang 


kín này. 
Hành lang (cửa phòng hỏa. 
In công. 
4) Dùng ban công 


làm chỗ phòng khói cầu thang 


Cửa phỏng hỏa 


bỳ Dũng ban công 
làm chỗ phòng khói cầu thang 


Hành lang |Cửa phòng hỏa 
Ban công _ 
b) Dùng ban công. 
làm chỗ phòng khói cầu thang 


Hành lang 
IS 


II | 
' |llll 


Chốt cứu hỏa. 


Hành lang 


Cửa an toàn 
phòng hỏa 
b) Dùng ban công 
làm chỗ phòng khói cầu thang 
(Bố trí kết hợp với 
phòng hỏa cầu thang máy) 


Hình 12.6 


165 


<< 


Hình 12.7. Gian cầu thang kiểu kín. 


II 
)x†I 


Hình 12.8. Gian cầu thang kiểu kín 


1. Yêu cẩu thiết kế câu thang kín 
Cửa cầu thang kín dùng vật liệu phòng hoả loại 2, cửa mở vẻ hướng sơ tán. 
2. Nguyên tắc thiết kế câu thang kín 


Kiến trúc loại 2 khi công trình có chiều cao nhỏ hơn 32 m (trừ nhóm nhà, nhà một 
đơn nguyên, nhà ở hành lang suốt). 


Nhà ở 1 đơn nguyên từ 18 tầng. 
Nhà ở hành lang suốt dưới 12 tầng. 
©) Một số vấn đề cân chú ý khi thiết kế cầu thang và cầu thang sơ tán 


1. Khi thiết kế cầu thang sơ tán cho nhà cao tâng một đơn nguyên nên thiết kế cầu 
thang chạy suốt từ tầng 1 đến tầng trên cùng. Khi xảy ra hoả hoạn, sân thượng của nhà 
có thể xem như cửa ra thứ hai hoặc là nơi sơ tán. 


166 


2. Để đảm bảo an toàn khi xảy ra hoả hoạn, chiều rộng cửa sơ tán phải phù hợp với 
yêu cầu ghi trong bảng 12.9. 


Bảng 12.9. Chiều rộng nhỏ nhất của cầu thang sơ tán 


Loại kiến trúc cao tầng Chiều rộng nhỏ nhất của cầu thang sơ tán (m), 
Nhà điều trị trong bệnh viện 1/30 
Nhà ở 1,0 
Các kiến trúc khác 1,20 


3. Để đảm bảo an toàn giữa cầu thang và cầu thang phòng kín, cần phải có sự thông 
thoáng giữa chúng. Mặt khác không nên thiết kế các loại đường ống chất dễ cháy, các 
đường ống chất lỏng và các vật cản trở việc sơ tán. 


4. Trừ những cầu thang phải thiết kế so le, còn vị trí của cầu thang sơ tán không nên 
thay đổi vị trí giữa các tảng. Tầng 1 có cửa ra ngoài phòng để khi xảy ra hoả hoạn có 
đường sơ tán. 

5. Câu thang sơ tán và cầu thang hành lang không nên thiết kế loại cầu thang xoáy 
ốc, cầu thang hình quạt vì thực tế chứng minh khi hoả hoạn xảy ra những người sơ tán 
rất dễ vấp ngã, bị thương. 

6. Tầng hầm, tầng bán hâm và tầng 1 không nên thiết kế chung 1 cầu thang. Nếu phải 
thiết kế chung một cầu thang thì cửa cầu thang tầng hầm và tầng một phải có kí hiệu rõ 
ràng, tường ngăn vách phải làm bằng loại vật liệu có giới hạn phòng hoả không nhỏ hơn 
2giờ và cửa phòng hoả phải đạt cấp 2. 

7. Cầu thang ngoài nhà đồng thời làm thêm 
nhiệm vụ hỗ trợ cầu thang phòng hoả thì chiều 
rộng nhỏ nhất không nhỏ hơn 0,9m, nếu góc 
nghiêng không lớn hơn 45° và lan can không nhỏ Bạn công 
hơn I,Im thì chiều rộng cầu thang ngoài nhà tính 
gộp vào tổng chiều rộng cầu thang sơ tán. Hình vẽ 
12.9 là sơ đồ thực tế cầu thang sơ tán ngoài phòng. 


8. Trong gian cầu thang cần có chiếu sáng và Lan can 


thông gió tự nhiên. Đây là một nhân tố quan trọng 
đảm bảo an toàn cho cầu thang và đảm bảo an 
toàn cho cán bộ công nhân viên khi sơ tán bởi vì cấy 
khi xảy ra hoả hoạn, nguồn điện bị cắt, chiếu sáng phóng hỏa 
sẽ không còn nữa, cầu thang sẽ tối, hiện tượng xô 

đẩy trong cầu thang sẽ xảy ra. Do đó cầu thang 
cần có chiếu sáng khi sự cố xảy ra. 


|III[IIIII[l 


Hình 12.9. Cầu thang ngoài nhà 


167 


Việc phân khu phòng khói, phòng cháy không những tạo điều kiện cách ly giữa khu 
vực khói và cháy với các khu vực còn lại của ngôi nhà mà còn có tác dụng sử dụng hiệu 
quả năng lượng trong việc phòng và chống cháy bằng các biện pháp như: cửa ngăn phân 
khu phòng cháy, màn chống cháy bằng nước... được thiết kế bằng các thiết bị điều khiển 
tự động và phân khu. 


12.5.4. Vấn đề thang máy phòng hoả trong nhà cao tầng 


Tác dụng của thang máy phòng hoả là tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên cứu hoả 
công tác ở trên cao, và có thể nhanh chóng đi đến chỗ hoả hoạn dập tắt đám cháy làm 
giảm bớt tổn thất và thương vong. Qua thực tế được biết, nếu nhà cao 8-9 tầng mọi nhân 
viên cứu hoả đều công tác bình thường, từ tầng cao thứ 11 trở đi sức khoẻ của nhân viên 
cứu hoả không đắm bảo, hầu như không thể tiếp tục công tác được. Khi có đám cháy, 
nhân viên cứu hoả ngoài việc mặc các trang bị phòng hoả còn ảnh hưởng bởi khói lửa 
cho nên khả năng trèo cao càng bị hạn chế do đó thiết kế phòng hoả nhà cao tầng nhất 
thiết phải thiết kế thang máy phòng hoả. 

Thang máy không được tính vào phương tiện thoát người khi có sự cố hoả hoạn và 
khi hoả hoạn xảy ra các thang máy sẽ được tự động trở vẻ tầng 1 để đưa người thoát nạn. 
Riêng thang máy phục vụ cứu hoả thường là 1 thang máy có công suất lớn được kết hợp 
với thang chở hàng và có hệ thống điều khiển riêng. Điều này đảm bảo sự tiết kiệm năng 
lượng cho các hoạt động cứu hoả của thang máy. 

a) Yêu cầu thiết kế thang máy phòng hoả 

Thang máy phòng hoá nên bố trí ở trước nhà, nếu là công trình nhà ở thì diện tích xây 
dựng cầu thang >4,5m”, nếu là công trình công cộng thì >6,0m?. Nếu lại kết hợp với cầu 
thang phòng khói thì diện tích xây dựng cầu thang cho công trình nhà ở >6m” còn cho 
công trình công cộng là >I0m”. 

Thang máy phòng hoả tiền sảnh bố trí dựa vào tường phía ngoài, ở tầng 1 phải có của 
đi ra ngoài nhà hoặc thông qua một đoạn đường mà chiều dài không vượt quá 30m thông 
ra ngoài nhà để nhân viên cứu hoả chỉ huy mọi người sơ tán, dập lửa và nhanh chóng tìm 
ra biện pháp cứu chữa hiệu quả nhất. 

Cửa thang máy phòng hoả ở sảnh nên dùng loại cửa chịu lửa cấp 2 hoặc loại rèm 
phòng hoả. Như vậy đảm bảo cho công tác phòng hoả ở sảnh. 

Tải trọng của thang máy không nhỏ hơn 800kg. 

Vị trí hố thang máy, nhà đặt máy nên bố trí tách biệt với các loại cầu thang thông 
thường và dàng loại vật liệu có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 2giờ, xây tường phân 
cách. Nếu phải làm cửa thì dùng loại cửa có tính chịu lửa loại 1. 

Tốc độ vận hành của thang máy, thời gian từ tâng 1 đến tầng cao nhất không vượt quá 
60 giây. 


168 


Dùng vật liệu không cháy để trang trí trong hố thang máy. 

Động cơ, bảng điện, dây điện của thang máy phòng hoả phải có biện pháp chống ẩm ướt. 

Nên mắc điện thoại cho bộ phận quản lý thang máy phòng hoả để tiện liên lạc với 
ban phòng cháy chữa cháy thành phố và tiện việc chỉ huy cứu hoả. 

Phải có biện pháp ngăn nước vào hố thang máy để đảm bảo cứu hoả an toàn. 

b) Nguyên tắc thiết kế thang máy cứu hoả 

Thiết kế ở các công trình cộng cộng và nhà ở tháp. 

Nhà ở 1 đơn nguyên hoặc hành lang suốt có từ 12 tầng trở lên. 

Công trình kiến trúc loại 2 hoặc các công trình khác có chiều cao >32m. 

Số lượng thang máy phòng hoả phụ thuộc vào diện tích xây dựng: 

Diện tích xây dựng <1500m? một cầu thang. 

Diện tích xây dựng > 1500mˆ và < 4500nỶ hai cầu thang. 

Diện tích xây dựng > 4500 m” ba cầu thang. 


12.5.5. Thiết kế phòng hoả cho cao ốc 


Theo sự phát triển của kiến trúc cao tầng, các cao ốc cũng phát triển ngày càng nhiều. 
Trong những năm gần dây, tại các thành phố lớn, hàng loạt các cao ốc được xây dựng. 
Chỉ tính riêng thành phố Thẩm Quyến cũng đã có trên 10 cao ốc. Lâu Địa vương Thẩm 
Quyến là ngôi nhà cao thứ 4 trên thế giới, có 68 tầng, nếu tính cả chiều cao tháp ở nóc 
nhà, ngôi nhà này có tổng chiểu cao là 383,95m, kinh phí xây dựng 30 tỉ đô la 
Hongkong, có 42 bộ thang máy, mỗi ngày phục vụ 1,5 vạn lượt người. Qua đây ta thấy, 
kinh phí xây dựng cao ốc lớn, giá thành cao, số người tập trung cao. Do đó công tác thiết 
kế phòng hoả cũng như các công tác cứu hoả của cao ốc so với nhà cao tầng phức tạp và . 
khó khăn hơn nhiều. 


b) Yêu cầu thiết kế phòng hoả ở cao ốc 

~ Tất cả các phòng, hành lang trong toà nhà đều thiết kế hệ thống báo cháy tự động và 
cứu hoả tự động. Mức độ đập tắt đám cháy ở cao ốc rất khó khăn cho nên khi xảy ra hoả 
hoạn chủ yếu dựa vào năng lực tự cứu chữa và tự để kháng của vật liệu xây dựng cao ốc. 
Bởi vậy cần phải đề cao công tác tự báo động và năng lực tự động dập tắt lửa. 

~ Vật liệu trang trí nội thất đều dùng loại không cháy hay khó cháy. 

- Thiết kế hợp lý tầng lánh nạn hoặc khu vực lánh nạn. 


Vì cao ốc tập trung cao độ lượng người, khi xảy ra hoả hoạn sơ tán rất khó khăn, niếu 
có thiết kế tầng lánh nạn sẽ đảm bảo cho cán bộ công nhân viên sơ tán an toàn, thoát 
khỏi nơi xảy ra hoả hoạn. 


169 


- Thiết kế sân bay trực thăng ở trên sân thượng ngôi nhà.` 


Nếu sân thượng cao ốc thiết kế sân bay trực thăng sẽ hỗ trợ rất lớn cho công tác sơ 
tán người an toàn. 

b) Tác dụng và yêu cầu tầng lánh nạn trong cao ốc: 

Thực tiễn các cao ốc ở nước ngoài chứng minh ràng, tầng lánh nạn ở cao ốc là biện 
pháp có hiệu quả để cán bộ công nhân viên thoát khỏi nguy hiểm khi cao ốc xảy ra hoả 
hoạn. Tầng lánh nạn có thể thiết kế kết hợp với hệ thống cấp nước cứu hoả hay hệ thống 
phòng khói. Cụ thể như sau: 

- Chiêu cao công trình kiến trúc vượt quá 100m nên thiết kế tầng lánh nạn (hoặc gian, 
phòng chống hoả hoạn) 

- Số lượng tâng lánh nạn. Từ tầng 1 đến tâng lánh nạn hay khoảng cách giữa 2 tâng 
lánh nạn không vượt quá 15 tầng. Câu thang phòng khói thông vào tầng lánh nạn nên 
tách khỏi tầng lánh nạn, cùng tầng vị trí nên lệch nhau, tầng trên tầng dưới nên tách rời 
nhau nhưng cán bộ công nhân viên vẫn có thể đi vào tầng lánh nạn. 

- Diện tích tầng lánh nạn phải đáp ứng được yêu cầu vẻ số lượng người lánh nạn, 
thường tính theo chỉ tiêu 5người/1m”. Tâng lánh nạn nên thiết kế cửa vào thang máy 
phòng hoả để nhân viên cứu hoả vào tầng lánh nạn chỉ huy mọi người sơ tán và công tác 
cứu hoả. Trong tầng lánh nạn nên thiết kế điện thoại chuyên dùng cho phòng hoả đảm 
bảo công tác liên lạc giữa tầng lánh nạn và phòng điều khiển công tác cứu hoả. 

- Nếu tầng lánh nạn theo kiểu khép kín phải có thiết bị phòng khói độc lập. 

- Tầng lánh nạn nên có thiết bị phát thanh và chiếu sáng kịp thời bởi vì khi xảy ra hoả 


hoạn, tâm lý con người hoang mang dễ phát sinh hỗn loạn. Đây là biện pháp đảm bảo an 
toàn sơ tấn. 


©) Tác dụng phòng hoả và yêu cầu thiết kế bãi đỗ máy bay trực thăng ở cao ốc 

Hiện tại kể cả ở các nước tư bản phát triển trên thế giới cũng chưa giải quyết được độ 
vươn cao của thang trên xe cứu hoả để dập tắt các đám cháy trên cao ốc mà công tác cứu 
hoá ở cao ốc phải trông vào sự hỗ trợ của máy bay trực thăng. Theo các tư liệu, ngôi nhà 
31 tầng ở Mêhicô khi phát sinh hoả hoạn, vì có thiết kế bãi đỗ máy bay trực thăng trên 
mái nên máy bay trực thăng đã cứu được 350 người trong tổng số 1000 người đang ở 
trong nhà. Để tổ chức kịp thời công tác sơ tán an toàn khi hoả hoạn việc thiết kế bãi đỗ 
máy bay trực thăng ở nóc nhà là điều cần thiết. 

Những yêu cầu khi thiết kế bãi đỗ máy bay trực thăng ở cao ốc là: 

Khi chiều cao công trình vượt quá 100m và diện tích xây dựng vượt quá 1000m” thì 
nên thiết kế bãi đỗ máy bay trực thăng. 


170 


Khi thiết kế bãi đỗ máy bay trực thăng ở nóc nhà, cần phải đảm bảo có khoảng cách 
không nhỏ hơn 5m tới cách công trình như thang máy, phòng máy, két nước, cột chống, 
sét.. để máy bay lên xuống được an toàn. Hướng gió thổi có ảnh hưởng đến việc máy 
bay cất hạ cánh. Căn cứ vào số liệu diễn tập ở Thẩm Quyến thì khi có hoả hoạn, khói lửa 
sương mù sẽ làm giảm bớt tầm nhìn của phi công, những công trình có điểm nhọn nhô 
lên sẽ ảnh hưởng đến máy bay hạ cánh. Nóc nhà mậu dịch quốc tế Thẩm Quyến có thiết 
kế bãi đỗ máy bay trực thăng nhưng tường bao xung quanh sân thượng quá cao khi gió 
bình thường máy bay hạ cánh nhẹ nhàng song khi gió mạnh thì máy bay không hạ cánh 
được. Trên nóc nhà Trung tâm phát triển Thẩm Quyến bãi đố máy bay trực thăng thiết 
kế tương đối tốt, tường vây ở sân thượng không những không ảnh hưởng mà còn có tác 
dụng bảo vệ cho máy bay trực thăng, được bộ phận phòng hoả và phi công công nhận là 
bãi đỗ máy bay lý tưởng. Mỗi bãi đỗ máy bay trực thăng nên thiết kế tối thiểu 2 cửa ra 
vào mỗi cửa rộng tối thiểu 0,9m. Bãi đỗ máy bay trực thăng ở nóc nhà nên thiết kế các 
vòi nước cứu hoả, xung quanh thiết kế đèn phòng không và đèn chiếu sáng. Tại bãi đố 
máy bay trực thăng ở nóc Nhà mậu dịch quốc tế và trung tâm phát triển Thẩm Quyến 
còn thiết kế trạm tiếp năng lượng tự động, bổ xung nhiên liệu cho máy bay trực thăng ở 
trên không khi có hoả hoạn. 


12.6. YÊU CẦU VỀ GIAO THÔNG VÀ KHOẢNG CÁCH PHÒNG CHỮA CHÁY 


12.6.1. Bố cục mặt bằng tổng thể nhà cao tầng và thiết kế phòng hoả trong vị trí 
mật bằng 


a) Vấn đề phòng hoả trong bố cục mặt bằng tổng thể 

Giải quyết hợp lí vị trí công trình kiến trúc, khoảng cách phòng hoả, đường đi cho xe 
cứu hoả và nguồn nước cho cứu hoả là một khâu quan trọng trong công tác thiết kế 
phòng hoả cho nhà dân dung cao tầng. Khi thiết kế mặt bằng tổng thể trong thiết kế 
công trình nhà dân dụng cao tầng, ngoài việc suy nghĩ có hoả hoạn xảy ra sẽ không ảnh 
hưởng đến các công trình khác, đồng thời nghĩ đến khoảng cách phòng hoả với các nhà 
xưởng, với những vật dễ cháy, dễ nổ và những đường ống chứa các chất lỏng sao cho 
giảm bớt được hoặc loại trừ sự nguy hại về hoả hoạn đối với nhà dân dụng cao tầng. 

1. Nhà dân dụng cao tầng nên thiết kế đường xe cứu hoả vòng tròn khép kín, chiều 
rộng của đường xe này là 3,5m. Nếu quỹ đất khó khản, có thể lợi dụng đất trồng cây 
xanh làm đường xe cứu hoả. 

Một số điểm chủ yếu khi thiết kế đường xe cứu hoả. 

Đường cho xe cứu hoả phải đáp ứng yêu câu vẻ tải trọng xe. ở thành phố Thẩm 
Quyến, lấy tải trọng tính toán cho xe cứu hoả là 28 tấn. Do đó tải trọng tính toán cho áo 
đường là 30 tấn. 


171 


Nếu lợi dụng đải cây xanh làm đường cứu hoả thì chỉ được trồng cỏ, thảm hoa hay 
cây bụi nhỏ, không trồng cây lấy gỗ và cây bóng mát. Trên đường này không thiết kế bó 
vỉa hay trồng hoa, trong phạm vi đường phải có biện pháp sao cho xe cứu hoả đi được. 

Bán kính cong trên đường xe cứu hoả lấy là 9m, nếu là xe cứu hoả loại to thì bán kính 
lấy là 12m. 

Độ dốc dọc trên đường xe cứu hoả phải nhỏ hơn 7%. 

2. Bảo đảm cho xe cứu hoả tiếp cận vào các kiến trúc cao tâng để dập làa. 

Khi thiết kế nhà cao tầng, nếu chiều dài nhà >220m hay chiều đài nhà dọc theo mặt 
phố >150m nên thiết kế đường xe cứu hoả xuyên qua giữa chiều dài này. nếu nhà cao 
tầng thiết kế kiểu giếng trời mà chiểu ngắn của giếng trời >24m cũng nên thiết kế một 
đường cứu hoả đi vào giếng trời. 

3. Bố trí mặt cao cứu hoả của nhà cao tẳng. Mặt cao cứu hoÄ phải thoả mãn để xc 
cứu hoả tiếp cận được với nhà cao tầng chính, tạo điều kiện đập tắt đám cháy ở công 
trình kiến trúc chính. Mật cao cứu hoả cân đáp ứng được các yêu cầu sau: 

Phần dưới của nhà cao tầng chính cần có một cạnh dài hoặc 1/4 chu vi của nó không 
bố trí cao hơn 5m và sâu vào phía trong 4m. 


Chiều rộng đường phía mặt cao cứu hoả không được nhỏ hơn 6m và đường cách công 
trình kiến trúc chính nhỏ nhất là 5m và xa nhất là 10m. Bởi vì tải trọng mãn tải của xe 
cứu hoả rất lớn, cần có mật đường tốt và chiều rộng phần đường xe chạy rộng hơn đường 
xe cứu hoả bình thường như thế mới đảm bảo có một chiều rộng nhất định để các xe cứu 
hoả có chỗ tiếp cận với mặt cao cứu hoả tại hiện trường. Thực chất những yêu cầu nói 
trên là để đảm bảo xe cứu hoả có phạm vi hoạt động khi phải vươn cao công tác, hay nói 
một cách khác là đảm bảo cho xe cứu hoả dựa vào tường công tác với một góc nghiêng 
75" (góc thang cứu hoả với mặt đất) và góc nhìn xuống là 15°. 

Để đảm bảo an toàn ổn định cho xe cứu hoả dựa vào công trình chính công tác, độ 
dốc của đường mặt cao cứu hoá nên nhỏ hơn 1%, 

Tóm lại, thiết kế mặt cứu hoả cho nhà cao tầng phải căn cứ vào yêu cầu và đặc điểm 
của cứu hoả, nếu không sẽ không mang lại kết quả mong muốn. 

4. Bố trí hợp lý khoảng cách cứu hoả 

Giữa các công trình kiến trúc cần phải có khẳng cách phòng hoả, tác dụng chính của 
nó như sau: 

~ Ngăn cân ngọn lửa lan tràn. Giữa các công trình kiến trúc nên có một khoảng cách 
nhất định, để phòng một công trình kiến trúc nào đó xảy ra hoả hoạn, ngọn lửa không 
lan truyền nhanh chóng sang các công trình khác ở xung quanh. Như vậy trong thời gian 
ngắn này, ngọn lửa chỉ hoạt động ở một phạm vi hẹp, tránh được thảm hoạ “lửa cháy 
miên man”. 


172 


~ Giữa các nhà cao tầng cũng phải có một khảng cách an toàn nhất định để cho người 
sơ tán và có thời gian cất chạy đồ đạc. 

- Có khoảng cách phòng hoả để cho nhân viên cứu hoả có thời gian không quá gấp 
gấp dập tắt đám cháy, có thể dập tất đám cháy khi ngọn lửa chưa kịp lan sang các công 
trình kiến trúc khác, giảm được thiệt hại do đám cháy gây ra. 

- Do đó, khi thiết kế phòng hoả cho nhà cao tầng cẩn phải bố trí hợp lý khoảng cách 
phòng hoả cho các loại công trình khác (Bảng 12.10). 


Bảng 12.10. Khoảng cách phòng hoả giữa các nhà cao tầng với nhau 
và giữa các nhà cao tảng với các kiến trúc dân dụng khác (m) 


Kiến trúc dân dụng khác 
Loại kiến trúc Nhà cao tầng Nhóm nhà Cấp chịu lửa 
Cấp 1 và 2 Cấp 3 Cấp 4 
Nhà cao tầng 13 9 9 11 14 
-—T† 
Nhóm nhà 9 6 Lì 7 9 


Ghi chú: Khoảng cách phòng hoả tính theo khoảng cách ngắn nhất đến tường phía ngoài của 
công trình kiến trúc bên cạnh. Nếu tường có bộ phận nhô ra làm bằng vật liệu dễ cháy thì tính bộ 
phận tường nhô ra này. 


Trong thiết kế phòng hoả cần lưu ý một điều là khi thiết kế khoảng cách phòng hoả 
cho cả nhóm nhà đã bỏ qua khoảng cách phòng hoả cho nhà cao tầng. Những yêu cầu 
chỉ tiết về khoảng cách phòng hoả xem hình vẽ 12.10. 


§ § | 1 đ l 
Ệ ¡TREMGNI —= 
s s b 

§ § 

ỳ : 

Š bì 

lễ 
Nhóm nhà Nhóm nhà [ mem | 


Hình 12.10 


173 


b) Vấn đề thiết kế phòng hoá trong bố cục mặt bằng nhà cao tầng 

Tuỳ theo sự phát triển về xây dựng đô thị, đất đai xây dựng ngàỳ càng hạn chế. Do đó 
việc bố trí mặt bằng nhà cao tâng cũng bị hạn chế. Tốt nhất là bố trí đồng bộ nhà cao 
tầng và các công trình thiết bị phục vụ khác như trạm biến áp, trạm máy bơm nước, trạm 
nước sôi (nồi sup-de), trạm điều hoà không khí, trạm xử lý nước, ga-ra ô tô.. tập trung 
vào trong một nhóm công trình mới giải quyết được và như thế cũng sẽ đem lại cho công 
tác thiết kế rất nhiều điều phức tạp. Nếu trong khi giải quyết giữa kiến trúc và công 
năng; kiến trúc và thiết bị, kiến trúc và cảnh quan môi trường, kiến trúc và phòng hoả.. 
đều có mâu thuẫn, thì sẽ làm đau đâu và khó khăn cho kiến trúc sư. Dưới đây là một số ý 
kiến về thiết kế phòng hoả trong bố trí mặt bằng: 

- Bố trí hợp lý phòng điểu khiển phòng hoả trong nhà cao tầng. Phòng điều khiển 
phòng hoả trong nhà cao tầng là phòng chỉ huy và quản lý mọi công việc về phòng hoả 
trong ngôi nhà, từ báo động đến bố trí vị trí phân tán người, thiết bị cứu hoả tự động, vòi 
nước cứu hoả tự động, các thiết bị thoát khói.. đến công tác thông báo theo hệ thống 
truyền thanh trong ngôi nhà, tổ chức sơ tán người. Chức năng của phòng này rất quan 
trọng trong công tác phòng hoả, nó là trung tâm phòng hoả của nhà cao tầng cho nên 
phòng phải đặt ở tầng I hay tâng hầm, địa điểm phải rõ ràng, có cửa ra vào trực tiếp ra 
vào với bên ngoài. Thiết kế cấu tạo phòng điều khiển phòng hoả phải thoả mãn các yêu 
cầu của quy phạm. 

- Cửa ra vào của xe ô tô trong nhà cao tầng nên bố trí tách khỏi cửa ra vào chung của 
toà nhà. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của đô thị, số lượng ô tô cũng tăng lên, ga- 
ra ô tô của nhà cao tầng không thể thiết kế độc lập được. Vị trí ga-ra ô tô của nhà cau 
tảng thường được thiết kế ở tầng hầm vì ga-ra ô tô có những yêu câu đặc biệt, yếu tố hoả 
hoạn nhiều, nếu thiết kế không thoả đáng sẽ đem lại nhân tố không an toàn cho toàn bộ 
nhà cao tầng. Vì thế, khi thiết kế phòng hoả cân đáp ứng được những điểm sau đây: 

- Phải đảm bảo có sự phân cách giữa ga-ra ô tô và các bộ phân công trình khác và 
đảm bảo yêu cầu giới hạn phòng hoả của chúng. 

- Cửa ra vào ga-ra ô tô phải thiết kế tách biệt với các cửa ra vào khác. 

- Thiết kế phòng hoả ga-ra ô tô phải đảm bảo quy phạm. 

- Các phòng tập trung đông người có không gian rộng nên thiết kế ở tầng 1 tầng 2 hay 
tầng 3 của nhà cao tầng. Các phòng hội nghị, phòng biểu diễn, hay phòng đa năng có 
mật độ người tập trung đông nên thiết kế ở tầng 1,2 hoặc 3, tiện cho việc thoát người và 
thuận tiện trong công tác phòng hoả. Nếu trong bố trí mặt bằng, không thể đặt ở tầng 
1,2,3 như trên mà phải đặt ở các tầng khác thì phải thoả mãn 3 điểm dưới dây: 

+ Diện tích mỗi phòng hay hội trường <400m?. 


174 


+ Để đâm bảo an toàn, mỗi phòng ít nhất phải có 2 cửa ra vào. 

+ Nhất thiết phải thiết kế hệ thống báo cháy tự động và cứu hoả tự động. 

- Chỗ vui chơi giải trí trong nhà cao tầng tiêu chuẩn trang thiết bị tương đối cao, hay 
vượt quá số người cho phép, dễ sinh ra hoả hoạn và công tác thoát người khi có hoả hoạn 
rất khó khăn trở ngại. 


- Khi thiết kế nhà trẻ, mẫu giáo ở trong nhà cao tâng, các lớp này chỉ được bố trí ở 
tầng 1, tầng 2 hay tầng 3 và phải có cửa ra vào riêng. 

- Cần bố trí hợp lý các công trình: nhà đặt nồi sup-de, nhà giặt, phòng biến áp, nhà 
đặt máy phát điện, dầu ma-zut, trạm điều hoà không, khí.. cần được loại trừ nhân tố ẩn 
chứa hoả hoạn, đảm bảo an toàn cho công trình. 


175 


Chương 13 


THÍ DỤ MINH HỌA NÂNG CAO HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG 
SỬ DỤNG TRONG CÁC TÒA NHÀ 


13.1. KIỂM TOÁN SƠ BỘ TÒA NHÀ 


4) Tiêu thụ năng lượng hàng tháng 
Biểu đồ I: 


25 


2 


Triệu kWNfháng 
8 


= 


Tháng 


#@#@# .. > Sà ;J 

JZ44/ 2 4“¿2 F “ý 
£ 

b) Tiêu thụ lúc cao điểm hàng tháng 

Biểu đồ 2: 


Triệu kVA 


0 Tháng 


€`* sề ở) đề sê sẽ ng về sề 


ve v SG 2 y2 và 


176 


e) Những cải thiện đề nghị tiếp theo kiểm toán năng lượng 
- Điều hòa không khí: 
+ Cải thiện các tháp giải nhiệt. 
+ Cải thiện các máy lạnh. 
+ Cải thiện các bơm nước lạnh và nước của bộ ngưng tụ. 
+ Cải thiện các quạt gió của các dàn lạnh. 
+ Lắp đặt bể trữ nước lạnh. 
- Các vấn đề khác: 
+ Dừng các biến thế. 
+ Cải tiến các bộ biến điện (một chiều ra xoay chiều). 


+ Mua sắm các máy tính và máy in tiết kiệm năng lượng. 


13.2. HỆ THỐNG QUẢN LÝ 


a) Chỉ phí 

~ Quản lý năng lượng: 600.000 USD 
~ Quản lý tòa nhà: 480.000 USD 
ð) Lợi nhuận 


- Quản lý năng lượng: 1,4 triệu kWh ~ 140.000 USD/năm. 
+ Giảm công suất đỉnh: 300 kW. 

~ Quản lý tòa nhà: 1,0 triệu kWh ~ 100.000 USD/năm. 
+ Giảm công suất đỉnh:230 kW. 

€) Thời gian thu hồi vốn 

- Quản lý năng lượng:  4năm. 

- Quản lý tòa nhà: 2,4 năm. 


13.3. CẢI THIỆN CÁC MÁY LẠNH 


a) Vấn đề đối với các máy hiện có 
- Sử dụng R-11 như là các môi chất sinh hàn. 


- Cần phải thay thế bằng các môi chất sinh hàn khác ít ảnh hưởng đến tầng Ôzôn. 


b) Hiệu quả của các máy hiện có 


177 


Máy Công suất (Tr) Tiêu thụ điện (kW/Tr) 
‡ 960 0749 
*ở 970 0/746 
3 K 973 0,738 
4 966 0,737 
Moyenne 967 0.743 


- Đề nghị: Mua một máy hiệu quả cao hơn và thay R-11 bằng R-123. 


- Có xét đến giảm thiểu yêu cầu của điều hòa không khí do chiếu sáng, và các động 
cơ hiệu suất cao, hệ thống mới được trình bày như sau; 


Máy Hệ thống hiện hữu Hệ thống đề nghị 

Công suất lạnh (Tr) 967 800 

Công suất điện (kW) 718 456 

Hiệu năng (kW/Tr) 0,743 087 

Nhiệt độ nước vào/ra bộ. ngưng (°C) 37131 34/29 | 
Lưu lượng nước của bộ ngưng tụ (fi/phút) 13.500 10.800 

Nhiệt độ nước lạnh vào/ra (°C) 6/14 7/16 

Lưu lượng nước lạnh (IiUphút) 6.750 5.400 


©) Chỉ phí 


- Với các máy nén, động cơ, môi chất sinh hàn và hệ thống điều khiển mới, chỉ phí 
cải tạo cho 800 RT: 60.000 US$ cho mỗi máy lạnh. 


4) Lợi ích 
- Giảm tiêu thụ điện: 0,173 kW/RT, 
- Tiết kiệm hàng năm: 
0,173 kW/RT x I.000 RT x 8.760 giờ/năm x 0,10 USD/kWh = 152.000 USD. 
- Nhu cầu điện với hệ thống hiện hữu: 2 x 1.000 RT x 0,726 kW/RT = 1.472 kW. 
~ Nhu cầu sau khi cải thiện: 2 x 800 RT x 0,57 kW/RT = 912 kW. 
~ Giảm công suất đỉnh: 560 kW. 
®) Thời gian thu hồi vốn 
- Thời gian thu hồi vốn cải tạo là 1,3 năm, 
13.4. CẢI THIỆN CÁC BƠM NƯỚC LẠNH 
4) Vấn để 
- Công suất của bơm lớn quá mức cần thiết (6.800 lí/phút và áp suất 4 bar), 


178 


~ Tiêu thụ điện của bơm hiện hữu là 57 kW. 
b) Cải thiện khả đr 
- Giảm áp suất đến 2,4 bar. 


~ Giảm lưu lượng đối với máy 800 RT: 800RT x 6,75 líVphút/RT = 5.400 lít/phút. 


~ Với giả thiết (hiệu suất bơm 85% và hiệu suất động cơ 93%): 
Công suất cần thiết là 23 kW. 
©) Tiết kiệm năng lượng 
57-23 = 34 kW/mỗi bơm. 
4) Chỉ phí 
- Chi phí của 3 bơm điện hiệu suất cao, với tốc độ khả biến: 25.000 USD. 
e) Lợi ích 


- Trực tiếp: Với việc vận hành 1,3 bơm suốt năm, mức sụt giảm tiêu thụ là 44 kW. 


- Gián tiếp: Bơm sản sinh ra nhiệt truyền vào nước lạnh làm tăng phụ tải của máy. 


Tiết kiệm tính theo kW của máy là 9,5 kW. 
- Tổng lợi nhuận: 
53,5 kW x 0,10 USD/KWh x 8.760 giờ = 46.900 USD/năm. 
J9) Thời gian thu hồi vốn 
- Thời gian thu hồi vốn là 6 tháng. 
13.5. CẢI THIỆN BƠM NƯỚC CỦA BỘ NGƯNG TỤ 
a) Vấn đề 
- Công suất của bơm lớn quá mức cần thiết (13.500 lít/phút và ấp suất 2,5 bar). 
~ Tiêu thụ của bơm hiện hữu là 67 kW. 
b) Cải thiện khả dĩ 
~ Giảm áp suất đến 1,2 bar. 


- Giảm lưu lượng cho máy 800 RT: 800RT x 13.5 lí/phú/RT = 10.800 lí/phút. 


- Với giả thiết (hiệu suất bơm 85% và hiệu suất động cơ 93%): 
Công suất cần thiết là 23 kW. 
©) Tiết kiệm điện 
67~ 23 = 44 kW/mỗi bơm. 
4) Chỉ phí 
- Chỉ phí của 3 bơm điện hiệu suất cao, với tốc độ khả biến: 27.600 USD. 


9 


e. Lợi ích: 

- Với việc vận hành 1,3 bơm suốt năm, mức sụt giảm tiêu thụ là 57,2 KW. 

~ Lợi nhuận tổng cộng là: 57,2 kW x 0,10 USD/kWh x 8.760 giờ = 50.100 USD/năm. 
Thời gian thu hồi vốn 

- Thời gian thu hồi vốn: đưới 7 tháng. 


13.6. CẢI THIỆN THÁP GIẢI NHIỆT 

a) Vấn để 

- Các vấn để ngiên cứu về tháp, kết quả là giảm đường kính của quạt gió và hạ thấp 
công suất. 

~ Tái tuần hoàn gió ẩm trong hệ thống. 

- Thiếu các van tự động cắt nước cho mỗi máy con; nước vẫn chẩy kể cả khi quạt gió 
không hoạt động. 

b) Hoạt động bình thường 

~ Nhiệt độ nước lạnh là 3-6 °C cao so với mức vận hành bình thường. 

- Hiệu suất máy giảm từ 2-3% theo mỗi °C. Tổn thất hiệu suất chung là từ 6-18%. 

©) Chỉ phí 

- Chỉ phí cho 4 động cơ hiệu suất cao có tốc độ khá biến, các bộ cảm biến đo độ ẩm 
và hệ thống điều khiển: 60.000 USD. 

- Bộ lót bằng sứ được thay bằng chất dẻo để giảm tổn thất: 100.000 USD. 

4) Lợi ích 

~ Giảm điện năng từ 94.9 kW xuống chỉ còn 6,9 kW. 

- Lợi nhuận bằng tiền: 88 kW x 0,10 USD/kWh x 8.760 giờ = 77.100 USD/năm. 

®) Thời gian hoàn vốn 


- Thời gian hoàn vốn là 2,1 năm. 
13.7. CẢI THIỆN QUẠT GIÓ CỦA DẦN LẠNH 


a) Vấn đề 


~ Các động cơ (một pha) và các quạt gió đang sử dụng có hiệu suất kém. Một đánh 
giá sơ bộ cho thấy rằng: 


+ Hiệu suất động cơ x 50 — 70 %. 
+ Hiệu suất quạt gió ~ 30 — 40 %. 


- Các động cơ được thiết kế với hiệu suất cao có thể tiết kiệm từ 50-70% năng lượng. 


180 


Kiểu dàn lạnh Lưu lượng (cfm) HP Hiệu suất danh định 'Watts Số lượn 
+ 307-678 1/6 50% 249 342 
2 678-932 1⁄4 55% 339 280 
3 934-1398 1/3 60% 414 279 
4 1400-1747 m 12 — 68% 574 81 R 
Tổng 992 
b) Chỉ phí 
- Chỉ phí 992 quạt gió hiệu suất cao trị giá khoảng 200.000 USD. 
©) Lợi ích: 


- Có thể đạt mức tiết kiệm ít nhất 30%. 

- Công suất lắp đặt là 345 kW. Công suất trung bình sẽ là 85% của công, suất danh 
định, hoặc 294 kW. 

~ Sụt giảm trực tiếp: 294 x 0,3 = 98 kW. 

- Lợi ích gián tiếp do giảm tải của máy lạnh là 28 kW. 

- Lợi ích bằng tiên: 126 kW x 0,10 USD/kWh x 8.760 giờ = ! 10.376 USD/năm. 

đ) Thời gian thu hôi vốn 

~ Thời gian thu hồi vốn là 2,3 năm. 


13.8. TRỪ NƯỚC LẠNH 
a) Vấn đề 
- Sự biến động về nhu cầu điều hòa không khí: 2 máy lạnh trong lúc ban ngày và ít 
hơn 50% của một máy lạnh lúc ban đêm. 
b) Cải thiện khả đĩ 
- Có thể bố trí một bể trữ nước được làm lạnh và ngưng hoàn toàn một máy lạnh. 
~ Giả thiết: 
+ Phụ tải di chuyển = 1.000RT. 
+ Thời gian di chuyển =8 BÌỜ: 
+ Nhiệt độ trữ nước lạnh =6,5/15,5C. 


+ Hiệu suất trữ lạnh =90%. 
- Giảm nhu cầu =600 kW. 
c) Chỉ phí 


- Chỉ phí xây dựng một bổn trữ (công suất = 3,6 triệu lí): 200.000 USD. 


181 


- Chỉ phí bộ trao đổi nhiệt, bơm, ống, bộ điều chỉnh, v.v...: 280.000 USD. 
4) Lợi ích 
- Tiết kiệm do vận hành đầy tải = 0,08 kW/RT. 
- Giảm tiêu thụ điện của máy do giảm nhiệt độ của môi trường vào ban đêm: 0,02 kW/RT. 
~ Lợi nhuận bằng tiền: 
1000RT x (0,08 = 0,02)kW/RT x 0,10 USD/KWh x 8.760 giờ = 87.600 USD/năm. 
e) Thời gian thu hôi vốn 
~ Thời gian thu hồi vốn là 3,2 năm. 


13.9. SỬ DỤNG CÁC CHẤN LƯU ĐIỆN TỬ 
a) Vấn đề 
- Hai chấn lưu từ với 2 bóng đèn huỳnh quang tiêu thụ 92 W. 
b) Cải thiện khả dĩ 
~ Một chấn lưu điện tử cho phép giảm mức tiêu thụ đến 72 W. 


- Một chấn lưu chất lượng tốt phải có một hệ số công suất cao (>95%) và gây méo 
đạng sóng dài thấp (<20%). 


~ Trên thị trường, có các chấn lưu được thiết kế để dùng cho các đèn huỳnh quang 32W. 
e) Chỉ phí 

- Chỉ phí mua chấn lưu có thể thay đổi rất rộng. 

- Chỉ phí cho chấn lưu dùng với hai đèn là 20 USD. 

- Tổng chỉ phí thay thế 13.000 điểm là 285.000 USD (bao gồm cả chỉ phí lắp đặt). 
đ) Lợi ích 

~ Tiết kiệm đo cải thiện này là 850.000 kWh/năm. 

- Giảm nhu cầu đỉnh là 246 kW. 

- Lợi nhuận bằng tiền: 850.000 kWh/năm x 0,10 USD/kWh = 85.000 USD/năm. 
e) Thời gian thu hồi vốn 

- Thời gian thu hồi vốn là 3.4 năm. 


13.10. SỬ DỤNG CÁC ĐÈN HUỲNH QUANG HIỆU SUẤT CAO 


a) Vấn đề 

- Các đèn huỳnh quang đang dùng là loại 40 W, hiệu suất rất thấp. 

b) Cải thiện khả đi 

- Trên thị trường, người ta có thể tìm thấy các đèn huỳnh quang khác với hiệu suất 


khác nhau, như sau: 


182 


Loại đèn Lumens (sau 200 giờ) 'Walt danh định Hiệu suất (Lumen/W) 
Tiêu chuẩn 40W T-12 2.650 40 66 
34WT-12 2.350 [ 34 69 
36WT-8 2.700 36 T5 
32W T-8 - Triphosphor 2.600 32 81 
©) Chỉ phí và lợi ích 
Luiện Tổng chỉ phí thay thế Tiết kiệm Tiết kiệm 
(US$) (kWh/năm) (kW) 
38W 421.000 1.186.000 345 
34W 421.000 1.354.000 394 
32W 421.000 ] 1.438.000 419 
Loại đèn Tổng ăn thế F se Thời vỏ và vốn 
36W 421.000 118.000 3/8 
34W 421.000 135.000 31 
32W 421.000 144.000 28 


13.11. LẮP ĐẶT CÁC BỘ CẢM BIẾN PHÁT HIỆN CÓ NGƯỜI 


a) Vấn đề 


- Gần 45% các văn phòng là tư nhân. Nhiều văn phòng vẫn bật đèn kể cả khi không 
có ai trong các văn phòng. 


b) Cải thiện khả dĩ 


- Nếu các bộ cảm biến phát hiện có người được lắp đặt, chúng có thể ngắt điện khi 


không có ai trong văn phòng sau 10 đến I5 phút. 


- Cũng có các bộ cảm biến có thể tự tắt đèn khi đủ ánh sáng ban ngày. 


e) Chỉ phí 


- Chỉ phí cho một bộ cảm biến có thể điều khiển 4 đèn, là khoảng 40 USD. 


- Đối với 45% diện tích (các văn phòng tư nhân) cần 1.280 bộ cảm biển. “Tổng chỉ phí 


là 54.000 USD. 
đ) Lợi ích 


- Theo kinh nghiệm, người ta có thể giảm mức tiêu thụ khoảng 25%. 


183 


~- Mức này tương đương khoản tiết kiệm là 290.000 kWh/năm. 

- Hơn nữa, còn giảm công suất đỉnh được 106 kW. 

- Lợi nhuận bằng tiền: 290.000 kWh/năm x 0,10 USD/kWh = 29.000 USD/năm. 
©e) Thời gian thu hồi vốn 

- Thời gian thu hồi vốn là 1,9 năm. 


13.12. CHIẾU SÁNG THEO ÁNH SÁNG BAN NGÀY 


4) Vấn đề 


- Các văn phòng nằm theo chu vi của tòa nhà có độ sáng cao hơn 2 lần so với mức 
cần thiết. 

ð) Cải thiện khả đĩ 

- Công nghệ cho phép giảm cường độ của đèn huỳnh quang để sử dụng ánh sáng ban 
ngày. Điều này có thể dùng các chấn lưu đặc biệt. 

©) Chỉ phí 

- Chi phí cho một bộ cảm biến với chấn lưu là khoảng 75 USD. 

~ Mỗi bộ cảm biến có thể điều chỉnh 4 đèn. Một thiết kế như vậy có thể sử dụng được 
trong 20% các văn phòng. 

~ Tổng chi phí, bao gồm cả lắp đặt, là 49.000 USD. 

4) Lợi ích 

- Người ta có thể ước lượng một mức sụt giảm tiêu thụ là 129.000 kWh/năm (và giảm 
phụ tải đỉnh là 47 kW). 

- Lợi nhuận bằng tiền; 129.000 kWh/näm x 0,10 USD/kWh = 12.900 USD/năm, 

®) Thời gian thu hồi vốn 

~ Thời gian thu hồi vốn là 3,8 năm. 


13.13. THAY THẾ CÁC ĐÈN ĐỐT TIM BẰNG CÁC ĐÈN TIẾT KIỆM 
NÀNG LƯỢNG 
a) Vấn đề 


- Khoảng 36% các đèn đang dùng trong tòa nhà là đèn đốt tim. Ví dụ, có 5.700 đèn 
loại này, tiêu thụ 100W mỗi cái. Các đèn này có hiệu suất rất kém, điển hình là 20 
Lumens/W. 


b) Cải thiện khả dĩ 


- Có thể thay các đèn đốt tìm bằng các đèn LBC (Lampes a Basse Consommation - 
đền tiêu thụ điện thấp) có hiệu suất từ 70 đến 90 Lumens/W. 


184 


- Một đèn 100W có thể được thay thế bởi một bộ đèn 26W (13Wx2). Kể cả tổn thất 
của các chấn lưu, mức tiêu thụ sẽ là khoảng 30W. Hơn nữa, một đèn LBC có tuổi thọ 
đài hơn. 

e) Chỉ phí 

- Người ta có thể thay thế 75% số đèn với chỉ phí 48 USD mỗi cái và 10 USD cho lao 
động thay thế đèn. 

~ Tổng chí phí sẽ là 249.000 USD. 

4) Lợi ích 


- Đối với các đèn được sử dụng trong các giờ làm việc, mức tiết kiệm sẽ là 646.000 
kWh/năm. 


- Đối với các bộ đèn phải hoạt động suốt ngày, mức tiết kiệm là 309.000 kWh/năm. 
~ Lợi ích bàng tiền: 955.000 kWh/năm x 0,10 USD/KWh = 95.500 USD/năm. 
e) Thời gian thu hồi vốn 


- Thời gian thu hỏi vốn là 2,5 năm. 
13.14. THAY THẾ CÁC ĐÈN BÁO HIỆU LỐI RA 


a) Vấn đề 

- Có 670 bảng báo hiệu lối ra (tối ra khẩn cấp) trong tòa nhà, đang dùng các bóng đèn 
đốt tìm 20W và được thắp suốt ngày. 

b) Cải thiện khả đĩ 

- Có thể thay thế các đèn đốt tim bằng các đèn tiết kiệm năng lượng. 

e) Chỉ phí 

- Với chỉ phí 18,50 USD cho mỗi đơn vị, tổng chỉ phí sẽ là 12.000 USD. 

4) Lợi ích 

- Tiết kiệm thấy được là 165.000 kWh/năm. 

- Lợi nhuận bằng tiền: 165.000 kWh/năm x 0,10 USD/kWh = 16.500 USD/năm. 


13.15. DỪNG CÁC MÁY BIẾN ÁP 


a) Vấn đề 

- Nhu cầu tối đa của tòa nhà là khoảng 7,5 kVA. Nhưng theo các biện pháp cải thiện, 
công suất giảm còn 5,5 kVA. Dung lượng lắp đặt của máy biến áp lên đến 30 MVA 
I(2x5MVA) + (10x2MVA)]. Hệ số phụ tải ít hơn 20%. 

~ Tổn thất máy biến áp ước lượng khoảng 0,5% dung lượng của nó. 


185 


b) Cải thiện khả đĩ 

- Kiến nghị nên dùng vài đơn vị biến áp, có kể đến các thay đổi cần thiết để đảm bảo 
vận hành bình thường. 

- Cũng kiến nghị cải thiện hệ thống quạt gió giải nhiệt các máy biến thế để nâng cao 
công suất và giảm tổn thất. 

e) Chí phí 

- Chí phí dừng các máy biến thế - 12MVA (6x2 MVA) - được ước lượng khoảng 
120.000 USD. Tính luôn cả các thay đổi mạch điện cần thiết. 

đ) Lợi ích 

- Dừng các máy biến thế cho phép tiết kiệm 60 kW công suất. 

- Điều này tương ứng lợi ích bằng tiền là: 

60 kW x 0,10 USD/kWh x 8.760 giờ = 52.560 USD/năm. 

- Hơn nữa, dùng các quạt gió cho phép tiết kiệm khoảng 10.000 USD mỗi năm. 

e) Thời gian thu hôi vốn 

~ Thời gian thu hồi vốn là 1,9 năm. 


13.16. THAY ĐỔI CÁC BỘ CHUYỂN ĐỔI MỘT CHIỀU RA XOAY CHIỀU 


a) Vấn đề 

- Có 7 bộ chuyển đổi với công suất 125 kVA mỗi bộ. 

- Những phụ tải mỗi bộ đạt đưới 15% và hiệu suất là 60% thay vì 85% khi đầy tải. 

- Các bộ chuyển đổi được cấp điện bởi một dãy bình điện và được giải nhiệt bằng các 
quạt gió. 

b) Cải thiện khả đĩ 

- Kiến nghị rằng nên dừng 5 bộ chuyển đổi và nâng tải của 2 bộ chuyển đổi đang 
họat động. Điều này cho phép nâng hiệu suất từ 60-85% và giảm yêu cầu giải nhiệt và 
điều hòa không khí. 

e) Chỉ phí 


- Chỉ phí để dừng các bộ chuyển đối và cải tạo mạch điện được ước tính là ít hơn 
33.000 USD. 


4) Lợi ích 

- Cải thiện hiệu suất của các bộ chuyển đổi đang hoạt động: 53 kW. 
~ Dừng các quạt gió: 7 kW, 

~ Giảm yêu cầu điều hòa không khí: 10 KW. 


186 


- Tổng lợi nhuận bằng tiền: 

[53kW x 2.200giờ + (7kW + 10KW)x8.760 giờ] x 0,10 USD/kKWh = 26.600 USD/năm. 
e) Thời gian thu hồi tốn 

- Thời gian thu hồi vốn là 15 tháng. 


13.17.MUA CÁC MÁY TÍNH VÀ MÁY IN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 


a) Vấn đề 

~ Các máy tính và máy in hiện diện trong 5% mức tiêu thụ điện của tòa nhà. 

- Không có phương án tiết kiệm điện, các thiết bị này tiêu thụ rất nhiều năng lượng. 

b) Cải thiện khả dĩ 

- Với các thế hệ thiết bị mới, có thể giảm mức tiêu thụ, nhất là các máy không được 
sử dụng. 

- Ví dụ, tiêu thụ điện của một máy tính có thể giảm từ 430 kWh/năm xuống dưới 
215 kWh/năm (tiết kiệm hơn 50%). 

- Cũng vậy, tiêu thụ điện của một máy in có thể giảm từ 180 kWh/năm xuống còn 
90 kWhijmăm. 


13.18. TÓM LƯỢC CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐỂ NGHỊ 


Biện pháp Chiphi(USD) | Tiếiệm Whnăm) | SmMW TẾ NậN: | 70848 
h đỉnh (USD/năm) | hoàn vốn 
Quản lý: 
- Hệ thống năng lượng 800.000 1.400.000 300 | 0000 | 43 
- Theo dõi 480.000 1.000.000 230 | 100000 | 48 
Chiếu sáng 
_—— GHẾ, 
Thay thế đèn và chẩn lưu | — 421000 1.438.000 419 _Ƒ seo 29 
Cảm biển có người 54.000 290.000 108 | 29000 l9 | 
Điều chỉnh ánh sảng 449.000 129.043 4 12904 38 
L8ẪC 249.000 985.000 272 95.600 25 
Các đèn báo hiệu lối ra 11.000 165.000 19 16.800 07 
Điều hòa không khi 

Các máy lạnh 192000 1.615.480 560 | 181848 1Ạ 
| Bơm (nước lạnh) 25.000 468,660 54 46.868 05 
Bơm (bộ ngưng tụ 27600 501.022 57 50.102 06 


187 


Tháp giải nhiệt 60.000 770.880 88 77.088 0,8 
Dàn lạnh 200.000 1.103.760 126 110.376 23 
Trữ nước lạnh 280.000 876.000 780 87.600 3,2 
Điện 
Các biến thế 120.000 625.000 60 62.560 1/9 
Các bộ chuyển đổi 33.000 266.000 T0 28.800 12 
13.19. QUY HOẠCH CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN 
Loại biện pháp. Wô tả Thựchiện Năm Năm 2 Năm 3 Năm 4 
Điều hỏa không khí Hệ thống theo dõi inm "m==== 
Điều hòa không khí _ Quản lý năng lượng Iinm mm——— 
Chiếu sáng Đên và chấn lưu hiệu 6 tháng — 
suất cao 
Chiếu sáng €ác cảm biến có người  6tháng 
Chiếu sáng Đèn tiêu thụ điện thấp 6 tháng — 
Chiếu sáng Bảng báo hiệu lối ra 6 tháng — 
Điều hòa không khí Tháp giải nhiệt 6 tháng _— 
Điều hòa không khí Máy lạnh 1 năm —— 
Điều hòa không khí _ Bơm 6 tháng —= 
Điều hòa không khí _ Quạtgió lnăm * — 
Điều hòa không khí Trữ nước lạnh 6 tháng == 
Sở Điện lực Dừng các biến thế 6 tháng — 
Sở Điện lực Sửa đổi các bộ chuyển 6 tháng tHïh 
đổi 
Tin học Thiết bị hiệu suất cao 2năm To -.- 


188 


13. 


14. 


tố: 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


GS.TS. Nguyễn Việt Châu, Kiến trúc và khí hậu nhiệt đới Việt Nam. NXB Xây 
dựng. Hà Nội, 1997 

Nguyễn Huy Côn. Môi trường xây dựng. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1293 

GS. TS Trần Ngọc Châu. Điều hòa không khí. NXB Xây dựng. Hà Nội, 2002 
PGS.TS. Vũ Liêm Chính, TS. Phạm Quang Dũng, Ths.Vũ Văn Ngũ. Thang máy, 
cấu tạo, lựa chọn, lắp đặt và sử dụng. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội, 2000 
GS.TS. Nguyễn Hữu Dũng. Tiết kiệm sử dụng năng lượng trong các công trình 
xây dựng. Tạp chí Khoa học Công nghệ, năm 2002 

GS.TS. Nguyễn Hữu Dũng. Kiến trúc, khí hậu và môi trường. Tài liệu giảng dạy 
sau đại học. Trường Đại học Kiến trúc 2003 

Lê Văn Doanh, Đặng Văn Đoàn, dịch từ Patrica Van Deplangque. Kỹ thuật chiếu 
sáng, những khái niệm cơ sở thiết kế chiếu sáng. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Hà 
Nội, 1996 

GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng, PGS.TS. Phạm Đức Nguyên, Lương Minh. Vật lý 
xây dựng. NXB Xây dựng. Hà Nội, 1981 

GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng. Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp. 
NXB Xây dựng. Hà Nội, 2000 


. Ths. Nguyễn Văn Điển. Nghiên cứu thiết kế xây dựng công trình nhà cao tầng" 


tại Việt Nam nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và có hiệu quả. Luận văn 
thạc sỹ. 2001 


. Luật Bảo vệ Môi trường. ÑXB Chính trị Quốc gia, 1997 
12. 


Bùi Hải, Hà Mạnh Thư, Vũ Xuân Hùng. Hệ thống điều hoà không khí và thông 
gió. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội, 2001 

POS.TS. Phạm Đức Nguyên. Chiết sáng tự nhiên và nhân tạo các công trình kiến 
trúc. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội, 1999 

PGS.TS. Nguyễn Đức Thiểm. Góp phần tìm hiểu bản sắc kiến trúc truyền thống 
Việt Nam. NXB Xây dựng. Hà Nội, 2000 

TS. Ngô Thám. Tiết kiệm năng lượng rong các công trình xây dựng. Tạp chí Xây 
dựng 4, 2003 


16. PGS.TS. Hoàng Huy Thắng. Kiếp trúc nhiệt đói ẩm. NXB Xây dựng. Hà Nội, 2002 


189 


17. TCXD 232. 1999. #iệ thống thông gió, điểu hoà không khí và cấp lạnh. NXB Xây 
dựng. Hà Nội, 1999 

18. TCVN. Kỹ thuật chiếu sáng cho nhà ở và công trình. NXB Xây dựng. Hà Nội, 2001 

19. TS. Nguyễn Văn Vượng, Công nghệ chiếu sáng tiết kiệm năng lượng. Hà Nội, 2001 

20. Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN - 09: 2005 

21. JACQUES VERNIER. Môi trường và sinh thái. NXB Thế giới. Hà Nội, 1993 

22. ASHREA HANDBOOK, 1882. Aplication, stores shooping center 

23. Energy efficiency in the work place - a guide for managers and staff guide 133 

24. Energy efficiency in hotels good practice guide 189. 

25. Energy efficiency in offices. 

26. Energy efficiency in schools. 


27. Energy management in buiding Surapong Jiaratananon Asian institute of 
technology. 1994 


28. Joi. Deringer. Nguyễn Hữu Dũng and others. Energy efficiency. Building Codes 
29. Industry and Environment UNEP 1996. 


MỤC LỤC 


Lời nói đầu 
Chương 1. Năng lượng và môi trường trong, công trình xây dựng 
1.1. Năng lượng và môi trường 
1.2. Phát triển bên vững và bảo vệ môi trường 
Chương 2. Kiến trúc sinh thái và kiến trúc bên vững, 
2.1. Khái niệm 
2.2. Kiến trúc Hiệu suất Năng lượng 
2.3. Các giải pháp thiết kế Kiến trúc Sinh khí hậu 
Chương 3. Kinh nghiệm kiến trúc truyền thống Việt Nam và sử dụng 
tiết kiệm năng lượng trong công trình xây dựng một số nước trên thế giới 
3,1. Đặc điểm khí hậu Việt Nam 


3.2. Đặc điểm hoạt động của mặt ười tại Việt Nam 


3.3. Phân vùng khí hậu xây dựng Việt Nam 

3.4. Kinh nghiệm xử lý kiến trúc truyền thống Việt Nam 

3.5. Kinh nghiệm thiết kế xây dụng, quản lý sử dụng và quan điểm thiết kế 

các công trình tiết kiệm năng lượng ở một số nước trên thế giới 

Chương 4. Quy hoạch thiết kế công trình xây dựng 

4.1, Môi trường và công trình kiến trúc 

4.2. Xác định hướng công trình 

4.3, Khoảng cách công trình và thông gió tự nhiên trong khu đất xây dựng 

4.4, Cây xanh và môi trường sinh thái 
Chương 5. Giải pháp thiết kế lớp vó công trình 

5.1, Lớp vỏ công trình 

5.2. Hướng nào cho nhà là tốt nhất 

5.3. Định vị cửa sổ 

5.4. Lễ thông hơi 

5.5. Thiết bị che nắng 


Trang 


191 


5.6. Thông thoáng tự nhiên 59 
5.7. Hấp giải nhiệt 62 
5.8. Sự cách nhiệt 64 


Chương 6. Hệ thống chiếu sáng 


6.1. Khái niệm chung LÝI 
6.2. Yêu cầu về chiếu sáng 68 
6.3. Khai thác chiếu sáng tự nhiên 69 
6.4. Chiếu sáng nhân tạo 70 
6.5, Chiếu sáng tiện ích T1 
6.6. Tiêu chuẩn chiếu sáng- TCXD 16: 1986 §1 
6.7. Các hệ thống điều khiển nguồn sáng 95 
Chương 7. Thông gió và điều hoà không khí 
7.1. Khái niệm thông gió và điều hoà không khí 97 
7.2. Cấp điều hoà của hệ thống điều hoà không khí, chọn thông số tính toán 102 
7.3. Hệ thống điều hoà không khí 104 
7.4. Lắp đặt thiết bị của hệ thống thông gió và điều hoà không khí 115 
Chương 8. Hệ thống trang thiết bị trong công trình 
8.1. Thang máy 119 
8.2. Thiết bị đun nước nóng. 126 
8.3. Máy sấy tay 127 
8.4. Khoá van nước tự động 127 
8.5. Hệ thống bồn tiểu rửa nước dạng phân ly 129 
8.6. Trạm bơm nước 129 
8.7. Hệ thống điện nhẹ 129 
Chương 9. Tiềm náng tiết kiệm năng lượng - Thiết bị có hiệu suất năng lượng cao 
9.1. Khái niệm thiết bị có hiệu suất năng lượng cao. 130 
9.2. Tiêm năng tiết kiệm điện của Việt Nam 132 
Chương 10. Các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường trong công trình xây dựng 
10.1. Ô nhiễm không khí ở các đô thị và khu công nghiệp 137 
10.2. Các giải pháp giảm ô nhiễm 137 
10.3. Quản lý chất thải rấn 138 
10.4. Các giải pháp quản lý chất thải rắn đô thị 139 


192 


Chương 11. Thực hiện công tác đánh giá tác động môi trường trong các dự án 


quy hoạch và đầu tư xây dựng 
11.1. Công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 
11.2. Công tác ĐTM trong các dự án đầu tư 
11.3. Công tác ĐTM trong các dự án quy hoạch phát triển và quy hoạch xây dựng 


Chương 12. Phòng chống cháy cho công trình 
12.1. Quy định chung 
12.2. Các khái niệm và định nghĩa 
12.3. Tính chịu lửa của vật liệu và cấu kiện xây dựng của công trình 
12.4. Các bộ phận ngăn cháy 
12.5. Lối thoát nạn 
12.6. Yêu cầu về giao thông và khoảng cách phòng chữa cháy 
Chương 13. Thí dụ minh họa - Nâng cao hiệu suất năng lượng sử dụng 
trong các tòa nhà 
13.1. Kiểm toán sơ bộ tòa nhà 
13.2. Hệ thống quản lý 
13.3. Cải thiện các máy lạnh 
13.4. Cải thiện các bơm nước lạnh 
13.5. Cải thiện bơm nước của bộ ngưng tụ 
13.6. Cải thiện tháp giải nhiệt 
13.7. Cải thiện quạt gió của dàn lạnh 
13.8. Trữ nước lạnh 
13.9, Sử dụng các chấn lưu điện tử 
13.10. Sử dụng các đèn huỳnh quang hiệu suất cao 
13.11. Lắp đật các bộ cảm biến phát hiện có người 
13.12. Chiếu sáng theo ánh sáng ban ngày 
13.13. Thay thế các đèn đốt tìm bằng các đèn tiết kiệm năng lượng 
13.14. Thay thế các đèn báo hiệu lối ra 
13.15. Dừng các máy biến áp 
13.16. Thay đổi các bộ chuyển đối một chiều ra xoay chiều 
13.17. Mua các máy tính và máy in tiết kiệm năng lượng 
13.18. Tóm lược các biện pháp cải thiện để nghị 
13.19. Quy hoạch các biện pháp cải thiện 
Tài liệu tham khảo 


l4I 
144 
145 


148 
148 
154 
159 
160 
11 


176 
177 
177 
178 
179 
180 
180 
l81 
182 
182 
183 
184 
184 
185 
185 
186 
187 
187 
188 
189 


193 


KIẾN TRÚC 
NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG 


(Tái bản) 


Chịu trách nhiệm xuất bản - 


TRỊNH XUÂN SƠN 
Biên tập : TRẦN CƯỜNG 
Chế bản : ĐINH THỊ PHƯỢNG 
Trình bày bìa : — HS. VŨ BÌNH MINH 
Sửa bản in : MINH TUẤN 


—_—___ _—___ ————_-— 


In 300 cuốn khổ 19 x 27cm tại Xưởng in Nhà xuất bản Xây dựng. Giấy chấp nhận đăng ký kế hoạch 
xuất bản số 18-2012/CXB/667-160/XD ngày 29-12- 2011. Quyết định xuất bản số 187/QĐ-XBXD 
ngày 27-7-2012. In xong nộp lưu chiểu tháng 8-2012. : 


